Bõôn mươi năm nói láo 

Vũ Bằng 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN I 
P1-I1 
BÁO TẾU 


Thành kính dâng Cậu, Mợ, Cô Minh. 
Mến tặng Khoái, Lăng, Hầu. 


“Nói láo” mà chơi, nghe láo chơi 

Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi 
Chuyện đời đã chán không buồn nhắc 
Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời. 


Bồ Tùng Linh, tác giả Liêu Trai Chí Dị, mở đầu tập truyện bất 
hủ bằng bốn câu thơ trên, đã cho người ta hé thấy ông lấy 
làm vinh dự làm nghề nói láo, không coi thiên hạ ra gì. Ờ, 
nói láo đấy, nghe láo đấy, thử hỏi đã chết ai chưa? Họ Bồ 
hơn thiên hạ về chỗ đó: dám nhận huych toẹt ngay là mình 
“nói láo”, mình ưa “nói láo”, “nói láo” nói lếu như thế còn 
hơn là nói chuyện đời: xấu quá. 

Bây giờ, người ta gọi nghề làm báo là nghề nói láo ăn tiền. 
Kẻ viết bài này ngã vào nghề đó đã lâu, hôm nay, ngồi giở 
lại cuốn sổ ký ức của mình, xin nhận ngay là mình làm nghề 
“nói láo”. Vì thế tác giả lấy đầu đề tập ký ức là “Bốn Mươi 
Năm Nói Láo” chớ không dám đề là “Bốn Mươi Năm Làm 


Báo”, vì tác giả nhận thấy rằng “nói láo” là một cái vinh dự, 
làm nghề “nói láo” là làm một nghề đặc biệt ít ai dám đem 
ra khoe khoang. Thực vậy, đa số các nhà làm báo bây giờ 
nghe thấy danh từ “làm báo nói láo ăn tiền” ngoài mặt thì có 
vẻ bất cần, nhưng thâm tâm thì hơi giận: tại sao làm một cái 
nghề cao quý như nghề báo, tại sao lãnh một cái sứ mạng 
nghiêm trọng là hướng dẫn dư luận, tại sao phụng sự một 
quyền lực lớn mạnh vào bực thứ tư trên trái đất này mà có 
người dám bảo là làm nghề “nói láo”? 

Thú thực có lắm lúc tôi cũng tưởng là tôi oai, mà nghề tôi là 
nghề ghê gớm thực; nhưng gặp lúc mây chiều gió sớm, 
mình rất thành thực với lòng, tôi cảm thấy rằng nghĩ như 
vậy, chỉ là mình tự dối mình. Để lòng lên bàn tay, tôi chỉ 
thấy tôi là một anh nói láo trường kỳ, nói láo vô tội vạ, nói 
láo ra tiền, để kết cục đến bây giờ mang lấy cái nghiệp vào 
thân, không sao gỡ được, đành là cứ phải tiếp tục nói láo 
cho đến chết - vì tôi biết chắc sẽ không thể nào thoát được 
hai bàn tay sắt bọc nhung của bà chúa báo. Ngay khi bắt 
đầu làm cái nghề điêu đứng này, có phải tôi đã nghe thấy 
các bậc đàn anh lập ởđi lập lại câu nói của Jules Janin: “Nghề 
báo đưa người ta đi đến bất cứ đâu - miễn là thoát được nó 
ra”? 

Tôi không tin như vậy. Lúc còn ít tuổi, tôi không tin gì hết: tôi 
không tin thuốc phiện có ma, tôi không tin có nghiệp 
chướng làm cô đầu, làm đĩ điếm, tôi không tin câu nói của 
Nguyễn Du: 

Đã mang lấy nghiệp vào thân, 

Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa. 


Tôi chỉ biết một điều: thích thì làm, thích làm báo thì viết 
báo, chớ cũng chẳng xây mộng lớn lao gì hết. 

Không bao giờ tôi nghĩ như Carlyle: “Cao quý thay nghề làm 
báo! Mỗi ông chủ báo có khả năng há chẳng phải là một nhà 
cai trị thế giới vì là một trong những người thuyết phục thế 
giới; mặc dầu không do thế giới cử mà chỉ do mình cử mình 
thôi; tuy nhiên cũng được đảm bảo bằng những con số báo 
bán ra cho thiên hạ đọc”. 

Tôi không “trì” quá khứ như Goethe coi thường nghề làm 
báo: “Từ lâu, tôi vẫn tin rằng báo chí sanh ra đời là để cho 
đại chúng người ta tiêu khiển giết thời giờ và lòe bịp họ nhất 
thời; hoặc vì có một sức mạnh nào đó ở bên ngoài ngăn viên 
ký giả nói ra sự thực, hoặc vì tinh thần đảng phái đánh cho y 
lạc hướng đi; vì thế tôi không đọc một tờ báo nào hết”. Mà 
tôi cũng không khinh miệt báo chí, gọi tuốt là lá cải, là giẻ 
rách, là đồ bỏ như thi hào Beaudelaire: “Bất cứ tờ báo nào 
cũng vậy, từ trang đầu đến trang cuối cũng chỉ là một cái ổ 
chứa những cái gì gớm ghê, kinh tởm. Chiến tranh, giết 
chóc, trộm cướp, hà hiếp, hành hạ, tội ác của các vua chúa, 
tội ác của các quốc gia, tội ác của các tù nhân, biết bao 
nhiêu là sự say sưa cuồng loạn của vũ trụ loài người. Ấy thế 
mà người ta dùng báo để làm đồ khai vị, vì người văn minh 
đã dùng tờ báo để làm đồ khai vị, cho bữa ăn buổi sáng. Tôi 
tin rằng không có một bàn tay trong sạch nào cầm lấy tờ 
báo mà không cảm thấy muốn buồn nôn buồn mửa”. 

Không. Đối với nghề báo, tôi không đứng ở thái cực nào. Tôi 
chỉ nhớ rằng thuở nhỏ tôi ưa đọc sách là vì nhà tôi là nhà 
bán sách, ngoài thời giờ học bài; tôi phải ngồi bán sách, xếp 


sách để gửi bán đi khắp nước. Lúc rảnh, tôi vồ lấy sách để 
đọc; từ đọc sách tôi thích đọc báo; đọc mãi thấy hay hay thì 
tôi làm thơ, tôi viết báo, thế thôi, chớ chẳng vì lý do gì hết. 
Bài báo thứ nhất của tôi đã viết ra hồi Phạm Tất Đắc xuất 
bản cuốn “Chiêu Hồn Nước”. Bài báo ấy vẻn vẹn có mấy câu 
đại khái: 

“Chúng tôi kính biếu quí báo cuốn sách nhỏ này và xin quí 
báo, nếu tiện, cho đăng mấy dòng sau đây: Sách “Chiêu Hồn 
Nước" của Phạm Tất Đắc đã có bán ở khắp các hiệu sách, 
rất hay, rất lâm ly, xin hải nội chư quân tử tìm đọc ngay kẻo 
hết". 

Các bài đặc biệt ấy dớ dẩn đến thế mà có báo hồi ấy đăng 
lên thật. Tôi đọc đi đọc lại mãi đến thuộc lòng; chưa đủ; tôi 
cắt ra dán vào an bom. Và từ đó tôi thấy mình là nhà báo 
thực sự mà chính tôi không tự biết, cũng như ông Jourdain 
trong bài kịch “Trưởng Giả Học Làm Sang” của Molière nói 
lên văn xuôi mà không biết mình làm văn xuôi. 

Tôi mê nghề báo từ lúc đó. 

Lúc đó báo ra kỳ có “Nam Phong”, “Hữu Thanh”, toàn bàn 
về vấn đề xã hội và văn hóa. Người viết báo, nói thực ra là 
làm văn chớ không phải làm báo. Một cái đoản thiên ngắn 
bao giờ cũng bắt đầu bằng một đoạn tả cảnh biền ngẫu, 
kiểu “Tuyết Hồng lệ sử”; còn xã thuyết thì bàn về chữ “tín”, 
chữ “nghĩa”, và thường là phải bắt đầu bằng câu “Phàm 
người ta ở trên đời”. Vì thế, người viết báo trước hết phải tập 
viết văn cho nhịp nhàng, thánh thót. 

Làm báo là làm một nghề không có trường, không có thây. 
Tôi thích viết báo và muốn làm nghề đó quá, nhưng biết làm 


sao bây giờ? Không có cách gì hơn là bạ tờ báo nào cũng 
đọc, bạ cuốn sách truyện nào cũng coi, rồi... học thuộc lòng 
từng đoạn, kiểu mười bốn, mười lăm tuổi đi chim gái, các 
chàng trai mới lớn lên mượn mẫu thư tình, cóp lại để vứt vào 
trong nhà người yêu lý tưởng! 

Tự nhận mình là nhà báo chính cống, tôi khổ công mài giũa, 
rèn luyện văn chương con cóc. Thơ và văn xuôi của Tản Đà, 
Nam Hương, Nhượng Tống, Thi Nham, Đàm Xuyên làm cho 
tôi bái phục. Học thuộc lòng chưa đủ, tôi còn phải cắt ra dán 
vào một quyển sách để gối đầu giường. 

Đến đây, tôi xin mở một dấu ngoặc. 

Lúc còn nhỏ, đi học, tôi không đến nỗi dốt quá, nhưng trí 
nhớ rất kém, cho nên không thể nào học được về môn toán. 
Lên đến trung học, giáo sư toán chê, liệt vào ngoại hạng, 
cho một hột vịt không đủ, phải cho hai hột mới đã. Kịp đến 
khi lớn hơn một chút, tôi sa đọa, hút xách, rượu chè be bét, 
trí nhớ lại càng tồi. Rồi đến giai đoạn cai rượu, cai thuốc 
phiện: trí nhớ tôi hoàn toàn bị 

“liệt”. Vì thế, coi tập hồi ký này, xin các bạn đừng buộc tôi 
phải ghi năm tháng, đừng bắt tôi phải nhớ hết các báo chí 
tôi đã làm mà cũng đừng bắt tôi nhớ hết tên các nhà báo, 
nhà văn liên hệ. Nhớ được đến đâu, nhớ được cái gì, tôi cứ 
viết đại ra. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi viết ẩu, viết 
không có hệ thống. 

Mục đích của tôi là thuật lại thật đúng các giai đoạn làm báo 
nói láo ăn tiền của tôi để nhân đó may ra các bạn có nhận 
thấy diễn tiến của nghề báo ở nước ta ra thế nào. Thêm nữa, 
tôi bắt đầu làm báo từ khi người mình còn sống dưới sự đô 


hộ của Pháp; qua thời kỳ Nhật vác kiếm lê trên mặt đất, đá 
Pháp một cú vào mông rồi đuổi đi; đến Việt Minh bí mật; rồi 
Nhật thua, Việt Minh nắm chính quyền; quân đội Lư Hán tiếp 
thu rồi quân đội Pháp lại trở về Việt Nam; dân ta kháng 
chiến... rồi Pháp thua ở Điện Biên Phủ, ký hiệp định Genève 
chia đất nước làm đôi, con sông Bến Hải chia hai ân tình, 
vác va ly vào Sài Gòn hầu hạ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, 
cho tới bây giờ sống nhờ vào quân đội Mỹ “ô kê, salem...” 
rất có thể cứ thuật lại hết những giai đoạn nói láo của mình, 
chưa biết chừng mình lại vẽ lại được một giai đoạn lịch sử 
đau thương, tang tóc đã qua. Nếu quả được như thế thì hay 
biết mấy. 

Bây giờ tôi xin khép ngoặc lại. 

Vậy là tôi học thuộc lòng văn của người khác rồi bắt chước 
tứ văn và cả ý văn của họ để viết bài. Bây giờ, tôi không còn 
nhớ những bài văn ấy ra sao, chỉ mang máng là ngoài mấy 
cái truyền đơn in thạch phản đối Pháp bắt Phạm Tất Đắc, tôi 
có làm một tập thơ đủ các loại: lục bát, song thất lục bát, 
ngũ ngôn cổ phong, yết hậu... và mấy vở hát cải lương Nam 
Kỳ theo kiểu “Bội phu quả báo” ký tên là An Sơn, Thu Tâm 
Tử... Cố nhiên những tác phẩm ấy không bao giờ được ra 
đời. Như vậy cũng là một cái hay, bởi vì nếu hồi ấy tôi có 
phương tiện in thành sách, mà văn khố thư viện còn giữ đến 
bây giờ, có lẽ chính tôi phải “từ” tôi, vì sao tôi lại có thể liều 
lĩnh và lố lăng đến thế! 

Nhưng lúc đó mình mới có mười hai, mười ba tuổi, có biết 
thế là lố lăng đâu. Tôi vẫn yên trí là một nhà văn ghê gớm 
thực sự và có triển vọng đi xa, đi rất xa như Nguyễn Du, Ôn 


Như Hầu... Nói cách khác, tôi hy vọng một ngày kia thành 
một “tên tuổi trong nền văn chương quốc tế”. Vì nghĩ như 
thế, tôi tìm các lý do để hạ các nhà văn tiền bối, mặc dầu tôi 
vẫn phục. Tôi tìm cách hạ thầm họ ở trong bụng để mình lại 
đánh lừa mình rằng mình có khả năng tiến xa hơn cả họ, 
mình sẽ là một “ken coong” chớ không phải chỉ là một nhà 
văn, nhà báo quèn có vài ngàn người đọc. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN I 
P1-2 
CHỮ TÀI, CHỮ TAI 


Thế là tôi tưởng tôi có tài. Nếu cứ nghĩ mình có tài là tự 
nhiên mình có tài thực thì quả là cái tài của tôi liền với cái 
tai. Chứng cớ là đến đệ ngũ trường Albert Sarraut, về toán, 
tôi ngu như con bò, đến đệ tứ, đệ tam thì dốt đặc cán 
thuổng; về vật lý và hóa học, giáo sư nào cũng gớm mặt 
không buồn kêu lên bảng, vì gọi lên vô ích, tôi không biết 
một ly gì hết. Từ năm thứ sáu, tôi chỉ học ròng về văn 
chương Pháp, đọc truyện Pháp, anh em trong lớp đọc gì thì 
bảo nhau tìm đọc và nghiên cứu từng chữ dùng, từng cách 
kết cấu, từng chỉ tiết tả cảnh, xuýt xuýt xoa xoa như được 
thưởng thức một món ăn gì ngon lắm. 

Tôi bắt đầu đọc Alexandre Dumas, André Theuriet, Guy de 
Maupassant, Flaubert... từ hồi đó và nhớ rằng có hai cuốn 
làm tôi rung cảm nhất là “Les feuilles 

mortes” của André Theuriet thì do Trần Mai giới thiệu, còn 
cuốn “Manon Lescaut” thì do Lê Khắc Quyên giới thiệu. 

Bây giờ, anh em cũ học Lycée Albert Sarraut tan tác mỗi 
người một ngả. Joseph Trần Lê, Nguyễn Sĩ Dinh, Bửu Lộc, 
Bửu Thọ, Nguyễn Văn Chi, Paulus Hiếu, Trần Lệ Xuân (tức là 
bà Ngô Đình Nhu), Trần Mai, Hoàng Văn Chí, Nguyễn Kim 


Hồng, Nguyễn Kim Hải, Marie Điện... kẻ thì làm nên, người 
thì đã chết, có kẻ lại lạc loài sương gió bốn phương, mỗi khi 
mưa chiều gió sớm, sực nhớ lại thuở anh em cùng chung 
một mái học đường cũng thấy hiu hiu buồn, không thể nào 
quên được những kỷ niệm xa xưa. 

Tuy nhiên các kỷ niệm về sự học hành, tôi gần như không 
còn nhớ được gì. Duy có một điều không bao giờ tôi quên 
được là chính ở vào thời kỳ đó, giữa một không khí Pháp, bắt 
buộc phải theo tác phong Pháp, nói tiếng Pháp với nhau (ai 
nói tiếng Việt mà kiểm soát viên bắt được thì ăn công xinh 
mệt), chúng tôi, một bọn anh em gồm bốn năm người, đã 
“xuất bản” một tập báo viết tay đề là “Hồn Nước Nam” để 
chuyển tay nhau đọc. Lúc đó, chúng tôi quan niệm lạ lắm: 
báo mà không có xã thuyết thì không phải là báo. Vì thế 
nguyệt san “Hồn Nước Nam” số nào cũng có một bài xã 
thuyết như ai, nói những vấn đề rặng đa bà cụ “nước ta văn 
hiến bốn ngàn năm”, “hùng khí của các bậc anh hùng như 
Lê Lợi, Trần Hưng Đạo...” và đến dịp giỗ Hai Bà cũng làm 
một bài thơ “Vịnh Trưng Vương” thi đua với Hoàng Cao Khải. 
Tôi làm thư ký tòa soạn của báo. Nghĩ nát óc ra, cũng không 
biết ngoài bài xã thuyết thì nên có những mục gì, tôi “chế” 
ra mục thơ và một mục kêu là “Linh tỉnh beng” đăng những 
tin tức liên quan đến học sinh người Việt trong trường Pháp, 
còn bao nhiêu đăng toàn truyện ngắn. Có truyện cóp Guy de 
Maupassant; có truyện kêu là “Bức Tranh Xã Hội” con nhà 
giàu viết lăng nhăng về xã hội người nghèo; có truyện buồn 
cười, anh nào đọc tiếu lâm Pháp thấy hay thì tán rộng ra 
thành một bài láo lếu. 


Anh em đua nhau viết. Tôi làm mặt quan trọng, bỏ cả làm 
luận và học kịch “Le Cid”, chỉ ngồi đọc văn lai cảo. Nghe 
thấy mang máng rằng làm thư ký tòa soạn báo thì phải sửa 
văn người khác, tôi cũng trịnh trọng gạch, xóa, lộn câu đầu 
xuống đít, lộn câu đít lên đầu, rồi tấm tắc tự cho là bảnh 
lắm. Kết quả bảnh chẳng thấy đâu, bị ngay bọn ác ôn nó 
chửi và cấm không được sửa một chữ, “mem” cái phẩy. Tôi 
tưởng chừng như có ai cho một nhát búa vào đầu, nhưng 
sau làm ra mặt oai, hừ một cái rồi kết luận: Đó là cái vinh, 
cái nhục của nghề làm báo! 

Bù lại cái đau ấy, tôi được một cái sướng rơn là mục “Linh 
tỉnh beng” của tờ “Hồn Nước Nam” lại được anh em tán 
thưởng. Là vì mục này viết bằng một giọng văn tếu, chửi cứ 
vong mạng cả lên! Lúc đó, chúng tôi còn trẻ, khí huyết 
phương cương, bất cứ anh nào bị chọc cũng đều hăng say 
muốn đấm đá, xin tí gân hay tí huyết. Không hiểu một hôm 
Trần Mai nói gì, bị một bọn trẻ con Tây lấy tay làm cái “chân 
mũi” chế anh; chúng tôi viết một cái “pô tanh” huých Trần 
Mai. Anh này cao lớn, khỏe mạnh, tức sôi lên, chạy ngay ra 
cái phông ten vục đầu vào nước lạnh, rồi tìm lũ trẻ con Tây 
sanh sự. Chúng tôi học ban B, chúng học ban A. 

Đại diện cho ban A là thằng Wintrebert cao như hộ pháp. 
Một cuộc đánh giáp lá cà diễn ra sau giờ học. Wintrebert cho 
Trần Mai “nốc ao”. Anh em tức tưởng chừng hộc máu. Chúng 
tôi đặc biệt ra một số in thạch kêu gọi anh em “đại đoàn 
kết” đánh bỏ mẹ Tây đi. Rồi y như những thằng khùng, 
chúng tôi không biết làm cách gì để tỏ rằng “ta đây không 
coi Tây ra cái thá gì”, chúng tôi cứ hễ trông thấy Tây là 


ngáng, chửi và nghĩ cách làm tên tẩm thuốc độc để giết 
không còn một mống. 

Kết quả học trò Tây vẫn sống nhăn mà chỉ có bọn chúng tôi 
“chết đầu nước”. Sau một cuộc điều tra gay gắt của ông 
“săng sơ” mập thù lu, tờ báo của chúng tôi bị đóng cửa vô 
hạn định, còn mấy nhân viên bị đưa lên hội đồng kỷ luật do 
hiệu trưởng lúc bấy giờ là Loubet chủ tọa. Hội đồng phán 
quyết đuổi chúng tôi, nhưng sau cho hưởng một đặc ân để 
kịp thời hối lỗi: cho học thêm sáu tháng nữa; nếu trong thời 
kỳ đó, tỏ ra có hạnh kiểm tốt, chăm chỉ học hành thì lại cho 
học lại. 

Thế là mộng làm báo của chúng tôi tan tành. Nhưng thiếu 
niên nào mà chẳng thế: hách sì sằng. Mấy bạn quá khích 
của tôi, trả thù, nhất định “bất hợp tác” với học trò Tây. 
Riêng tôi, tôi chơi trội: không được xuất bản báo viết, tôi 
xuất bản báo miệng, nói nôm là tôi chửi thề. Chửi bằng tiếng 
Việt. Gặp thằng Tây con nào cũng chửi. Một hôm, thầy thể 
thao là Patche bắt tập một môn nằm ép xuống cỏ. Tôi mặc 
quần dài nằm xuống cỏ ướt bị lấm bê bết, tức mình tôi chửi 
“Ð... mẹ cha mày!”. Vô phúc thằng cha nghe tiếng. Ang 
chừng nó ăn cơm Việt mòn răng ra rồi, hay là nó lấy vợ lô 
can thì không rõ, nhưng vừa nghe thấy thế nó trợn mắt, gọi 
tôi lên “sửa lưng” cho một trận ra gì và trình lên hiệu 
trưởng. Lần này, tôi yên trí đi đời, nhất định được mời về 
nhà; nhưng không hiểu trường nó quên, hay là kỷ luật nhà 
trường lỏng lẻo, tôi chỉ ăn ba công- xinh tô-tan, ba chủ nhật 
đi đến trường ngồi một mình một chỗ như con cú để “tự phê 
bình kiểm thảo”. 


Sự chán nản bắt đầu từ đó. Nghề báo đã hại tôi. Nhưng kỳ 
lắm: nghề báo cũng như nghề “hát nhà trò” ngày trước, hay 
nghề “bán ba” bây giờ. Nó là cái nghiệp: đã mắc phải nó thì 
mê, không chịu được. Tôi thích cái nghề báo hại tôi như thế. 
Tôi sẽ lấy cớ chán nản ấy để trốn học đi lên Hồ Tây, vườn 
Bách Thảo để đọc văn, đọc báo và “tìm một lối đi cho ngày 


„ 


mai”. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN I 
P1-3 
NGHỀ BÁO ĐƯA NGƯỜI TA ĐẾN BẤT CỨ ĐÂU 


Trong những dịp suy ngẫm như thế, có một câu thường năng 
đến với đầu óc tôi: “Nghề báo đưa người ta đến bất cứ đâu, 
miễn là thoát được nó ra”. Thú thực, lúc đó tôi suy ngẫm rất 
nhiều mà vẫn không hiểu thấu tư tưởng ấy. Đưa đến đâu? 
Tôi không biết nghề báo đưa người ta đến đâu hết. Riêng tôi, 
tôi chỉ thấy nó đưa tôi đến chỗ chán chường, bỏ học bỏ 
hành, đi nói dối cha về nhà nói dối chú. Là tại thế này: ở 
trường Albert Sarraut, học trò có thể cứ tự động nghỉ, không 
cần xin phép trước. Vài hôm sau đi học, chỉ cần biên một lá 
thư, ký tên bố mẹ rồi trình cho “săng sơ” là được. Thấy ngon 
như thế, mỗi tháng tôi lại nghỉ một hai lần, và mỗi lần nghỉ 
xong lại làm một đơn, ký tên bố mẹ, nói là “con tôi ốm”. 
“Nghề báo đưa người ta đến bất cứ đâu”. Thì quả như thế 
thật: nghề báo đưa tôi đến chỗ trốn học, nói dối, nhưng chưa 
đủ; nó còn đưa tôi đi xa hơn nữa. Nguyên hồi ấy biến động ở 
Yên Bái diễn ra thất lợi, Tây bắt giữ các nhà ái quốc và đầy ải 
nhiều thanh niên. Một sự chán chường mông mênh tràn lan 
trên đất nước. Cũng như ai, tôi mắc phải cái bệnh của thời 
đại, nghĩa là tự cho mình “sinh bất phùng thời”. 

Nhà tôi là nhà bán sách và buôn giấy. Vì giao thiệp với Pháp, 


mẹ tôi nuôi cái mộng là tôi thi đỗ Tú tài, rồi nhờ một hai 
người Pháp quen thuộc nhận làm con nuôi đưa sang học 
thuốc ở Ba Lê. Tội nghiệp, chính mẹ tôi không nhận biết tôi 
đã chớm nghiện và tiếng là đi học chớ tôi vẫn trốn đi chơi. 
Thảng hoặc có đến lớp thì thể xác ngồi đó mà hồn thì phiêu 
diêu tận đâu đâu: tôi nghĩ đến cuốn “Cours de journalisme 
Dar correspondance” và nung nấu một kịch ngắn hay một 
tiểu thuyết viết cho báo An Nam Tạp Chí của Nguyễn Khắc 
Hiếu (bí danh Tản Đà Nguyễn Khặc Khừ). 

Nói đến quá trình báo chí ở Bắc Việt, theo tôi, các nhà văn 
lão thành như Hoàng Tăng Bí, Dương Bá Trạc, Nguyễn Đỗ 
Mục, Đinh Gia Thuyết, Phạm Duy Tốn, Nhượng Tống... đều 
có công đóng góp rất lớn lao, nhưng phải đợi đến lúc 
Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh bút chiến về vấn đề lập 
hiến thì ta mới thấy một thứ nhựa mới làm cho làng báo 
mạnh hơn lên. Tuy nhiên, mạnh không có nghĩa là tiến bộ. 
Tôi còn nhớ lúc đó báo hàng ngày có ba tờ: Thực Nghiệp của 
ông Mai Du Lân, Trung Bắc của ông Nguyễn Văn Vĩnh và 
Khai Hóa của ông Bạch Thái Bưởi. Tin tức do Sở Cẩm Hàng 
Đậu và Hàng Trống cung cấp, còn xã thuyết thì Trung Bắc 
bao giờ cũng kết luận: “Quốc dân đồng bào nghĩ sao?”. Ông 
Đỗ Thận, râu một đống, viết xã thuyết cho báo Khai Hóa, cứ 
tết mồng năm thì có một bài xã thuyết mồng 5 tháng 5, tết 
Nguyên Đán thì không bao giờ thay đổi, mở đầu bài xã 
thuyết bằng hai câu (có dấu than): “Tết đến rồi! Tết đến 
rồi!” Còn ông Mai Du Lân thì mặc cho Trúc Khê Ngô Văn 
Triện và cụ cử Mai Đăng Đệ viết gì thì viết, việc chính của 
chủ báo là nhận đồ về in, lấy tiền ăn chắc hơn là bán báo. 


Tôi đọc Hữu Thanh, Nam Phong và các báo hàng ngày không 
ham mấy, nhưng đọc đều đều để xem có tiểu thuyết nào 
hay thì học thuộc mấy câu mở đầu “biền ngẫu”. 

Phải đợi đến lúc lên “sơ gông” ở trường, tôi mới thật thích 
nghề viết báo. Nhà báo tôi gặp đầu tiên là Tản Đà Nguyễn 
Khắc Hiếu. Những bài tôi viết ở An Nam Tạp Chí là những tư 
tưởng của một ông cụ non, may đã tam sao thất bản rồi, 
chớ không mà phải đọc lại thì xấu hổ mà chết mất. Tôi nói: 
“thích nghề viết báo”. Chớ thực ra thì chưa ham viết. 

Tôi còn nhớ rõ ràng tôi bắt đầu ham viết báo là kể từ ngày 
các ông Hoàng Tích Chu, Đỗ Văn, Phùng Bảo Thạch, Tạ Đình 
Bính, Vũ Đình Chí làm tờ Ngọ Báo của ông Bùi Xuân Học. 
Cho đến bây giờ và mãi mãi tôi vẫn nhận rằng Hoàng Tích 
Chu đã làm được một kỳ tích: viết Nam Phong ký tên Kế 
Thương, đọc chán như cơm nếp nát, thế mà đi Pháp mấy 
năm về, làm được một phát rất “trì” là làm sôi động cả 
ngành báo chí, đem lại cho tờ báo một bộ mặt mới, một hơi 
thở mới, một sinh lực mới. Ngọ Báo một xu bán chạy không 
chê được. Đọc không bỏ một chữ. Văn hay không chịu được, 
cái lớp tiểu yêu như tôi lúc đó đều công nhận như thế, 
nhưng các ông lớn tuổi thì dường như không tán thành. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN I 
P1-4 
PHONG TRÀO ĐÔNG TÂY 


Nhưng thời gian đem tiến bộ đến cho người ta sức mấy mà 
chờ đợi những người ngồi bình luận suông. Ông phản đối ư? 
Thì xin mời ông hành động. Chỉ “tri” mà không “hành” như 
Vương Dương Minh đã nói, thì... tiêu! Làn sóng Hoàng Tích 
Chu và tập đoàn đánh ào các bố già đi, không có gì lạ hết. 
Và người ta sẽ không lạ là một khi cao trào đã phát khởi rồi 
thì chỉ có tiến mà không có lùi, chỉ có lên mà không có 
xuống. 

Tôi không thể tả được sự khâm phục của tôi lúc thấy ở các 
bức tường đầu Hàng Trống, Hàng Bông dán những bức 
quảng cáo to bằng cái chiếu vẽ một ông quỳ xuống đội quả 
địa cầu ở trên vai. Mới quá, cao cấp quá! Báo Đông Tây của 
Hoàng Tích Chu ra đời, sau khi ly khai với cụ Bùi Xuân 
Thành, thân phụ ông Bùi Xuân Học. Phải nói rằng bốn mươi 
năm đã trôi qua, tôi chưa thấy có một quảng cáo nào làm 
cho tôi say mê như thế, hấp dẫn như thế, kể cả những tờ 
báo bây giờ có nhiều phương tiện mà cũng có nhiều tiền hơn 
tờ Đông Tây! 

Tôi còn nhớ có chiều đi học về, đỗ xe đạp lại, tôi đứng xem 
từng nét vẽ cái ông Atlas ôm quả địa cầu và quả thực tôi đã 


đợi từng ngày để mua Đông Tây số 1. Phải nói thực: đẹp thì 
tờ báo có đẹp thực, nhưng bài ít quá, và không có gì xuất 
sắc, trừ vài câu thơ in ở những chỗ thiếu bài như: “trên chiếc 
ô tô con chó ngồi - dưới cái xe bò thằng người lôi”... Chính 
lúc này, bọn người “nghịch” với Hoàng Tích Chu mới đưa ra 
luận điệu tấn công: “Chu học dở chết đi, rỗng như đít bụt” 
hay “Chu thì chữ nho một vốc, chữ Tây ba xí ba tú chớ có 
xôm gì!”, 

Muốn nói gì, mặc; người ta vẫn theo đọc Đông Tây và đến 
lúc ra hàng tuần (khổ báo 60x80), rồi từ hàng tuần ra hàng 
ngày (khổ báo như tờ Monde bây giờ) hầu hết đều nhận thấy 
Đông Tây là tờ báo số dách ở Hà thành. Ngoài mục “Chuyện 
đâu” của Văn Tôi mà lúc đó tôi coi là “siêu văn nghệ”, tôi 
còn nhớ mãi mấy cái truyện ngắn mà tôi lấy làm kiểu mẫu 
viết văn, như “Gò Cô Mít” của Hoàng Ngọc Phách (ký tên là 
Hoàng Tung) truyện 

“Trương Chi” của Phùng Tất Đắc, kể lại câu chuyện cũ anh 
lái đò mê con quan thừa tướng, lúc chết, nhập hồn vào một 
cây bạch đàn, và truyện “Bích Mã Lương” (cũng của Phùng 
Tất Đắc) nhắc lại chuyện nhà nghệ sĩ mê chính bức tượng 
mà mình đã tạo ra... 

Đọc những truyện đó, tôi thán phục các tác giả, rồi từ đó, tôi 
coi tất cả những người nào đã cộng tác, đã giao du với 
Hoàng Tích Chu đều là những bậc tài ba lỗi lạc, và có nhiều 
lúc tôi mơ ước nếu được “biết” các vị này, có một bài đăng 
lên báo cùng với họ thì “bô” hết sức. Thèm quá đâm ra liều. 
Một ngày mùa thu của một năm mà bây giờ tôi cũng không 
còn nhớ nữa, người học trò dốt toán nhứt Lýt Sê là tôi đã 


đánh liều gửi ba truyện ngắn đến cho báo Đông Tây, yêu 
cầu “phủ chính” và “nếu có thể được thì đăng tải”. 

Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng tôi đã may hết sức, là vì bài 
của tôi gửi đến nhà báo lại được nhà báo vui lòng giở ra để 
đọc. Tôi nói “may” là vì sau này vào hẳn nghề rồi, làm chủ 
bút, thư ký tòa soạn cho nhiều tuần báo và nhựt báo, tôi biết 
có nhiều bài vở, truyện tích rất hay của bạn đọc gửi tới mà 
không được chủ nhiệm, chủ bút mó tới hay mở ra coi, hoặc 
coi sơ sơ rồi bỏ, làm cho phí mất bao nhiêu mầm non, có 
nhiều hy vọng nẩy nở sau này. Tôi may là vì ba truyện của 
tôi gửi lại, được ông chủ bút báo Đông Tây lúc đó là Phùng 
Tất Đắc lưu ý sửa chữa và cho đăng tải (vào đúng chỗ đã 
đăng truyện 

“Gò Cô Mít” của Hoàng Tùng). Truyện thứ nhất của tôi đăng 
Đông Tây là truyện “Con Ngựa Già” mà ông Phùng Tất Đắc 
cho đặt dưới một tít-ruy-bờ-rích là “Bút Mới”. Được sự 
khuyến khích vô giá đó, tôi biếng học; hết ngày ấy sang 
ngày khác, chỉ lo viết “Bút Mới”. Rồi, để mở rộng phạm vị, 
tôi lại để nghị mở thêm một mục mới ở trang nhất: mục 
“Cuốn film” vẽ lại những nhân vật thời đại như “ông Phòng 
Phành”, “ông Tò Toe”. 

Khỏi phải nói, được đứng tên bên cạnh các bậc đàn anh, tôi 
“vây” hết chỗ nói, nhưng hãnh diện nhất cho tôi, ấy là ngày 
tôi nhận được một cái thiếp của Hoàng Tích Chu mời tôi đến 
tòa báo ở phố Nhà Thờ nói chuyện. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN I 
P1-5 
BAR DÂN MỚI 


Tôi được gặp ông Phùng Tất Đắc lần đầu tiên, vào một chiều 
tắt nắng, nhân dịp đến “yết kiến” Hoàng Tích Chu tại trụ sở 
báo Đông Tây ở 12 phố Nhà Thờ. Vừa mới thấy ông Đắc ngồi 
ở bàn viết ở cửa sổ đi thẳng vào, tôi đã biết ngay; không 
phải vì đã được ông tự giới thiệu, nhưng tại chính tôi được 
biết vì có bè bạn, trước đó, đã chỉ ông cho tôi rồi. Ngồi 
xuống ghế, nói với ông câu đầu, máu tôi chảy có một dòng, 
phần vì sợ văn ông, phần vì vẫn nghe tiếng ông là con nhà 
giầu ở Nam Thành, thạo đời một cây, lại có tiếng là tay ăn 
chơi sộp, mà mình thì chỉ là một anh học trò bé nhỏ mới 
bước chân vào đời qua mấy ả sẩm và cu-tuy-ri-e tồi! Nói thì 
biết nói gì bây giờ? Tôi luống cuống và cảm thấy tay chân 
thừa cả, không biết giấu chỗ nào. 

Mà ông Phùng Tất Đắc thì mặt lại lạnh như tiền, không hề 
khuyến khích tôi một ly ông cụ. Thành thử ngồi chưa đầy 
năm phút, tôi đứng dậy xin lên lầu gặp ông Hoàng Tích Chu 
như đã hẹn, nhưng trong năm phút ấy, có ai biết rằng tôi đã 
sợ ông Phùng Tất Đắc thêm biết chừng nào không? 

Ông Đắc mặc âu phục, vén tay áo sơ mi lên ngồi rung đùi 
khảo cứu Nho giáo. Bên cạnh hai cuốn sách của Lệ Thần 


Trần Trọng Kim, tôi thấy một chồng sách chữ nho. Đêm hôm 
ấy, về nằm nhớ lại buổi ban chiều, tôi chán đời không thể tả, 
vì thấy Phùng Tất Đắc, tôi quan niệm muốn viết báo cho ra 
viết báo, muốn sử dụng ngòi bút cho tài tình như ông Đắc 
trong mục “Trước Đèn” của báo Đông Tây, người ta phải 
thông kim bác cổ, thạo cả chữ Hán lẫn chữ Tây. Mà tôi thì 
chữ Tây mới đến sơ gông, còn chữ Hán thì biết có mấy chữ 
“Cố công điền giao từ” do hai cụ Thiện và cụ Chính dạy ở 
trường Hàng Vôi lúc còn theo tiểu học. Thế này thì đến kiếp 
chết cũng không thể thành một nhà báo như Phùng Tất Đắc 
và Hoàng Tích Chu! 

Tôi lại xây mộng, tôi lại mơ ước học chữ Hán, nhưng đó chỉ là 
mơ ước hão thôi, cũng như sau này tôi thấy bọn các ông Đỗ 
Văn, Chu Mậu, Đặng Trọng Duyệt làm báo chữ Tây, viết chữ 
Tây, tôi lại mơ ước giỏi chữ Tây để viết báo Tây kiểu “Cri de 
Hanoi”, nhưng rút cục bao nhiêu mộng ấy đều biến ra mây 
khói... phù du hết. 

Xã hội Việt Nam lúc ấy mắc một cái bịnh mà người ta gọi là 
bịnh thời đại. Thanh, thiếu niên chưa mất gốc hẳn, nhưng 
không bám víu vào đâu, sống bấp bênh như những cái phao. 
Qua mấy cuộc đàn áp các nhà ái quốc lão thành như Phan 
Bội Châu, Phan Chu Trinh, người ta thấy cần phải có một cái 
thần tượng gì để tôn thờ, để làm đích đi theo, thì vừa vặn 
bọn Tây Du như Chu Mậu, Hoàng Tích Chu, Đặng Trọng 
Duyệt, Đặng Phục Thông, Nguyễn Bỉnh Nam... về nước đưa 
ra phong trào sống mới, nghĩ mới, ăn mặc mới, tranh đấu 
mới. 

Phải, tôi đã nói vậy và tôi nhắc lại rằng tôi thán phục tất cả 


những người đã cộng tác, đã giao du với Hoàng Tích Chu mà 
hồi đó tôi coi là những bực tài ba lỗi lạc. Đến bây giờ tôi vẫn 
còn nhớ rõ rằng mỗi khi thấy các ông Đỗ Văn, Chu Mậu, 
Đặng Trọng Duyệt đi từ nhà in Trung Bắc ở Hàng Bông ra, rồi 
coi họ là những bực kỳ tài, muốn chiêm ngưỡng. Thấy bọn 
các ông làm công việc gì, xuất bản báo sách gì, túng mấy đi 
nữa, tôi cũng để dành tiền mua đọc cho kỳ được. Tôi sẽ 
không tả lại cảm giác của tôi khi đọc những tờ như 

“Cri de Hanoi”, “Dân Mới”, “Nhân Loại”, “Chiếu Bóng” hay 
cuốn sách thơ gì đó của bạn các ông, trong đó có một bài 
nói về con morpion, không chê được! 

Tôi chỉ muốn nhắc lại lần đầu tôi nhìn vào cái bar 

“Dân Mới” của Chu Mậu, chỗ đầu Hàng Gai rẽ ra Hàng Hành. 
Bây giờ bar mở nhiều, ngồi uống rượu ở quầy, trên những 
chiếc ghế cao lêu nghêu là thường; nhưng hồi đó ở Hà Nội 
mà thấy thế thì người ta muốn té xỉu vì lạ quá. Uống rượu; 
nhảy đầm; có ông ra đứng ở cửa nói tiếng Tây vi va vi vút 
như gió; lại thêm ông Chu Mậu đội cái “mũ đấu” của Chà 
chạy ra chạy vào nói toàn tiếng Tây, tôi cảm thấy mình quê 
một cục; do đó tôi phải thú thực là từ khi bar Dân Mới ra đời 
cho tới khi đóng cửa, tôi không dám bước chân vào một lần 
nào, mặc dầu tôi có thừa phương tiện. 

Tôi không dám bước chân vào không phải vì tôi đạo đức. Trái 
lại, lúc đó tôi cũng sa đọa như ai, nhưng cái tâm lý của người 
trẻ tuổi thực là phiền toái. Cá nhân tôi đủ các tật xấu nết hư, 
nhưng tôi quan niệm các bậc đàn anh đó, các thủ lãnh của 
tôi không được là những người tầm thường, lố lăng, nhăng 
nhít. Bởi vì nói cho thực, thấy các ông ra cái vẻ chơi bời khét 


tiếng, có khi lố lỉnh, trắng trợn, lại trà rượu, nhảy nhót, tôi 
cảm thấy họ đã vi phạm đạo đức, mà đạo đức lúc ấy đã 
xuống quá rồi. Tập đoàn Hoàng Tích Chu, Chu Mậu, muốn 
nói gì thì nói, cũng đã có một cái lỗi, là đẩy cho thanh niên, 
thiếu nữ lúc đó nhảy những bước nhảy vọt vào sự ăn chơi 
liều lĩnh, coi đời là “nơ pa”, coi đời “như bãi phân”. Có nhiều 
người, đồng ý với tôi, không tán thành; nhưng trái lại, cũng 
có một số người cởi mở hơn, sẵn sàng tha thứ, viện lẽ rằng 
mỗi khi có một cuộc đổi thay quan trọng, trong lúc giao thời, 
sao tránh được những sự lăng nhăng, quá trớn! 

Dù sao đi nữa, cảm tình của tôi với tập đoàn Hoàng Tích 
Chu, Đỗ Văn, Chu Mậu vẫn không vì thế mà giảm thiểu. Tôi 
có cảm giác là tập đoàn ấy ngồi xổm lên xã hội, và một số 
người trong tập đoàn có một thái độ khinh bạc, kiêu hãnh; 
nhưng nghe thấy họ thóa mạ xã hội, mạt sát những cái thối 
tha - dù là không có một kế hoạch gì xây dựng - tôi vẫn cứ 
mê như thường. Điển hình là tuần báo “Duy Tân” của 
Nguyễn Đình Thấu chửi nghe sao mà sướng thế, mà truyện 
với trò nghe sao mà... đểu thế?! Đểu đến phát ớn, nhưng 
không tìm đọc không chịu được. Tôi có cảm giác như bây giờ 
đọc những báo Mỹ như “Play Boy”, “Feminal”, “Figure”, “For 
Male”, đăng những hình đểu quá, dâm quá, một mặt cứ 
thích và cứ phục, nhưng một mặt cứ chê - chê cái xã hội Mỹ 
sướng quá hóa rồ, giải phóng con lợn lòng quá mức, chẳng 
trước thì sau cũng sẽ đưa người dân Mỹ đến một con đường 
đen tối hơn bây giờ. 

Tôi còn nhớ hôm báo Đông Tây đăng bài “Bút Mới” đầu tiên, 
tôi tưởng vì xúc động quá có thể bị một cú đờ săng mà 


ngoẻo. Chiều hôm đó, họ hàng thân quyến và bạn bè đến 
hỏi thăm. Tôi phớt tỉnh, ra cái ý “đó là chuyện rất thường, hà 
cớ gì phải làm ồn như vậy!”. Với cái vẻ mặt phớt tỉnh giả tạo 
đó, tôi có ý muốn nói lên một cách thâm kín cho thiên hạ 
biết rằng “đấy mới chỉ là một chưởng xoàng, tôi còn trăm 
ngàn chưởng khác ác lắm, rồi sẽ giở ra dần dần, tôi là thiên 
tài mà!”. 

Vài ngày sau đó, tôi nẩy ra một sáng kiến: tôi là nhà báo 
thực thụ. Chứng cớ là tôi đã có bài in trên báo gửi đi toàn 
quốc. Mà là nhà báo thực thụ thì phải có cái gì khác người ta 
chứ! Không phải suy nghĩ lâu la gì lắm, tôi biết ngay rằng đã 
là một nhà báo thì phải khác người, phải lập dị, phải có tác 
phong y như những nhà báo nổi tiếng lúc bấy giờ như Hoàng 
Tích Chu, Phùng Bảo Thạch, Tạ Đình Bính, Bùi Xuân Học, 
Đặng Trọng Duyệt, Phùng Tất Đắc mà tôi vẫn thường nghe 
đồn đại là những tay chơi chí tử. 

Tôi hút. Tôi uống rượu, tôi chơi đĩ bợm. 

Và để tỏ ra rằng mình cũng là tay lão luyện như ai, tôi hút 
dữ, uống dữ. Như thế, tôi còn oai về một phương diện khác 
nữa. Là lúc bấy giờ dân nước oán Tây vô cùng, vụ Phan Bội 
Châu bị bắt đưa về nước xử chưa xong thì tiếp đến vụ Phan 
Chu Trinh gửi huyết thư cho Tây gây phong trào bãi công bãi 
khóa rồi lại đến vụ Yên Bái làm cho mười ba liệt sĩ lên máy 
chém. Bao nhiêu biến thiên đó đã tạo nên một phong trào 
sôi nổi hăng say. Những người thực tâm ái quốc, vào tù ra 
khám, không ngày nào không có. Nhưng bên cạnh đó, cũng 
không ngày nào không có những tay ái quốc sa lông thở vắn 
than dài cho thế nước, thỉnh thoảng lại đóng cửa oán Tây, 


hoặc làm thơ con cóc chửi thằng Tây (nhưng lại sợ bị bắt 
nên gọi chệch thằng Tây là thầy tăng) và cho như thế là... 
cay chua lắm. 

Thú thật lúc đó, đọc những bài thơ như “Tiếng Quốc Kêu” 
của Đàm Xuyên Nguyễn Phan Lãng hay “Chiêu Hồn Nước” 
của Phạm Tất Đắc hoặc thơ “Gánh Nước Đêm” của Trần 
Tuấn Khải, tôi phục cứ lăn ra và trong thâm tâm cũng muốn 
có cái tài chửi đổng, chửi cạnh, chửi bóng, chửi gió như thế; 
nhưng vì không có tài nên đành phải chịu “tho”. 

Không chửi Tây được như ai (vì tôi sợ bị Tây bắt đưa ra Côn 
Đảo) tôi bèn buộc ngay lên cổ tôi một thứ bịnh: bịnh chán 
đời. Tôi làm ra vẻ chán chường thế sự, uất ức vì những cảnh 
chướng tai gai mắt, đất nước lầm than, tìm đủ các cách trác 
táng hình hài, tìm đủ các cách để tự hủy mình đi. Làm như 
thế - theo tôi nghĩ lúc bấy giờ - nó có vẻ “cha”, mà mới thật 
hợp với con người làm báo. 

Rồi các bài báo nào mình viết ra, đọc lại, mình cũng thấy 
hay phi thường và tự cho văn mình là “nhứt tự thiên kim”, 
tòa soạn bỏ đi một đoạn hay sửa một chữ - một chữ thôi - 
mình cảm thấy là làm hại văn mình, giết mình, phá hoại 
mình. 

Tôi vừa nói đến danh từ “nhứt tự thiên kim”. Phải rồi, từ thuở 
nhỏ tôi vẫn nghe thấy nói đến danh từ ấy: một chữ đáng giá 
ngàn vàng. Về sau này, tôi lại nghe thấy có người làm một 
câu thơ mà đuổi được giặc, làm báo như hạng Nguyễn Phan 
Long. Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, viết một bài, Tây sợ 
“chết cha chết mẹ”, phải mua chuộc hàng ngàn, hàng vạn 
mà chưa chắc đã êm... Mê quá. Tôi mê nghề báo vì cho nó là 


một nghề đã oai mà lại hốt bạc, nhưng thú thực từ lúc bắt 
tay vào nghề đến lúc ấy, quả tôi chưa kiếm được một đồng 
xu nhỏ. 

Là vì tôi viết là viết đấy thôi, chớ có báo nào mướn làm thực 
sự đâu. Cơm nhà vác ngà voi. Nhưng không sao, được cái 
tiếng là nhà văn, nhà báo, oai quá rồi, cần gì phải có tiền. Và 
tôi nghĩ như nhà triết lý: Tiền bạc không gây hạnh phúc cho 
con người. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN I 
P1-6 
THẤT VỌNG ĐẦU TIÊN 


Sở dĩ tôi nghĩ “cửa cha” như vậy là vì chưa có bận bịu, 
vướng víu gì đến thân: cơm ăn, áo mặc đã có mẹ lo cho, 
thỉnh thoảng lại “làm một mẻ” ở nhà đi ăn, đi chơi, đi hát. 
Thực quả là tôi chưa cần tiền, chưa phải nhọc óc vì chuyện 
xoay tiền... nên ngoài những giờ trác táng ra, tôi chỉ đọc 
sách, viết văn, viết báo. Lúc nào cũng nghĩ một tứ lạ, lúc 
nào cũng nhằm tìm một đề hay cho nên văn chương, lúc đó, 
đẽo gọt hơn cả luận thi Tú tài. 

Hồi ấy, tôi hãy còn đi học, nhưng một tư tưởng đã manh nha 
trong trí óc: ai đời viết báo lại đi học bao giờ? Y định bỏ 
trường học phát sanh ra từ đó; nhưng phải đợi đến một 
trường hợp đặc biệt sẽ xảy ra, tôi mới nhất định thi hành. 
Giữa lúc đó, một sự việc khá quan trọng xảy ra thực: tờ tuần 
báo Đông Tây đổi ra báo hàng ngày. 

Làm tạp chí, chưa phải là làm báo; làm tuần báo, chưa phải 
làm báo. Muốn xứng đáng với danh nghĩa nhà báo, phải làm 
“bỉnh bút” cho một tờ báo hàng ngày. Cờ đã đến tay rồi, 
phải phất! Tôi viết lia viết lịa, không quản ngày đêm. Có bài 
đăng lên, có bài cho vào sọt rác. Không kỳ quản, tôi cứ viết. 
Thế rồi một hôm, tôi nhận được một tấm các của Hoàng Tích 


Chu, như đã nói ở đoạn trên. Giờ quyết định đã tới. Tôi cứ 
đỉnh ninh là Hoàng Tích Chu mời tôi cộng sự hẳn với tờ Đông 
Tây. Không hiểu cái óc người thiếu niên nó ra sao mà cầm 
cái các mời, tôi lại có thể yên trí ngay như vậy. Tôi mơ, mai 
đây mốt nọ tôi cộng sự hẳn với nhà báo, ngày ngày đến nhà 
báo viết, gọi điện thoại ầm lên, rồi đến giờ thì ôm một tập 
báo “dầy tổ bố” ra về, gọi một cái xe kéo nhảy lên ngồi 
chễm chệ, đúng một anh nhà báo: oai biết mấy, danh giá 
bao nhiêu! Cô Sâm ở trước cửa, cô con gái ông Hàn Đắc ở 
Hàng Khay và cả cô Điển ở nhà Gô Đa nữa, phen này cho 
mà “bở vía”! 

Thôi, chỉ nói bấy nhiêu thôi, đủ rồi. Tất cả điều tôi có thể nói 
ra lời là lúc ấy cả người tôi căng lên một trời hy vọng. Để 
mãi như thế, chịu làm sao nổi: tôi điên lên, tôi không thể hy 
vọng giữ nguyên trạng lâu hơn nữa, tôi bỏ học. 


TỪ HOÀNG TÍCH CHU QUA NGUYỄN KHẮC HIẾU ĐẾN TRÚC 
ĐỲNH, NGHIÊM XUÂN HUYẾN 


Bỏ học, tôi giấu mẹ tôi cho đến giờ chót để làm “việc đã 
rồi”. Bao nhiêu hy vọng đặt vào “thằng ba”, tâm tâm niệm 
niệm cho nó đỗ tú tài rồi đi học thuốc, hay lấy cái bằng luật 
ra làm tri huyện còm, mộng ấy bây giờ “đổ cái rụp”: ai mà 
không ngán! Nhưng ngán mấy đi nữa cũng không bằng cái 
ngán của mẹ tôi khi thấy thằng con mất dạy trắng trợn 
tuyên bố công khai rằng tôi bỏ học để đi làm báo! Trời ơi là 
trời, làm cái nghề gì, chớ lại đi làm báo: điều ấy mẹ tôi, anh 
chị tôi, em tôi, không thể nào quan niệm nổi. Riêng đối với 


mẹ tôi thì nếu ơœ đời có cái nghề gì xấu nhất, tồi bại nhất, 
bất thân bạc ác nhất thì nhất định đó là nghề làm báo. Mẹ 
tôi bảo: 

- Tôi xin anh thương tôi, đừng có bao giờ làm nghề ấy, vì 
phúc đức nhà ta không được bao nhiêu đâu... Anh trông thì 
biết: tôi bán giấy, các ông nhà báo đến mua hàng ngày đấy, 
có người nào khá không? Ông Thực Nghiệp mua giấy in, chịu 
ba tháng không có một đồng xu để trả; ông Khai Hóa méo 
mặt đi vì tiền; lại còn cái ông Bạn Dân Mi Xen đó, anh có 
thấy là người ta đi ăn mày vì làm báo không? 

Theo nhận thức của mẹ tôi, nghề báo là một nghề bạc bẽo, 
không nuôi sống được người làm nghề; nhưng cái đó cũng 
chưa quan hệ bằng sự kiện này: làm báo là chửi bới người 
ta, là đào cha bới ông người ta lên và làm một cái gì rất tổn 
âm đức của ông cha mình. Ac lắm, không thể nào chịu được. 
Tôi nghe tất cả những lời mẹ nói bằng hai lỗ tai lơ đễnh. Tôi 
phải thú nhận là lúc nhỏ tôi mất dạy không chê vào đâu 
được; ai nói, tôi cũng cho là hủ hậu; mình tự cho mình là 
siêu nhân, không ai hiểu nổi mình, và từ cử chỉ đến giọng 
nói, tôi cố làm ra phớt tỉnh, khinh khỉnh và coi thiên hạ 
không có kí lô nào hết. Vì thế mẹ nói mặc mẹ, tôi cứ đường 
tôi tôi đi. Tôi đi đến cái mục tiêu đã vạch sẵn là quyết xây 
dựng danh dự và tương lai trên nghề báo. 

Và tôi bị một búa vào đầu ngay lúc định bước vào nghề: 
không có hy vọng vào tờ Đông Tây giúp việc - sau cuộc hội 
kiến với Hoàng Tích Chu. 

Vừa đi bước một ở ven hồ Hoàn Kiếm, tôi vừa suy nghĩ. Tôi 
nhớ lại đã có một lần, không cách đó bao xa, tôi cũng được 


“chơi trèo” hội kiến với một nhà văn tên tuổi là Tản Đà 
Nguyễn Khắc Hiếu. Ông Vũ Hùng Toán, lấy tư cách là quản lý 
báo, mời tôi là một nhà bỉnh bút của Tạp chí An Nam đến 
thăm ông chủ bút. Cuộc diện kiến diễn vào buổi tối một mùa 
đông lất phất mấy hạt mưa phùn. Lần đó, tôi cũng thất vọng 
như lần này: Tản Đà, thấy tôi vào, cứ ngồi ì ra không thèm 
đứng dậy; một lúc lâu, mới nhìn tôi một hồi như thể nhìn 
thằng ăn cắp, rồi “à” một tiếng và bảo tôi ngồi xuống ghế. 
Thì ra ông ta đang say. Bên cạnh ông là một cái hỏa lò than 
cháy râm râm, trước mặt là một cái mâm nhỏ trên bầy thức 
ăn bừa bãi. Ông ta uống một tợp, gắp một miếng, khà một 
cái, hơ tay vào lò than rồi... ngồi rung đùi ngâm, với một 
giọng khê nằng nặc: 

Vèo trông lá rụng đầy sân, 

Tóc tơ ngắn ngủi có ngần ấy thôi. 

Rồi ông day cái mặt tròn, đỏ như trái bồ quân, trên cắm một 
cái mũi tròn xoe có hàng ngàn vạn đường gân máu chạy 
ngang chạy dọc như các con kinh đào vẽ trên bức địa đồ 
quân sự, ông nhe răng ra (tôi không biết ông cười hay mếu) 
nói một cách dõng dạc: 

- À, ông Bằng, ông có thấy không? Chữ “vèo” ấy có cho mấy 
khuyên son cũng chưa đủ! “Vèo trông lá rụng”, hay lắm chớ, 
hay lắm chớ! 

Theo lời ông Vũ Hùng Toán nói với tôi sau này, ông Hiếu suốt 
ngày cứ tự khen mình như thế, một tí phản đối cũng làm cho 
ông không bằng lòng. 

Vừa ngã vào làng báo, tôi gặp hai nhân vật điển hình: một 
công tử bột, đánh phấn bôi môi làm cách mạng văn chương 


với một giọng văn cụt lủn, có khi không “suy dê”, không 
“véc bờ” và nổi tiếng làm tiền của gái, và một ông hủ “mớ 
đời”, làm báo mà chỉ lo trau chuốt một chữ trong thơ, cả 
ngày say rượu, không thèm biết một tí gì về tình hình quốc 
nội và quốc tế! 

Nghĩ vậy, nhưng trong thâm tâm, tôi phục sát đất cả hai 
ông, bởi vì thơ của một ông rung động, còn văn của một ông 
có tính cách cách mạng, trẻ trung, chứ không già khụ như 
Hoàng Tăng Bí hay Dương Bá Trạc. Tôi phục Tản Đà đã đem 
một cái đẹp cao siêu vào mục thi ca cho làng báo, còn 
Hoàng Tích Chu thì đã làm “cách mạng thực sự” trong nghề 
báo, dám đưa ra những cải cách mà lúc đó ai cũng cho là 
quá ngổ. 

Cả hai đặc điểm đó, tôi tự xét không thể nào theo nổi, 
nhưng sau khi gặp Hoàng Tích Chu, điều hợp, mổ xẻ và học 
tập hai buổi tiếp xúc lịch sử, tôi rút được một đặc điểm thứ 
ba, mà đặc điểm này chung cho cả hai người: đó là tính tự 
phụ, coi thiên hạ như cỏ rác. Vì lẽ tôi không bắt chước được 
hai bậc đàn anh về những cái gì cao siêu, tôi bắt chước cái 
gì dễ theo nhất, dễ làm nhất, để ra cái vẻ “ta đây cũng là 
một thứ đàn anh”. Sửa một bộ mặt lạnh lùng, khinh khỉnh, 
tôi mặc “ba đờ 

suy”, quàng “ca rê”, đi “ghệt đờ vin”, cầm ba toong gỗ ép 
ngồi chồm chỗm trên xe tay, làm mặt chán chường một cây, 
không thiết sống, không buồn nhìn chung quanh. Ai nói 
chuyện, tôi cũng nghe bằng lỗ tai lơ đãng, ra cái vẻ “mình 
đã biết cả rồi”. 

Giữa lúc mình tự phong cho mình cái chức vị ông cha như 


thế, một sự kiện xảy đến làm cho tôi yên trí tôi thuộc vào 
loại “ông cha chính cống bà lang trọc”. Nguyễn Doãn Vượng, 
hiện giờ là giám đốc kỹ thuật nhà in Kim Lai, vốn là bạn học 
từ lúc hai thằng còn là tiểu yêu mài đũng quần trên ghế 
trường Hàng Vôi, Hàng Kèn, một hôm “chồm” đến nhà tôi và 
bảo: 

- Tao vừa gặp thằng Nghiêm Xuân Huyến, chủ nhiệm 

“Bắc Kỳ Thể Thao”. Nó định ra tờ “Rạng Đông”, tuần lễ xuất 
bản hai kỳ. Tao giới thiệu mày. Nó chịu liền và nó muốn gặp 
mày. Mày nghĩ sao? 

Còn nghĩ sao nữa! Tôi được cái bé người mà “hợm” một cây. 
Tôi không chịu cùng đi với Vượng đến Nghiêm Xuân Huyến, 
nhưng điều đình riêng với Vượng sắp xếp một cuộc gặp gỡ 
tay ba: Nghiêm Xuân Huyến, Nguyễn Doãn Vượng và tôi. 
Hình như đã thành một công lệ khi người ta nói chuyện làm 
báo làm bổ, tổ chức tòa soạn, trị sự với nhau thì thể nào 
cũng phải đi ăn, đi hút. Sau một cuộc đớp hít sáng đêm, tôi 
và Nghiêm Xuân Huyến đã thành đôi bạn “làm như thể quen 
nhau từ tiền kiếp”: Huyến thì chửi thề văng tục, tôi thì làm 
ra vẻ hiền lành, dớ dẩn, nhưng thỉnh thoảng lại xen vào câu 
chuyện một vài trường hợp “nói phét đâu ra đấy”. Bấy giờ, 
Nghiêm Xuân Huyến - sước hiệu là Voi Đen, về sau này lại tự 
phong cho mình là bố Việt Minh (vì là bố vợ nhạc sĩ Văn Cao) 
- Nghiêm Xuân Huyến giờ đã ra người thiên cổ, nhưng mỗi 
khi mưa xanh gió tím, chợt có gì nhắc lại những kỷ niệm xa 
xưa, tôi vẫn thấy rõ ràng trước mặt một “khối nhục” thâm sì 
sì, miệng nói cứ chúm lại như sắp huýt gió, và bất cứ chuyện 
lạ hay không cũng trợn tròn đôi mắt to quá cỡ, dễ làm cho 


trẻ con bị sài! Tôi buồn rằng lúc Việt Minh bắt đầu hoạt động 
ở Hà Nội, tôi ít gặp Nghiêm Xuân Huyến. Chỉ mãi về sau mới 
nghe thấy phát xít Nhật bắt anh, xin âm dương, tàn ác đến 
làm cho anh phải bỏ mình trong ngục, thì đã muộn. Mà cũng 
chính vì lúc chung cục không được gặp nhau than thở đôi lời, 
cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn băn khoăn một điều: là 
không biết trong khi làm tờ Rạng Đông, thỉnh thoảng tôi nói 
phét nói lác như thế thì Huyến có biết không. Nếu không thì 
quả là đại phúc cho tôi, chứ biết mà không nói, cứ giữ trong 
bụng mà cười thầm thì tôi tưởng tượng có thể xấu hổ chết đi 
được. 

Huyến đặt tôi làm thư ký tòa soạn. Chủ bút là Trúc Đỳnh 
Trương Công Đỉnh. Trước khi bắt tay vào làm thư ký tòa 
soạn, tôi đã hội ý kiến riêng với Trúc Đỳnh, lúc ấy, ở ngõ 
Thuốc Cam Phú Tý - một cái hẻm đâm thẳng ra Cải Lương Hí 
Viện ở Hàng Bạc. Cũng như ông Hiếu, Trúc Đỳnh, cũng làm 
tôi phục lăn đùng ra ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên: anh 
vận áo kimono dài chấm gót, đi dép Nhật quai nhung, có 
cục bông đỏ, đầu chải bi dăng tin láng mướt, môi thoa son, 
mặt lại dồi phấn làm bật đôi mắt nhỏ ươn ướt mới trông như 
có viền vải tây điều. 

Kỳ lạ thay là các ông làm báo nhà nghề! Chưa gặp, các ông 
đã kêu là “bận quá, có việc phải đi ngay”. Tác giả “Minh 
toòng xây” và “Một đêm với Dương Quí Phi” cũng vậy: tôi 
chưa kịp ngồi xuống ghế thì ông đã cuống cuồng lên vào đề 
ngay: “Tôi mới nghe thấy Huyến nó mời anh trông nom tờ 
Rạng Đông. Tôi dặn anh phải cẩn thận, nó ghê lắm đấy, phải 
trị nó thẳng tay. Lơ mơ không được”. Đó là bài học vỡ lòng 


của tôi lúc bước chân vào nghề báo chính thức, nghĩa là 
nghề báo ra tiền, viết ra tiền, làm ra tiền thực sự chớ không 
phải là viết tài tử, viết lấy tiếng, cốt để có tên trên báo. 

Trúc Đỳnh ở lại Hà Nội. Sau này lúc nghỉ tờ Rạng Đông, tôi 
không gặp được anh. Có lễ anh ra khu, mà có lẽ anh đi ngoại 
quốc, hay là chết rồi cũng chưa biết chừng. Bạn thân của 
Trúc Đỳnh là Vi Huyền Đắc, tay tổ về kịch, nổi tiếng một thời 
với vở “Uyên Ương”. Gần đây, tôi có gặp Vi Huyền Đắc rút 
về ở một ngoại ô xa xôi. Tôi tiếc không hỏi thăm Vi Huyền 
Đắc xem tin tức của Trúc Đỳnh ra sao. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN I 
P1-7 
SANG NHẬT TÂN 


Thế là tôi thành nhà báo chánh thức bà lang trọc, nghĩa là 
làm báo có tiền. Trên một căn gác ở phố Hàng Đàn, tất cả 
tòa soạn chỉ có một người thường trực là tôi. Các bài của A 
Nam, Dương Mầu Ngọc (tức Ngọc Thỏ), Trúc Đỳnh, Trần Tán 
Cửu (sau này làm Phong Hóa lấy biệt hiệu là Trọng Lang) gửi 
đến, Nghiêm Xuân Huyến vứt cho tôi, rồi cứ như thế mà 
chuyển cho nhà in, nguyên văn đăng báo. Cả một tháng, tôi 
không thấy chủ bút đến một lần. Các bỉnh bút khác thì dăm 
thì mười họa tạt đến “đả cẩu” (nghĩa là đánh chó đá vãi cứt, 
nói lịch sự là lấy tiền) rồi rông đi như gió. Tất cả chúng tôi 
lúc ấy đều quan niệm một cách dễ dàng: làm báo là trò chơi, 
ai muốn viết gì thì viết, quăng bài vào tòa soạn rồi in ra, thế 
là xong. Chúng tôi không cần phải có đường lối chánh trị, 
không cần phải có quan điểm, lập trường, lôi thôi lắm. Vả lại 
sống vào thời đó, Tây lo cho hết cả rồi, thì quan điểm, lập 
trường làm gì vô ích? Vì thế bài xã thuyết thì viết về vấn đề 
xã hội, mùa xuân thì viết xã thuyết về xuân, mùa hạ thì viết 
xã thuyết về hạ, thỉnh thoảng đổi giọng lại viết xã thuyết về 
vấn đề quốc tế cho oai, ra cái giọng ta đây thông kim quán 
cổ, biết hết cả chuyện năm châu bốn biển, mà trước sau vẫn 


không quên vấn đề chuồng tiêu công cộng ở chợ Đồng Xuân 
hôi quá, hay đống rác ở Ô Đồng Lầm ruồi nhặng vo ve suốt 
ngày, rất hại cho vệ sinh chung. 

Ngoài bài xã thuyết thì là truyện, thơ, phóng sự, muốn đăng 
cái gì cũng được, nhưng thế nào cũng phải để dành một chỗ 
kha khá cho mục “Nói hay Đừng”. Chửi loạn xà ngầu (miễn 
là đừng chửi Tây) chửi chết thôi, mà nếu chửi tục, chửi dơ 
dáy, thỉnh thoảng xen vài câu dâm dục thì lại càng được 
hoan nghênh tệ. 

Vốn trẻ người non dạ mà lại hỗn, tôi nhận ngay làm công 
việc đó, bất cứ cái gì cũng chửi vung xích chó. Nhưng chửi 
mãi thì chửi cái gì? Chửi vấn đề xã hội thì Tây phụ trách, 
chửi người mà không biết lựa thì nó lên méc Tây, Tây cho 
vào xà lim ép rệp bỏ cha; chửi về chánh trị thì mình không 
biết oong đơ gì hết, mà chửi về kinh tế thì quả là mình đui 
quá. Rút lại tên thư ký tòa soạn tờ Rạng Đông, cũng như hầu 
hết các ký giả trẻ khác hồi đó, chỉ còn biết quay ra chửi bậy, 
chửi cá nhân, chửi đời tư của những người mà mình ghét, và 
nhất là chửi đồng nghiệp, vì “nghe đâu báo của nó chạy hơn 
của mình”. Mà nó không có tài, chẳng hiểu làm sao báo lại 
chạy? Mình thế này mà chịu thua nó hay sao? Tức thì lại 
càng chửi khỏe. 

Bây giờ ngồi nghĩ lại “thuở ban đầu lưu luyến ấy”, tôi cảm 
thấy nhục nhã, ê chề vô cùng, nhưng biết làm sao được? 
“Đợt sóng mới” mà! Bao giờ sống trong “đợt sóng mới”, lại 
không có những con dê cỏn buồn sừng, những con ngựa mới 
được ra quần trên cỏ, tưởng đâu trên thì trời, dưới thì đất, 
mà giữa chỉ có một mình mình “thiên hạ độc tôn”. Chẳng 


biết rồi những cây bút “của hôm nay” chửi tía lia, chửi loạn 
xạ bây giờ, đến một ngày nào đó, hồi tưởng lại những 
chuyện đã qua thì có hối hận như tôi lúc này không, chứ quả 
thật tôi thấy cái tác phong làm báo của tôi hồi ấy quả là... ê 
trệ. Ê trệ hơn một lần nữa là đã chửi láo chửi lếu, chửi ông 
chửi cha người ta lên, mà lại còn cho là chưa đủ, còn tìm 
cách viết những câu thực tục tu, thực dơ bẩn nhớp nhúa và 
cho như thế mới... mặn mà! Tuy vậy, đấy mới chỉ là bề 
ngoài. Tội lỗi nhất là cái mưu lược của tôi ở bên trong, khi 
viết chửi người ta như tát nước: Phàm những bài chửi quan 
trọng đều nuôi ác ý, mưu làm cho người bị chửi mất công 
việc làm ăn, sinh sống, bị bắt, bị tù, hay ít nữa thì vợ cũng 
bỏ chồng, cha bỏ con, đầy tớ bỏ chủ, cho người bị chửi 
không cất đầu lên được. 

Tôi còn nhớ lúc ấy có vụ Salengro. Các bạn đọc chắc còn nhớ 
Salengro là bộ trưởng, thứ trưởng nội vụ gì đó trong nội các 
Pháp do Blum làm thủ tướng. Báo “Gringoire”, cực hữu, mỗi 
khi viết một bài xã thuyết để lên đầu trang nhứt thì chửi cả 
lò nhà Blum. Blum là tay lì, chửi mãi cũng thế thôi; nhưng 
Salengro thì không hiểu vì yếu linh hồn hay bị chửi đúng tẩy 
thực, đã tự tử sau loạt bài thóa mạ bẩn thỉu của Henri 
Béraud. Chửi chết được người: lúc đó tôi phục Béraud sát 
đất (sau này, sau thế chiến thứ nhì, đọc một cuốn nói về 
kháng chiến, tôi mới biết ông là một tên mọi bút, bất cần gì 
hết, mà càng cho nhiều tiền thì chửi càng hăng). 

Nhưng lúc đó, tôi phục Béraud sát đất. Nuôi tham vọng 
thành một Béraud “lô can”, tôi chửi rất tục tu, đểu giả đến 
nỗi có anh ngán phải viết thư đến nhà báo Rạng Đông điều 


đình ngưng pháo kích. Có anh khác không chịu nổi phải bắn 
tiếng đến cho tôi là trước sau gì cũng phải “uýnh” cho tôi 
một trận, “chớ cái quân này nói chuyện văn chương không 
được”. Nhưng may làm sao, họ chưa kịp uýnh tôi thì báo đã 
chết, tính ra vỏn vẹn trước sau ra được 42 số. Tất cả không 
để lại một âm ba gì, trừ một bài “Tráng sĩ hành” của Trần 
Tuấn Khải tả lúc Kinh Kha đi hành thích vua Tần bắt đầu 
bằng hai câu: 

Gió đìu hiu, sông Dịch lạnh lùng ghê 

Tráng sĩ một đi không bao giờ về... 

“Rạng Đông” chết, tôi sang làm “Bắc Kỳ Thể Thao” nói 
chuyện đá banh đánh vợt, đánh khúc côn cầu một dạo, 
nhưng rồi “Bắc Kỳ Thể Thao” cũng chết luôn. Tôi bắt đầu 
biết thất nghiệp là gì. Thất nghiệp nghĩa là đỡ nói phét và đỡ 
tưởng mình là quan trọng. 

Nhưng bù lại, tôi hút hăng hơn và bắt đầu ghiền thực thụ, vì 
có lúc tôi nghĩ một cách lầm lạc, điên rồ là tôi làm báo chưa 
thành công, là vì tôi... chưa ghiền nặng. Đấy, xem như 
Cuồng Sỹ Tạ Mạnh Khải, Ngọc Thỏ Dương Mầu Ngọc... đấy, 
họ hút rất nặng, có phải là nổi tiếng cả không? 

Cuồng Sỹ là một nhà văn hoạt kê, làm thơ vui nhanh như 
cắt, viết sách cho nhà Tân Dân và nhà Nam Ký nhiều hơn là 
viết báo, nên tôi chỉ quen biết, giao du mà không cùng hợp 
tác bao giờ. Nhưng Dương Mầu Ngọc, tức Ngọc Thỏ, là cả 
một cái “nợ” của tôi. Từ lúc tôi bắt đầu làm báo cho đến khi 
anh chết, tôi làm báo nào cũng có anh và lúc nào anh ta 
cũng lì lợm, ngang bướng và lên mặt không chịu nổi. Anh 
em cho anh là đồng bóng, cũng không sai. Nguyên là một 


giáo học ở Hải Dương, anh xin thôi về làm báo, nên đến lúc 
tôi vào nghề thì anh đã là một người thông thạo về đủ các 
môn: dịch Aríp một cây, làm phóng sự tòa án, thi xe đạp, đá 
banh, viết điều tra, truyện ngắn theo kiểu Guy de 
Maupassant, được độc giả yêu mến vì loạt truyện ngắn mà 
sau này ông Vũ Đình Long sưu tập để in thành sách dưới tên 
“Mặt trái đời” và một thiên ký sự điều tra viết về một anh ăn 
cắp nổi tiếng ở Hà Nội tên là Hoành, sước hiệu là Quấn Cò 
(tức Có Quần). 

Trong tất cả các anh em viết báo thời ấy, Ngọc Thỏ là một ký 
giả nghiền hút vào bực “lâm ly quy phượng” nhất, gầy lõ cả 
điến bộ ra, nhưng ra ngoài thì sửa soạn không chê được: 
chải đầu bi dăng tin, mặc ba đờ suy đờ vin, đi ghệt, cầm ba 
toong gỗ ép mua ở nhà Chabot, đánh phấn một tí, bôi môi 
một tí để lấy le. Vì Dương Mầu Ngọc sống độc thân, lúc nào 
anh cũng dọa người ta là sắp lấy vợ. Nhưng trong khi chờ 
một giai nhân vừa ý, hãy hút thuốc phiện đã: hút thâu đêm 
suốt sáng ở nhà Francois hay nhà Triệu, gắt cứ như mắm 
tôm, mà người như cái tăm, bất cứ gặp ai trái ý cũng dọa 
đánh “chết thôi”, nhưng chính anh thì lại sợ chết hơn ai hết. 
Những bạn hữu bây giờ còn lại không thể nào quên một loại 
“sợ” cố hữu của anh: đi bộ không nổi, lúc nào anh cũng phải 
đi xe tay, mà đi xe tay thì bất cứ thấy cái ô tô nào ở phía 
trước tiến đến anh cũng cho là sắp cán anh, la hét ầm ÿ cả 
lên, chửi rủa người phu xe không tiếc lời vì anh tưởng chừng 
như là ai cũng nuôi ác ý giết anh, đẩy anh vào chỗ chết. 

Biết là mình còn sống, anh hát ầm ï cả lên, vào tiệm mặc cái 
quần đùi, phô hai cái chân ống sậy ra, đi một bài quyền rồi 


hát tuồng và kết luận bằng một khẩu hiệu nhạo cụ Nguyễn 
Văn Luận: “Lỗ Túc, Lỗ Tích” vì bút hiệu của cụ Luận là Lỗ 
Thư. 

Làm việc chung với Dương Mầu Ngọc ở nhiều tờ báo, tôi học 
được nhiều nhất về các danh từ dịch Arip (cũng như AFP, 
UPI, AP, Reuter bây giờ) lúc bấy giờ, nhưng đồng thời tôi 
cũng bị Ngọc truyền lại cho hai đức tính mà sau này cố gắng 
lắm tôi mới từ bỏ được: hút quên chết, và viết bài bằng viết 
chì, đã khó đọc mà chữ lại nhỏ li tỉ như con kiến, viết toàn 
theo lối tắt, rồi ngoạch xuống một cái dài, ai đọc lần đầu 
tiên cũng muốn đui hai con mắt; nhưng tài một cái là các 
anh em xếp chữ hồi đó đều thuộc mặt chữ anh, xếp như 
chơi, có anh lại còn cho là chữ Ngọc Thỏ và chữ tôi đọc dễ 
hơn là chữ của các cụ Hoàng Tăng Bí, Doãn Kế Thiện, Dương 
Phượng Dực... 

Trở lại lúc làm báo “Rạng Đông”. Báo không chạy một phần 
lớn cũng là tại vì anh em tòa soạn đều ghiền hút cả, ai cũng 
viết bậy bạ cho có đủ bài thì thôi, mà Nghiêm Xuân Huyến 
lúc bấy giờ thì lo tiệm ảnh (vì ra tiền) hơn là lo cho tờ báo (vì 
làm báo chỉ là để lấy le thôi). Đó là nhận xét của tôi về sau 
này, chớ ngay lúc đó, tôi nào có biết thế đâu, cứ cho là độc 
giả không biết gì nên tờ báo bị chìm đi và mai một. 

Hồi ấy, tôi viết một phóng sự dài đầu tay, lấy đề 

“Một đêm trăng với năm bông hoa tàn”, tả cái cảnh cô đầu 
cô đít ở Khâm Thiên, Vạn Thái. Viết phóng sự mà thỉnh 
thoảng lại xen vào những đoạn triết lý cám hấp kiểu “Miếng 
da lừa” của Honoré de Balzac, cố nhiên là không ai chịu nổi - 
mà cũng không phải là phóng sự nữa - nhưng tôi tức tối là 


tại sao tôi viết hay như thế mà không thấy ai buồn để ý. Tôi 
nhất định là tại tôi chưa ghiền nặng cho nên văn chưa luyện. 
Tìm ra chân lý đó rồi, tôi bắt chước Ngọc Thỏ hút á phiện tối 
ngày, thở khói như cái ống khói tâầu Bạch Thái Bưởi, rồi khi 
say thì nhắm mắt lại lơ mơ suy nghĩ tìm một cách nào đó để 
chóng nổi tiếng trong nghề báo. 

Thì chính giữa lúc đó, một sự tình cờ đưa tôi gặp Đỗ Văn, Tạ 
Đình Bính: cả hai anh mời tôi về viết “Nhựt 

Tân”, một tờ tuần báo tự phụ in đẹp nhất lúc bấy giờ. Tôi 
nhấn mạnh chữ “mời” vì lúc đó tôi quan niệm có người bảo 
mình viết báo là một cái gì trang nghiêm lắm, “mời”, chứ 
không phải là “rủ viết báo”, “bảo viết 

báo”. Vậy là Đỗ Văn và Tạ Đình Bính mời tôi viết báo Nhựt 
Tân, và đáng ghi nhất là, để đánh dấu cuộc hợp tác này, Tạ 
Đình Bính mời tôi đi ăn một bữa thịt dê ở một tiệm Hàng 
Buồm, (lúc đó hình như do Ngô Khởi đứng ra làm chủ quán, 
mà tài chánh do ông Trần Nguyên Anh đài thọ). Ăn xong bữa 
thịt dê đó với dăm bảy ly rượu tiết dê rồi, Tạ Đình Bính nói gì 
tôi cũng ô kê, mặc dầu trước đó, tôi đã nghe phong phanh 
rằng báo này ra đời là do tiền của Đỗ Hùng lúc đó làm việc 
với Tây. Tôi tự an ủi: mình cộng tác với một tờ báo của Tây, 
nhưng mình không viết bài nịnh Tây, thì có tội gì! Với ngụy 
biện đó, tôi cho là hữu lý lắm và không xấu hổ tí nào; trái lại, 
tôi còn lấy làm tự phụ được nằm trong một tòa soạn, có 
những tay viết báo cửa cha như Tạ Đình Bính, Phùng Bảo 
Thạch, Đỗ Văn, Nguyễn Công Hoan... Một tòa soạn gồm toàn 
những người nếu không “tơ rua đờ Phờ Răng xơ” thì ít nhất 
cũng ghiền lõ đít! Thực là một tòa soạn lý tưởng - đối với tôi 


- và tôi cực kỳ tự phụ vì may làm sao, tôi cũng ghiền, cũng 
hút “com mơ 

ki” (như ai). Nếu không thế thì nhục biết bao nhiêu, vì đã có 
tiếng là tay viết báo nhà nghề mà không biết hút thuốc 
phiện thì yếu không để đâu cho hết! 

Thời kỳ làm báo “Nhựt Tân” không khác thời kỳ làm báo 
“Rạng Đông” mấy chút. Có khác một điều là tôi không làm 
thư ký tòa soạn, cho nên bài vở của tòa soạn, của độc giả 
gửi đến hay “của những nơi bí mật nào gửi đến bảo đăng”, 
tôi đều không rõ. Mỗi tuần lễ, tôi phụ trách viết hai bài: một 
bài dài nơi trang 2, hoặc là phỏng vấn điều tra, hay phóng 
sự, và một bài ngắn đánh đập bậy bạ, chửi bới lung tung, 
kiểu “cuốn phim”, nhưng mang một tít “ruy bờ rích” mới: 
“Nam Hải Rị 

Nhân”, nhạo cái tít Nam Hải Dị Nhân của Phan Kế Bính viết 
về những nhân vật kỳ lạ trong Việt sử. 

Trong “Cuốn Film” ở báo “Đông Tây”, tôi viết về các mẫu 
người một cách tổng quát theo kiểu La Bruyère, mỗi một 
mẫu người điển hình cho một tính tình (phần nhiều là những 
tính xấu). Trong mục “Nam Hải Rị Nhân” tôi đã đi quá trớn 
hơn thế: tôi chửi cá nhân các nhân vật trong nước lúc bấy 
giờ, nhưng sợ họ kiện nên đổi chệch đi một tí, đại khái Phạm 
Văn Độ thì kêu Phạm Vũ Đức, Mân Châu Nguyễn Mạnh Bổng 
(anh vợ Nguyễn Khắc Hiếu) thì tôi đổi ra Sờ Bò! Đổi như thế, 
tôi cho là khôn lắm và yên trí một cách vụng dại rằng các 
người bị chửi không có cách gì để đưa mình ra tòa án. Tôi 
dốt, nhưng tòa soạn, nhất là Tạ Đình Bính không phản đối 
mà lại còn khuyến khích tôi. Thành ra được thể, tôi chửi 


“tuốt mo”, chửi văng mạng, chửi đời tư của người ta một 
cách bỉ ổi... đến nỗi ai cũng phát ghét, và Mân Châu Nguyễn 
Mạnh Bổng tức quá cũng đe thuê du đãng đánh cho tôi... bỏ 
mẹ! Nhưng vốn là ngựa non háu đá, lại thêm cái đức tính 
điếc không sợ súng, tôi lại lấy thế làm hãnh diện, vì... viết 
mà làm cho người ta uất ức phải lăng mạ và hăm đánh 
mình, có phải là chuyện thường đâu! Chính vào thời kỳ này, 
tôi hăm hở viết một cách hăng say kỳ lạ. Sau này nghĩ lại, 
tôi ngờ rằng viết văn làm báo cũng như làm công việc sinh 
lý: trai gái mèo nhau có kỳ; gặp kỳ, yêu nhau chết thì thôi, 
nhưng cũng có kỳ tự nhiên chán nản, những nghĩ đến mà 
phát ngấy. 

Vậy ở vào thời kỳ “Nhựt Tân”, tôi viết văn, viết báo hăng say 
nhất. Có khi trong giấc ngủ, nằm mơ cũng thấy bàng bạc cái 
không khí mà mình đương viết trong bài. Thí dụ làm cho tôi 
nhớ lâu nhất là bài “Một tổ mèo” phóng sự về những con 
mèo hoang ở trong nhà thương Phủ Doãn (Hà Nội). 

Bây giờ tôi còn nhớ đại khái cứ thứ ba mỗi tuần thì phải đưa 
một hay hai bài. Hình như chủ nhật hay là thứ hai tôi viết 
bài, nhưng viết bài “Một tổ mèo” đến chừng mười một, mười 
hai giờ đêm gì đó thì bí quá không biết tìm cách gì kết thúc. 
Tức mình, tôi bỏ đại, rồi đi ngủ. Ngủ li bì đến gần sáng thì 
thấy có một người đến nói chuyện về loài mèo với tôi và bảo 
rằng: “Anh không biết à? ƠŒ nhiều nơi tại miền thượng du, 
người ta ăn thịt mèo. Thịt mèo tốt lắm, không phải vì ngon, 
nhưng nó có một đặc tính là chữa bịnh sốt rét ngã nước rất 
hay”. Sáng dậy, tôi lấy sự việc đó làm ngay đoạn kết, đưa 
cho nhà báo, thế rồi cũng quên đi. Tình cờ ít lâu sau có 


người đọc bài “Một tổ mèo” lại viết thư về cho biết những 
tình tiết trong bài “Một tổ mèo” rất đúng và khen rằng quả 
thực ở miền thượng du Bắc Việt, người ta ăn thịt mèo để trừ 
bịnh sốt rét ngã nước và chính ông ta đã làm như thế và 
thấy công hiệu thực. 

Tôi muốn khắc tên ông bạn đọc vào một tấm lắc đồng để kỷ 
công ông, vì từ thuở cầm bút viết báo đến nay, lần này là 
lần đầu tiên tôi nhận được một bức thư gửi chính cho tên tôi 
và khen tôi hết lời. May là hồi nhỏ tôi hấp thụ văn hóa Pháp, 
không phong kiến mấy theo kiểu Tàu cổ, nên không làm một 
cái khung để lồng vào kiếng treo ở trên bàn viết! Tôi chỉ giữ 
bức thư đó như một vật gia bảo và nhữn nhặn đưa cho các 
bè bạn coi. Chính vì bài đó, tôi được dịp làm quen với Tẩy 
Xìa. Cho mãi đến lúc tờ “Đông Tây” đóng cửa, tôi vẫn chưa 
được biết Tẩy Xìa Đái Đức Tuấn, mà thực tình cũng không 
đậm đà tìm biết làm gì. Nói trộm vong hồn anh, qua những 
bức tranh nhái truyện Kiều in trên báo “Đông 

Tây” và mấy bài thơ, tôi rất lấy làm “bực” Tuấn. Vẽ cái gì mà 
nguệch ngoạc, nét chẳng ra nét, lời chẳng ra lời. Đến cái tên 
ký thì lại càng chướng quá: Tê-chi-a là cái mốc gì? Tây chẳng 
ra Tây, Tàu chẳng ra Tàu, có lúc tán ra là “Tôi chẳng yêu ai”, 
có lúc lại bảo “Tôi chỉ yêu Angèle”, lố không thể nào chịu 
được. Đã cái anh Trần Quang Trân ký Ngym - Người Yêu Mợ 
hay Người Yêu Mình gì đó - lại đến cái tên Tê Xia này, nghe 
đến cứ tức như thể là bò đá! 

Vì thế, tôi cứ nói thực: chưa gặp Tê Xia, tôi cảm thấy không 
thể chịu nổi anh. Nhưng ít lâu sau thì sự thực đã cho tôi thấy 
tôi lầm khốn nạn. 


Đái Đức Tuấn, ngay từ buổi đầu gặp gỡ, đã hoàn toàn chiếm 
được cảm tình của tôi. Là một tham tá trẻ măng làm việc ở 
sở Học Chánh, Tuấn là một nghệ sĩ tuyệt vời, tài hoa đến 
chân lông kẽ tóc, tài hoa một cái tài hoa thiên nhiên chớ 
không nhân tạo một ly nào. 

Ngay từ lúc đó, Tuấn đã mê thơ Lý Bạch, nhứt là hai bài 
“Hoàng hạc lâu” và “Tương tiến tửu”. Và dường như thấm 
nhuần tính tình phóng túng trong thơ ca họ Lý, Tuấn cũng có 
cái quá độ làm cho nhiều người tức bực. Tôi nhận là anh 
“hách” lắm, nhưng có một điều là anh chỉ “hách” với những 
người đáng hách và cân hách; riêng đối với anh em thân 
tình, trái lại, anh lại khiêm nhường, có khi đến yếu mềm, và 
sẵn sàng nhường nhịn về mọi phương diện, dù là có thiệt 
đến bản thân. Là vì trong suốt một đời Đái Đức Tuấn, theo 
tôi biết, anh chỉ sống với bạn, vì bạn, cho bạn. Bạn, đối với 
anh, đứng trên hết ở trên đời, có khi còn trọng hơn cả tình 
gia tộc và cũng vì thế anh sống theo những nguyên tắc bất 
di bất dịch đối với bố mẹ bạn và vợ con của bạn. 

Tôi biết Đái Đức Tuấn từ khi làm báo “Nhựt Tân” của Đỗ Văn. 
Mặc dầu không hợp tác với “Nhựt Tân”, Tuấn vẫn thường đi 
lại chơi bời với tòa soạn. Tối tối, anh em thường họp mặt 
đông đủ ở tầng hầm của tòa báo để tán láo chung quanh 
một cái bàn đèn của Tạ Đình Bính (vì Bính cùng ở với gia 
đình ở tầng hầm của tòa báo ba tầng). 

Hồi ấy trời rét như cắt ruột, tối nào cũng mưa phùn rả rích. 
Đường “Hàng Da thầy bói” độ từ bảy giờ trở đi vắng tanh 
vắng ngắt. Lặn lội trời mưa đến đó, khẽ đẩy cái cửa sắt lách 
vào trong cái phòng ẩm thấp, mình cảm thấy như sống một 


truyện Liêu Trai, nhưng chỉ một lát sau nằm chung quanh cái 
bàn đèn tán đủ chuyện trên trời dưới bể, người trong cuộc 
thấy ấm cúng lạ kỳ. 

Giường bên kia, nữ ký giả Mỹ Chân - bấy giờ là vợ anh Tạ 
Đình Bính - nằm trên cái võng ru con. ƠŒ chân giường, đốt 
một hỏa lò than, có những bông hoa lửa thỉnh thoảng lại bắn 
lên như pháo hoa cà hoa cải nhỏ. Thỉnh thoảng đứa bé khóc, 
Mỹ Chân đưa võng ru con bằng mấy vần thơ của TchyA (sau 
này gom lại đăng trong tập “Đầy Vơi”): 

Có khóc, khóc anh khi chửa chết, 

Anh còn vui vẻ với tân nhân. 

Rồi đây anh chết thời em khóc, 

Không biết dòng Tương chảy mấy lần. 

Mỹ Chân có giọng ngâm thơ hay mà buồn. Đêm mùa đông, 
tứ bề êm ả mà nghe thoáng giọng ngâm thơ ấy, ai cũng 
buồn muốn khóc. Nhưng riêng tôi có một điều thắc mắc là 
hình như bốn câu thơ không đúng nguyên văn như thế. Phải 
chăng bao nhiêu chữ “anh” trong bốn câu trên là bấy nhiêu 
chữ “em”, mà chữ “em” thì lại là “anh”? Có phải Mỹ Chân tự 
ý đổi đi? Hay là Đái Đức Tuấn đã sửa lại lúc nào mà tôi 
không được biết? 

Tôi hỏi nhỏ Tuấn. Anh bấm vào tay tôi một cái, ngồi dậy, sửa 
lại áo quần, bảo tôi đứng dậy cùng đi. Đi đâu? Tôi cũng 
chẳng biết nữa nhưng vì là đàn em ít tuổi hơn Tuấn, tôi chỉ 
biết nghe theo mà không dám hỏi. 

Đêm ấy là đêm đầu tiên, Tuấn và tôi nằm tâm sự với nhau. 
Trên một cái gác xép nhỏ bằng cái khăn tay ở tiệm chú Cắm 
đường Gia Ngư, chúng tôi nằm hút với nhau và trò chuyện 


thì thầm như thể hai con ma trên núi Đại, trong tập “Truyền 
kỳ mạn lục”, Tuấn bảo tôi: 

- Chắc anh không hiểu tại sao tôi không trả lời anh về câu 
hỏi liên quan đến bốn câu thơ “Cái lò sưởi” của tôi và hẳn 
anh cũng không hiểu luôn tại sao tôi lại không muốn ở Hàng 
Da nữa mà rủ anh đến đây nằm... Anh yên tâm, thế nào tôi 
cũng nói... nhưng bây giờ chưa tiện... Sau này, có dịp, tôi sẽ 
cho anh rõ... 

Cho đến lúc chết, Tẩy Xìa - bởi vì từ hôm đó tôi không kêu 
tên anh là Tuấn hay Tê Xia nữa - cũng quên mất không nói 
cho tôi rõ lý do câu chuyện, nhưng đại khái tôi cũng hiểu lờ 
mờ tại sao rồi. Là bạn của Xìa ba, bốn chục năm trời, tôi 
mến anh vì văn chương một phần nhỏ, nhưng cảm vì quan 
niệm sống của anh một phần lớn. Anh là một thứ Sartre đi 
trước Sartre, nhưng lúc nào cũng tự khép mình vào trong 
khuôn khổ đạo lý Đông phương. 

Ngoài vấn đề đó ra, phải sống cho triệt để, không tiếc đến 
hình hài: “Anh chẳng thấy nước sông Hoàng Hà ở trên trời 
chảy xuống không bao giờ trở lại? Và lên trên lâu, nhìn vào 
gương anh có thấy tóc buổi sáng còn như sợi tơ xanh mà 
đến chiều đã bạc như sợi cước? 

“Vì vậy khi người ta đắc ý cứ nên đánh chén cho đẫy, những 
đêm sáng trăng đừng để cái chén bỏ không. Trời đã sinh cho 
mình cái tài tất nhiên là có chỗ dùng. Nghìn vàng tiêu hết lại 
có. Hãy cứ hầm dê, giết trâu làm đồ uống rượu. Và uống mỗi 
lần phải đủ ba trăm chén”. 

Đêm ấy, chúng tôi hút đến mờ mờ sáng. Hai đứa chúng tôi 
mới ghiền được vài năm, lúc đó, hút độ ba ngao là vừa. Tôi 


tính mẩm trong bụng có hút cho nhiều lắm thì cả hai cũng 
chỉ đến mười ngao là cùng. 

Không ai có thể tả được nỗi băn khoăn trong bụng tôi khi đó: 
đến hai giờ hút còn vui, đến ba giờ thì bắt lo, và đến chừng 
bốn giờ thì phát sợ. 

Là vì tôi lẩm nhẩm tiền ở trong túi, chỉ đủ trả đến mười 
ngao, mà Tẩy Xìa thì cứ gọi hết ngao này đến ngao khác, 
mười hai, mười lăm ngao, kết cục đến mười bảy ngao hai 
đứa. Năm giờ sáng, tôi yên trí phải vờ có việc gì khẩn cấp để 
đi đập tiền đâu về trả cho chủ tiệm, thì Tẩy Xìa lại giáng cho 
tôi một vố mạnh vào đầu: anh kêu bồi tiêm đi mua bất cứ 
bằng cách gì một hộp “Three casles magnum” giá đắt như 
vàng, một đồng rưỡi hay một đồng rưỡi năm xu gì đó. 

Thôi, đến thế này thì có tài thánh cũng không xoay nổi để 
trả tiền thuốc phiện, nhất là vào lúc này, tối không còn tối 
nữa, mà sáng chưa sáng hẳn, nhà nào cũng còn đóng cửa 
im “m ngủ kỹ trong chăn. 

Vụt một cái, tôi thấy lòng nở hoa. Nhã đâu mà nhã lạ: Tẩy 
Xìa vừa bảo tên bồi píp đi mua thuốc, vừa quay vào bóng tối 
tháo chiếc nhẫn ma dê bự giúi vào tay nó. Ngay lúc đó, tôi 
không kịp nghĩ chuyện cao xa gì cả, chỉ cảm thấy lòng mình 
nhẹ thênh thênh vì giải quyết cảnh ngộ như Tẩy Xìa, tôi 
chưa gặp người nào lanh thế. Sau này, nghĩ lại, tôi cứ nhớ 
mãi cái điệu bộ của Tẩy Xìa lúc bấy giờ: đương nằm hút, 
vùng ngồi dậy, rút cái nhẫn ở ngón tay thật lẹ rồi đưa rất kín 
cho tên bồi, vừa đưa vừa nói một giọng rất hách “Đi kiếm 
cho kỳ được một hộp, nghe; về nhanh, ta có thưởng”. 

Quả như thơ Lý Bạch, nước sông Hoàng Hà ở trên trời chảy 


xuống không bao giờ trở lại, và lên trên lầu cao nhìn vào 
gương, tóc buổi sáng còn như sợi tơ xanh, mà đến chiều đã 
bạc. Tẩy Xìa và tôi vẫn theo đuổi cái mạt nghệ là nghề báo, 
nhưng anh em ít khi cộng sự với nhau chung một tờ cho nên 
cũng ít khi gặp gỡ. Nhưng bất cứ trong cuộc trò chuyện nào 
với các văn hữu, nhắc đến các bạn như Tẩy Xìa, Nguyễn 
Công Hoan, Lê Văn Trương... tôi lại nhớ ngay đến cái đêm 
hút sáng đêm ở nhà chú Cắm, Tẩy Xìa rút cái nhẫn cưới ở 
tay ra trả tiền thuốc phiện. 

Những lúc ấy, tôi không nhớ tới những chuyện như 

“Thần Hổ”, “Tiếng ai khóc trong rừng khuya”, tôi không nhớ 
tới bao nhiêu truyện ngắn của Tẩy Xìa viết cho các báo mà 
chỉ nhớ đến hai bài thơ dịch, một bài là “Hoàng Hạc Lâu”, và 
một bài là “Tương Tiến Tửu”. 

“Sầm phu tử và Đan Khâu Sinh! Rượu đã kèo, các anh chớ 
ngừng tay nâng chén. Tôi vì các anh mà hát một khúc, các 
anh vì tôi nghiêng tai nghe. 

“Hát rằng: chuông, trống, tiệc, ngọc chẳng quý gì. Chúng ta 
chỉ muốn cứ say mãi. ƠŒ đời, nổi tiếng nhất là Trần Vương 
Tào Thực. Thực có thết tiệc ở quán Bình Lạc, khách khứa 
uống hết mười ngàn đấu rượu, tha hồ vui đùa. ƠŒ đời, như 
thế mới đáng. 

“ Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền, 

“Kính tu cô thủ đối quân chước! 

“Ngũ hoa mã, thiên kim cừu 

“Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu 

“Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu” 

Tẩy Xìa có tài đọc nhái thơ người cũ. 


Từ “Đông Tây”, “Nhựt Tân”, anh đã có những bài thơ nhái 
thơ Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Nguyễn Trãi. 

Vào đây, dưới thời Ngô Gia có một bài phú truyền tụng nhái 
bài hịch Tướng Sĩ “Mở nhân nổi nghĩa” in thạch bản, phổ cập 
bí mật trong dân chúng cũng là do anh làm. 

Mãi mãi tôi cũng không quên được những cuộc nói chuyện 
về chánh trị. Văn và Bính nằm hút, chửi Pháp không tiếc lời, 
nhưng đến lúc viết bài thì khen Pháp giỏi và hơi một câu gì 
đụng đến Pháp cũng phải hội nhau lại để bàn luận xem nên 
giữ hay nên bỏ. 

Tạ Đình Bính là một cự phách trong những cuộc bàn luận đó. 
Điển hình là câu chuyện sau đây: Bính có cái tính kỳ lạ là 
thấy ai có cái gì, dù xấu dù tốt, cũng nhận luôn là mình cũng 
có thứ ấy như ai. Một hôm, TchyA nói chuyện về cái tật cận 
thị của ông Phạm Quỳnh, Bính đang hút, bỏ luôn dọc tẩu, 
ngồi phắt dậy và chỉ vào mắt mình, nhận anh cũng cận thị. 
Một vài tháng trôi qua. Cũng nằm ở bàn đèn, một bữa khác 
có người nói rằng cụ Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc viễn thị, tìm 
mua mãi một cái kính vừa mắt mà không sao mua được. 
Đang đeo kính, Bính bỏ ra đặt xuống bàn mà nói: 

- Bỏ cha chưa, các người thông thái có nhiều điểm giống 
nhau kỳ lạ: tớ cũng viễn thị! 

Bất ngờ trong buổi họp mặt lần này lại có TchyA. Anh này, 
không gượng nhẹ gì hết, lật tẩy luôn Tạ Đình Bính: 

- Tao chịu mày quá. Ba sạo đến như mày thật là vô địch. Tao 
còn nhớ cách đây không lâu, mày bảo mày cận thị như 
Phạm Quỳnh; hôm nay mày thấy Nguyễn Văn Ngọc viễn thị, 
mày lại khoe mày viễn thị. Thế thì mắt mày là cái thứ mắt 


gì? 

Giả thử ở vào trường hợp một người khác bị bắt quả tang nói 
láo như thế, ít nhất cũng cuống lên, ấp a ấp úng một lúc rồi 
muốn trả lời ra sao mới trả lời được. Đối với Tạ Đình Bính thì 
không, tuyệt đối không. TchyA chưa chửi hết câu thì anh đã 
đáp liền, không cần nghĩ ngợi, tuồng như cái tật nói phét, 
nói dóc, ngụy biện lúc nào cũng nằm sẵn ở trong máu anh 
rồi: 

- Ổ, thế thì mày không biết tao rồi. Mắt mày tao cận thị này, 
còn mắt bên này thì viễn thị. Tao nói dóc thì tao không trông 
thấy mày. 

Rồi sợ anh em chưa đủ tin, anh bình luận tiếp với một sự 
vững tin ghê gớm: Thực quả, tao chưa thấy mấy trường hợp 
một mắt viễn thị, một mắt cận thị như thế bao giờ. Chính 
tao cũng lạ cho tao, nhưng sau tao nghĩ có lẽ đấy là một dị 
tướng, chớ không phải là chuyện đùa. 

Ai dám đùa với Tạ Đình Bính? Mới gặp anh, ai cũng phải nghĩ 
rằng anh không những là một nhà báo đàn anh mà lại còn là 
một học giả uyên bác nữa. Chung quanh chỗ anh nằm, có 
hàng núi sách, nhưng bất cứ ai nói có cuốn sách gì hay anh 
cũng hỏi mượn cho kỳ được, và sách càng dày, càng lớn bao 
nhiêu thì lại càng tốt bấy nhiêu. Lúc mới biết Bính, tôi cũng 
tởn vì thấy anh yêu sách, đọc sách nhiều, nhưng sau thấy 
rằng cả ngày Bính chỉ nói huyên thuyên hết chuyện này 
sang chuyện khác, rồi tối đến hút tới hai ba giờ sáng mới 
ngủ thì còn thời giờ đâu mà đọc sách, tôi bèn hỏi Phùng Bảo 
Thạch. Thì Thạch cười ngất, bảo: 

- Trời ơi, anh mà tin Bính thì đổ thóc giống ra mà ăn. Cứ để ý 


mà coi: nó thấy ai có sách cũng mượn, nhưng có phải là để 
đọc đâu. Anh lại để ý thêm một chút nữa sẽ thấy nó chỉ ưa 
mượn những sách thực dầy, thực lớn: nó lấy sách để gối đầu 
nằm hút đấy! 

Đỗ Văn, trái lại, trầm tĩnh hơn. Lúc đầu, làm tờ “Nhựt Tân”, 
ông viết tiếng Việt khó khăn và không am hiểu nghề báo 
mấy, nhưng về sau này, tiếp xúc hàng ngày với anh em ký 
giả, ông cũng viết được đôi ba bài, nhưng, về phương diện 
ấn loát, có thể nói ông là người thứ nhất ở Pháp về cải tiến 
ngành ấn loát ở đây - mà nhà in Trung Bắc là nơi để cho ông 
thí nghiệm. ƠŒ bên cạnh ông, có hai anh Nguyễn Doãn 
Vượng và Nguyễn Phổ. Phổ là con trai ông Nguyễn Văn Vĩnh. 
Thực tế hơn ai hết, ông Vĩnh thấy ngành in có tương lai, 
quyết định cho Phổ học nghề in và ảnh kẽm. Còn Nguyễn 
Doãn Vượng, cháu cụ Luận thì lúc đó giúp cho Đỗ Văn một 
tay đắc lực là do một nguyên nhân khác. 

Nguyên lúc đó Vượng ở vào một tình trạng có thể coi như là 
không xứng ý: một mặt vì gia đình thiếu thốn tình thương 
yêu, và mặt khác vì xã hội, tràn đầy cảnh bất công bóc lột 
tạo ra vì chế độ thực dân tàn ác. Đa số thanh niên hồi ấy, 
cũng như tôi, không biết dùng tiềm lực làm gì, buông theo 
một cuộc đời trác táng trong rượu chè, đi bợm. Vượng đã 
tránh được sự sa đọa ấy, sống một mình, nung nấu một 
mình ý chí muốn làm một cái gì khác lạ “dù có chết cũng 
cam tâm”: anh ngỏ ý với tôi muốn tìm cách trốn đi Tàu hay 
đi Tây để lìa bỏ tù ngục gia đình, nhân đó để nhìn thêm, biết 
rộng, chớ cứ buộc chân mãi ở đất này, bất quá cũng chỉ 
ngày hai bữa rồi già đi, rồi chết. 


Cụ Nguyễn Văn Luận, không hiểu vì đâu, biết được ý định 
của Vượng bỏ nhà đi, bèn khuyên Vượng nên nấn ná ở lại. 
Vừa khi ấy, cụ Vĩnh giao nhà in Trung Bắc cho cụ Luận. Cụ 
bèn ủy nhiệm Vượng trông coi và nhân tiện học hỏi thêm, 
đãn hậu có đi ra ngoài thì cũng có một nghề trong tay, 
không lo ngại. Vì thế Vượng ở lại, vì Vượng biết rằng đến 
1931 thì cụ Vĩnh đi dự một cuộc đấu xảo thuộc địa ở 
Marseille mà cụ Vĩnh đã hứa với cụ Luận sẽ vận động cho 
Vượng đi theo làm thư ký, cũng như trước đó cụ Vĩnh đã đưa 
cụ Trần Trọng Kim đi Pháp vào khoảng 1905. Cả hai cụ Vĩnh 
và Luận thỏa thuận với nhau sẽ đài thọ mỗi người một nửa 
số tiền ăn học của Vượng ở Pháp, với điều kiện là sau này, 
học thành tài rồi, Vượng sẽ phải làm việc cho nhà in Trung 
Bắc, bởi vì cụ Vĩnh lúc nào cũng tin rằng mình sẽ có rất 
nhiều tiền, và sẽ mở mang cơ sở rất lớn, ra báo từng “giây”, 
¡in toàn bằng máy tối tân như các nước tân tiến lúc bấy giờ, 
và có những hệ thống vô tuyến riêng để thâu thập các tin 
tức trong thế giới. 

Vì thế Vượng ở lại làm tại nhà in Trung Bắc. Nói 

“làm” không đúng; anh ở lại để học, vì hai cụ Vĩnh và Luận 
thỏa thuận rằng trước khi đi Pháp, Vượng phải biết nhà in, 
ảnh kẽm, máy móc, mà muốn thế ít ra phải học mỗi một 
ngành sáu tháng... Nhưng không may cho Vượng là chừng 
nửa năm sau đó, cụ Vĩnh lại không đi dự cuộc triển lãm 
Marseille được. Vượng ở lại, chuyên về ngành ảnh kẽm với 
Phổ, và cả hai anh đều thừa dịp này để học hỏi thêm. Chiều 
chiều, tôi vẫn đến chuyện trò láo lếu với Phổ và Vượng. ƠŒ 
vào một gia đình như cụ Vĩnh, sách vở rất nhiều, Phổ bất cứ 


gặp sách gì cũng đọc, cho nên sau này, về bất cứ vấn đề gì 
anh cũng nói đâu ra đấy về đại cương. Tôi học được của Phổ 
khá nhiều, còn về phần Vượng thì có sách gì hay, mới, anh 
đọc xong thường thuật lại cho tôi nghe và dí vào tay “bắt” 
đọc, “nếu không thì uổng quá”. 

Đến bây giờ, tôi vẫn nhận rằng viết tờ “Nhựt Tân” và các 
báo sau này, tôi đã nhờ Phổ và Vượng rất nhiều. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN I 
P1-8 
BÁO TRUNG BẮC VÀ CON NGƯỜI NGUYỄN VĂN VĨNH 


Báo “Nhựt Tân” sống lây lất, Tạ Đình Bính, Phùng Bảo Thạch 
rút đi rồi, tôi vì anh hùng tính cũng theo luôn họ, để cho lớp 
khác lên thay. Nhưng tôi cũng không thất nghiệp lâu. 
Nguyễn Doãn Vượng, thấy tôi viết thiên phóng sự “Một đêm 
trăng với năm bông hoa tàn”, cho là được, vận động để tôi 
vào làm Trung Bắc Tân Văn (lúc đó vừa được ông Nguyễn 
Văn Vĩnh trao lại cho ông Nguyễn Văn Luận là chú, mà cũng 
là dưỡng phụ của anh). Ông Vĩnh làm báo “An nam 
Nouveau” (lúc đó có Hy Tống trợ bút). Tôi có lúc đến đầu 
phố Hàng Gai (tòa báo “Annam Nouveau”), có lúc đến nhà in 
Trung Bắc Tân Văn (ở giữa phố Hàng Bông, chỗ rễ ra Nhà 
Thương Phủ Doãn). Vì là giai đoạn quá độ giữa chủ nhiệm cũ 
và chủ nhiệm mới, báo cứ nhùng nhà nhùng nhằng không ra 
thế nào. Riêng tôi không biết làm gì, mỗi ngày cứ đến bơ bơ 
cái mặt ra xem báo, rồi ngồi ngắm hết người nọ đến người 
kia. Thư ký tòa soạn Trung Bắc lúc đó là Dương Phượng Dực; 
trợ bút thường trực có Sở Bảo Doãn Kế Thiện, Tam Hữu Mai 
Đăng Đệ, Nguyễn Đỗ Mục, Hoàng Tăng Bí, Dương Bá Trạc, 
Nhị Lang Dương Mầu Ngọc... Và tôi bắt đầu sống trong một 
thế giới mới, vì tất cả cụ chủ bút, trợ bút (trừ Dương Mầu 


Ngọc) đều mặc quần áo Việt, khăn đóng áo dài, đi giày Đức 
Mậu, răng đen, có cụ còn búi tóc củ hành to bằng cái nấm 
rơm. Nổi bật nhất và tân tiến nhất là ông Nguyễn Văn Vĩnh, 
lúc nào cũng đội cái “cát cô lô nhân” ở trên đầu không chịu 
bỏ ra, kể cả những khi viết bài, tiếp khách. Tôi chưa thấy ai 
nói to, cười to như thế. Bất cứ chuyện làm ăn hay đùa giỡn, 
ông cứ nói bô bô lên, gặp ai cũng cười, nói một câu chuyện 
hay bắt tay. Tôi làm Trung Bắc được chừng hơn một tháng, 
ông không biết tôi là ai hết. Ông chào tôi rồi niềm nở, bắt 
tay và hỏi tôi trong khóa họp tuần trước, nghị viện có gì mới 
lạ không. Thì ra ông tưởng tôi là nghị sĩ đến thăm nhà báo! 
Chính nhờ được gần gũi các cụ, tôi học thêm được ít chữ nho 
trong thời đó. nói là học chữ nho cho oai, chớ thực ra bao 
nhiêu chữ học được lúc lên mười, mười một tuổi, tôi đã trả 
lại hết cho các bực thánh hiền ngay khi cắp sách học “a b c 
dắt dê đi “a”. Học chữ nho đây là tôi muốn nói học mót chữ 
nho. Có những chữ học dớ da dớ dẩn, hoặc nghe lỏm được, 
mà suốt đời tôi không quên. Đại khái như chữ kích thích, cụ 
Sở Bảo chữa là khích thích; nói ảo mộng là sai, chính ra phải 
nói là 

“huyễn mộng”; chia buồn với nhà người ta có đàn bà qua 
đời thì phải viết “Xin cầu chúc cho hương hồn bà (hay cụ) 
phiêu diêu nơi cực lạc”, nhưng nếu là đàn ông mà viết như 
thế, người ta cười cho thối óc, phải viết là “cầu chúc cho linh 
hồn ông” hay “anh hồn” ông... mới đúng. 

Có một chữ mà cụ Tú Nguyễn Đỗ Mục bảo tôi, nhưng đến 
bây giờ tôi vẫn bán tín bán nghi, không biết sai hay đúng. 
Chữ đó là công nhận. Theo cụ Tú Mục, một người chỉ có thể 


nói là nhận, thừa nhận, và chỉ khi nào có nhiều người mới có 
thể dùng chữ công nhận mà thôi, ý giả muốn hiểu rằng chữ 
công đây chỉ một số đồng (như công cộng). Nhưng một số 
đông khác cho rằng nói như thế là hiểu sai chữ công, công 
nhận cũng như công động, công tâm, công bằng; công nhận 
tức là nhận một cách thực tâm, nhận một cách đầy thiện ý. 
Đại khái, tôi học lỏm chữ nho của các cụ như thế đó. Tôi 
không dám nói rằng cái túi chữ nho đó giúp ích cho tôi một 
phần nào trong đời làm báo của tôi sau này, nhưng tôi thấy 
có một cái lợi hiển nhiên là từ khi biết chữ nho phiền toái 
thế, tôi rợn tóc gáy và mỗi khi phải dùng chữ nho trong câu 
văn, tôi hết sức thận trọng, vì chỉ sợ dùng lâm thì thiên hạ 
cười... bằng thích! 

Mà không thận trọng như thế cũng không được. Vì lúc bấy 
giờ, viết một bài văn, viết một cái tin, thực có phần khó 
khăn vất vả hơn là đi vào Ba Thục. Bài viết rồi phải đưa cho 
Dương Phượng Dực sửa đổi câu văn, xóa bỏ những đoạn 
thừa, hay thêm mắm thêm muối rồi chuyển sang cho cụ Tú 
Mục hay Sở Bảo Doãn Kế Thiện xem lại văn có hay không, 
và chữ dùng có “đắt” không; sau cùng, chuyển lên cho “cụ 
chủ nhiệm”, lúc ấy còn là ông Vĩnh. Nhưng ông Vĩnh là một 
người lắm công nhiều việc - chỉ riêng việc ngồi nghe điện 
thoại và tiếp khách cũng đã mất nhiều thì giờ lắm rồi - nên 
ông Vĩnh ít xem. 

Vả chăng lúc ấy, ông Vĩnh còn thì giờ đâu mà để ý đến tờ 
Trung Bắc Tân Văn nữa! Phần thì lo nợ, phần lại bận viết bài 
cho báo “Annam Nouveau” phần lại do dàn xếp câu chuyện 
gia đình, phần lại lo chống Phạm Quỳnh, 


“chơi” lại thực dân Pháp, ông Vĩnh chỉ cho chỉ thị cũng đã 
không đủ thời giờ rồi; nói chi đến chuyện xem lại một bài 
“phông” ngán như cơm nguội của Hoàng Tăng Bí, Dương Bá 
Trạc, một truyện khôi hài cù bảy ngày không cười của Hi 
Đình Nguyễn Văn Tôi, Sơn Phong Bùi Đức Long, hoặc một cái 
tin xe cán chết người... “nhưng đưa vào bệnh viện nhờ bác sĩ 
khám xét thì cũng không lấy gì làm nặng lắm”. 

Đến đây, tôi không thể không nhớ lại cái tài viết báo của 
ông Nguyễn Văn Vĩnh. Không phải nói, ai cũng biết ông Vĩnh 
là một nhà học nhiều biết rộng, vấn đề gì cũng biết. Điểm 
đó không phải là một điểm đặc biệt, vì chung quanh ông 
cũng có nhiều người tài ba như thế. Nhưng khác một điều là 
những người kia thì không ứng dụng được cái biết của mình 
làm lợi ích cho người khác. 

Đẳng này ông Vĩnh học và hành ngay. Phải nói ngay, thời ấy, 
ông đã có một ý thức về nghề báo và những bài xã thuyết 
hay, ý nghĩa, được người đời đương thời lưu ý đều ký là Tân 
Nam Tử (biệt hiệu của ông Nguyễn Văn Vĩnh) và đăng ở 
Đông Dương Tạp Chí, Trung Bắc Tân Văn lẫn Annam 
Nouveau. 

Tuy nhiên, đặc điểm của Nguyễn Văn Vĩnh không phải ở chỗ 
đó. Hiện nay, chúng ta thấy có những tiểu thuyết gia viết 
một lúc bốn, năm, tiểu thuyết cho bốn, năm báo khác nhau, 
hoặc những tay kiếm tiền có hạng như Kim Dung, viết sáu 
bảy truyện chưởng một lúc; những người ấy, ta phải nhận là 
có tài, nhưng dù sao các bản thảo đều chỉ thuộc về một loại 
như nhau: tiểu thuyết hẳn, ký sự hẳn, chưởng hẳn hay khôi 
hài hẳn... Tóm lại, tức là cùng một thể văn. Đến Nguyễn Văn 


Vĩnh thì khác hẳn. Tôi nhớ có một lần Nguyễn Văn Vĩnh bị 
mấy nhà Ngân hàng thúc nợ dữ quá, dọa tịch thu gia sản. 
Trong khi ấy thì nhân viên nhà báo, mấy tháng không có 
tiền, bổ bê công việc; đã thế hai bà lại xích mích, làm tình 
làm tội ông; ấy là chưa kể mấy ông con, quen lối sống như 
con Tây, đòi hết thứ này thứ nọ, để ăn chơi phè phỡn. Đặt 
địa vị một người thường thì gặp bao nhiêu cảnh “bí rì rì” đó 
cùng một lúc, người ta dễ điên đầu. Ông Nguyễn Văn Vĩnh 
hơn nhiều người khác ở chỗ không liều mà cũng không lì. Dù 
hoàn cảnh gay gắt đến chừng nào, ông cũng phớt tỉnh; chỉ 
khi nào vắng vẻ, ông mới thở hắt ra. Có lẽ trong tất cả bạn 
bè, bác sĩ Tụng, một trong những người bạn già lâu đời nhất 
của ông Vĩnh còn lại cho đến ngày nay, còn hầu hết đều qui 
tiên cả rồi, là người được ông Vĩnh cởi mở nỗi lòng nhiều 
nhất. 

Theo chỗ biết của tôi, bác sĩ Tụng không những chạy tiền 
cho ông Vĩnh (lúc đó ông Tụng còn là nhân viên đắc lực của 
Sai Gòn Ngân hàng), mà còn lo dàn xếp cả chuyện gia đình 
cho ông Vĩnh, điều giải các cuộc tranh chấp giữa bà cả và bà 
hai. Ông Vĩnh làm việc như con trâu cày, không mấy khi 
muốn phiền người khác. Có một lần, tôi đã được mục kích 
một cảnh như sau: không biết giận gia đình gì đó, ông lên 
một căn gác nằm khoèo, nhờ ông Tụng mua cho một mẹt 
bún chả ăn trừ cơm, rồi viết luôn một lúc một bài xã thuyết 
cho Annam Nouveau, thảo một thư cho Toàn quyền Pháp 
đưa xuống dưới nhà đánh máy luôn, dịch miệng “Têlêmac 
phiêu lưu 

ký” cho Đông lĩnh Dương Phượng Dực ngồi ám tả, trong khi 


chính ông lại quay sang nói chuyện với ông Tụng về chuyện 
thống sứ Pháp “có ý muốn giúp ông tiền bất cứ lúc nào, bao 
nhiêu cũng được”, miễn là ông tạm gác ý kiến đả kích Pháp 
và ngưng chống nhà vua". 

Thú thực cho đến bây giờ, tôi sợ nhiều người nhưng chưa sợ 
gì như sợ cái tài viết của Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi được biết tài 
viết của Vương Quang Nhường lúc theo Thủ tướng Tâm ra Hà 
Nội, hút rồi, ngồi gác chân lên ghế, quay sang bên phải đọc 
một bài diễn văn chữ Pháp, quay sang bên trái đọc một bài 
diễn văn chữ Việt để cho Thủ tướng Tâm đọc, nhân một buổi 
lễ khánh thành. Đem so sánh, tôi vẫn nghiêng về Nguyễn 
Văn Vĩnh nhiều hơn, và cho mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn 
chưa thấy có ai viết báo nhiều loại khác nhau một cách tài 
tình và nghĩa lý như ông Vĩnh. 

Ông viết tin, viết xã thuyết, làm thơ, khảo cứu, phóng sự 
(Volonté Indochinoise) và dịch tiểu thuyết thì quả không chê 
được. Nhiều cụ bỉnh bút báo Trung Bắc kể chuyện cho tôi 
rằng ông Vĩnh, về truyện dịch, đắc ý nhất cuốn “Ba người 
ngự lâm pháo thủ”. Nhưng một bạn chí thân của ông, từng 
sống những giây phút gay cấn nhất đời với ông, vốn biết rõ 
về đời công và đời tư ông hơn ai hết, quả quyết là không có 
truyện nào ông vừa ý mà lại để công phu dịch thuật như 
truyện “Mai Nương lệ cốt”. Hầu hết các bài báo, truyện dịch 
của ông Vĩnh, đều do bạn hữu hay thư ký thân tín chép theo 
lời ông đọc; chép xong, ít khi ông đọc lại, bảo đưa xuống 
nhà in xếp chữ luôn. Riêng có bản dịch “Mai Nương lệ cốt” là 
do chính tay ông viết, mà viết xong, ông không đưa cho nhà 
in xếp chữ ngay, lại đưa cho cụ Tụng “bình” lại và cùng tìm 


những danh từ thích đáng hơn hay tình tứ hơn, nếu cần. Mỗi 
kỳ dịch như thế gồm chừng bảy, tám hay mười lăm trang 
chữ viết; đăng báo gần hết, lại dịch tiếp. Nhưng lẫn nào 
cũng vậy, dịch xong, bình xong rồi, ông cũng bảo Tư Đạt 
sang Gia Lâm đưa cho bà Suzanne đọc trước. Thành thử 
truyện “Mai Nương lệ cốt”, tuy ông Vĩnh không nói ra, chính 
là cuốn truyện dịch mà ông để tâm nhiều nhất, cuốn truyện 
dịch gọt giữa công phu nhất. 

Đây không phải là một thiên chép về đời tình ái của ông 
Vĩnh, nên tôi không ghi lại những băn khoăn, buồn phiền 
của ông Vĩnh đối với mấy bà, cũng như vấn đề con cái của 
ông. Nhưng có thể nói rằng đời công cũng như đời tư của 
ông Nguyễn Văn Vĩnh là cả một cuộc vật lộn lao đao, hào 
hứng, lên xuống như nước thủy triều, bị bao nhiêu day dứt, 
nào là Tây, nào là tiền, nào là con, nào là vợ, nhưng không 
một lúc nào ông chịu ngồi yên, một mặt cứ đối phó, cứ giải 
quyết, mà một mặt, cứ lo chiến đấu, chống áp bức và bóc 
lột. 

Nói đến ông Vĩnh, người ta thường nhớ ngay đến loạt bài đả 
kích chủ trương quân chủ của Phạm Quỳnh theo sát với Tây, 
mà hầu hết đều quên rằng chiến dịch làm cho từ Bắc vào 
Nam sôi nổi, hăng say, chiến dịch khích động lòng yêu nước 
của toàn dân lúc ấy, chiến dịch làm cho Pháp giựt mình, vì 
không ngờ ông Vĩnh lại được dân chúng tin yêu đến thế, 
chính là chiến dịch “tẩy chay Hoa kiều”. Theo chỗ hiểu biết 
của tôi do các bậc đàn anh tâm sự, ông Vĩnh lúc ấy chỉ viết 
có một bài báo, kêu gọi lòng ái quốc của đồng bào mà cả 
nước vùng lên tẩy chay Hoa kiều rầm rộ. Bài báo ấy ký một 


bút tự của ông Nguyễn Văn Vĩnh mà ít người được biết: 
Quan Thành. Bút tự này, ông chỉ ký dưới những bài báo đấu 
tranh, còn bút tự Tân Nam Tử thì dùng cho bất cứ bài nào đề 
cập đến vấn đề xã hội, văn hóa hay chánh trị. Mân Châu 
Nguyễn Mạnh Bổng, anh của Nguyễn Tiến Lãng, đồng thời là 
anh vợ của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, khi đó là người tán 
đồng ý kiến bài báo này nhất, và cũng là người đã phổ biến 
ý kiến bài báo đó, chỉ huy công cuộc bài Hoa. Các phố Hàng 
Ngang, Hàng Đào, Hàng Buồm ở Hà Nội là những đường phố 
có nhiều người Hoa kiều sinh sống, bị tê liệt về thương mãi 
trong nhiều ngày. Không ngày nào không có những vụ đổ vỡ 
phá phách. 

Vì vấn đề ngoại giao, mà cũng vì vấn đề an ninh nữa, phủ 
Toàn quyền phải yêu cầu ông Nguyễn Văn Vĩnh ngưng loạt 
bài ấy lại và đe dọa nếu ông Vĩnh không chịu thì không 
những đóng cửa báo mà lại có nhiều cách để buộc các nhà 
ngân hàng đòi nợ ông Vĩnh, làm cho ông phá sản. 

Những lời đe dọa ấy, khi thì sỗ sàng, khi thì mềm dẻo của 
nhà cầm quyền Pháp hồi đó, kéo dài không ngớt trong suốt 
cuộc đời ông Vĩnh, có khi làm cho ông Vĩnh tạm yên giai 
đoạn, nhưng có khi làm cho ông nức lòng chiến đấu hơn; thà 
là chịu khổ sở, thiếu thốn, hiểm nghèo, chớ không chịu vị 
tình người Pháp hay vì tiền của họ mà thay đổi lập trường, 
chí hướng. 

Người ta kể chuyện rằng ông Vĩnh mở chiến dịch bài Hoa 
như thế, thực ra không phải do Hoa kiều ở Bắc, bởi vì dù sao 
Hoa kiều ở Bắc cũng không lũng đoạn kinh tế của Việt Nam 
như ở miền Nam, nhưng chính là vì Hoa kiều ở Nam làm 


mưa làm gió ác liệt quá, không còn coi người Việt Nam ra gì. 
Chính vì thế, cụ Nguyễn Phan Long và cụ Bùi Quang Chiêu là 
hai người đặc biệt tán thưởng ý kiến nêu ra trong bài báo ký 
tên Quan Thành, nhưng tại sao lúc đó Nguyễn Phan Long 
không họa theo Quan Thành mở rộng chiến dịch bài Hoa vào 
Nam Việt thì nhiều người không được rõ. Có người bảo là tại 
lý do muốn phát động một chiến dịch như thế, không thể 
dùng Pháp ngữ, ít phổ biến trong dân gian; mà cụ Nguyễn 
Phan Long, một học giả người Nam, một anh tài của đất 
nước, lại không sử dụng được Việt ngữ tài tình như Pháp 
ngữ. 

Thú thực, làm bỉnh bút ở tờ Trung Bắc, dưới sự chỉ huy của 
ông Nguyễn Văn Vĩnh, nhiều người lấy làm hãnh diện, chớ 
không phải chỉ riêng tôi. Đáng kể nhất là tất cả các anh em 
trong nhà báo đều kính yêu ông; người chân chính thì yêu 
ông vì tài ba đức độ, còn những người quay quắt cũng yêu vì 
ông rất rộng rãi về tiền nong, dù biết là họ ăn cắp, bóc lột 
ông hay đâm vào sau lưng ông, ông cũng coi là thường, tha 
thứ hết, và không hề giận dỗi hay phiền trách. 

Trong suốt cuộc đời làm báo, tôi học được nhiều nhất trong 
thời gian ngắn ngủi này. Ngắn ngủi vì chỉ vỏn vẹn được ít 
lâu, thì vì vấn đề tiền nong, công nợ, ông Vĩnh gán tờ Trung 
Bắc Tân Văn cho ông Nguyễn Văn Luận. Lãnh tờ Trung Bắc, 
ông Luận vẫn giữ nguyên nhân viên cũ; nhưng quyết định 
“tiêm một sinh khí mới” cho tờ báo. Trước hết, ông muốn 
cho mục xã thuyết trẻ hơn một chút nên đem vụ này ra bàn 
với các cụ Hoàng Tăng Bí, Dương Bá Trạc, nhưng các cụ già 
khó tính lắm, chưa bàn, các cụ đã cáo ốm xin nghỉ làm. 


Duy còn ba cụ via là Sở Bảo Doãn Kế Thiện, Đông Lĩnh 
Dương Phượng Dực và Nguyễn Đỗ Mục ở lại làm chơi lừng 
khừng. Trong ê kíp “cũ mà mới” còn lại Dương Mầu Ngọc tức 
Ngọc Thỏ, tôi và một phóng viên “khăn đóng áo dài” là 
Nguyễn Văn Bân, bây giờ cũng đã quá cố rồi. 

Sang chủ nhân mới và nhờ tân chủ nhiệm tiêm sinh lực mới, 
tờ Trung Bắc Tân Văn cũng không chạy hơn được bao nhiêu. 
Cụ Nguyễn Văn Luận tuyển thêm người là cụ Mai Đăng Đệ 
chia nhau với tôi viết “phim hàng 

ngày” ký một tên chung là Lẩn Thẩn Tiên Sinh; ngoài ra, 
mua thêm truyện của những nhà văn trẻ như Nguyễn Dân 
Giám (tức tác giả truyện “Dưới Rặng Thông”, lúc ấy mới ở 
Pháp về), và Lê Văn Trương (mới ở Nam Vang buôn hột xoàn 
Xiêm về). Cuốn bản thảo đầu tiên của Dân Giám, tác giả 
“Dưới Rặng Thông” sau này, là “Sóng Gió Thái Bình Dương”; 
còn bản thảo đầu tiên của Trương là “Những cảnh hoang tàn 
Đế Thiên Đế Thích”. 

Lúc ấy, Nguyễn Tuân là phóng viên Trung Bắc ở Thanh Hóa. 
Bổn phận tôi là phải đọc những truyện đó để phúc trình lên 
chủ nhiệm. Ông Luận đeo kính trắng, vuốt râu bên này một 
cái, vuốt râu bên kia một cái, tợp một tợp rượu, chép miệng 
thở dài (tại sao ông cứ thở dài, tôi không tài nào hiểu nổi) rồi 
bảo: “Ừ, đăng được thì đăng!”. Thế là đăng báo. Ngoài công 
việc, hai ba ngày tôi phải viết một cái “phim” đỡ cho cụ cử 
Đệ, ra tòa lấy tin tòa án, làm phóng viên thể thao, phụ trách 
trang “Chiếu Bóng”. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ câu châm 
ngôn của cụ Lỗ Thư (bút hiệu của cụ Luận) thường ban ra để 
dạy nghề báo cho kẻ hậu sinh: “Làm báo phải như con dao 


pha. Bất cứ cái gì cũng phải viết được, mà viết nhanh, thiếu 
mục gì là mình có bài điền vào luôn, không anh nào bắt bí 
được mình!”. 

Những lời ấy là khuôn vàng thước ngọc cho tôi. Tôi nỗ lực 
học hỏi và tập viết đủ mọi mặt. Ngoài ra, tôi lại còn đi xa 
hơn nữa là xông vào nhà in để học hỏi xếp chữ thế nào, kiểu 
chữ này kêu là gì, cái “tác qua” là cái gì, lên khuôn ra sao, 
các dấu sửa épreuve thế nào, máy chạy tốt xấu ra sao... vì 
theo lời các bậc đàn anh, làm báo không thể nào không biết 
nhà in; nhà in và nhà báo như cá với nước, như răng với môi, 
môi hở thì răng lạnh... 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN I 
P1-9 
SUÝT BỊ ĂN ĐÒN CỦA PHE PHAN NHỰT SÂM 


Trong thời kỳ này, tôi có mấy kỷ niệm không thể nào quên 
được. Kỷ niệm rùng rợn nhất là suýt bị một đoàn cua rơ xe 
đạp Nam Kỳ (lúc đó còn kêu là Nam Kỳ) cho lỗ mũi tôi ăn 
trầu. Tôi nói rùng rợn nhất là vì trong đời làm báo của tôi về 
sau này cũng còn nhiều người khác dọa chém giết, thủ tiêu, 
hốt lên xe rác... nhưng tôi nói lần này rùng rợn nhất, vì đây 
là lần đầu tiên bị “thử 

lửa”, mà bọn người dọa giết tôi lúc ấy lại “ngổ ngáo” quá, 
khí thế của họ lúc tìm tôi để đánh ghê gớm như vũ bão. 

Đó là lần tôi đi làm phóng sự đua xe đạp vòng quanh Đông 
Dương. Trong phái đoàn cua rơ Bắc, tôi không nhớ rõ lắm, 
nhưng hình như có Bổng, Cổng hay Tiên gì đó (lúc ấy Bổng, 
Cổng là thần tượng cua rơ Bắc), còn phái đoàn cua rơ Nam 
có Phan Nhựt Sâm, Nguyễn Đình Dương, Nguyễn Văn Thân, 
Lê Thành Các. Còn ít tuổi, tôi hăng say và thiên vị. Bây giờ, 
tôi không còn nhớ rõ những sự việc gì đã xảy ra, nhưng lúc 
viết bài tường thuật các cuộc đua vòng quanh Đông Dương, 
tôi có ý thiên các cua rơ Bắc và đả kích một cách thiếu lễ độ 
một số cua rơ người Nam. Phản ứng xảy ra liền: Phan Nhựt 
Sâm và một nhóm gồm chừng chục bạn người Nam khác đã 


đến tận tòa báo tìm tôi, mặt đầy tức giận, sỉ vả tôi thậm tệ 
và một chíu xíu, nếu không có sự can thiệp kịp thời của bao 
nhiêu người, tôi đã bị “nốc nao” trên mặt đất. 

Bài học ấy làm cho tỉnh hẳn người. Từ trước, tôi vẫn yên trí 
là làm báo, muốn nói bậy thế nào thì nói, không ai cấm. Đến 
vụ này, tôi mới biết là không ai cấm thật, nhưng nếu quá 
lắm thì có người cho ăn đòn. Mà ăn đòn lắm khi lại còn đau 
hơn cả bị tòa phạt hay dân chúng chửi. Biết như thế rồi, tôi 
tự nguyện sẽ tởn đến già và tự thề với mình rằng từ giờ sắp 
sau viết báo không đụng chạm đến một người nào hết. 
Nhưng thói đời vẫn thế: miệng thì khôn, trôn thì dại... tôi 
mong muốn thế mà nào có được đâu! Rút cục chứng nào tật 
ấy, vẫn không chùa. Và trong đời làm báo của tôi còn nhiều 
vụ khác tương tự như vụ Phan Nhựt Sâm khủng bố và dọa 
giết. Nhưng đó là chuyện sau, tôi sẽ có dịp hầu chuyện các 
bạn trong những trang sắp tới. 


TẠ TỪ TRUNG BẮC VÀO NAM 


Thấm thoát một năm hai tháng trôi qua. Núp dưới bóng các 
cụ via, vỡ lòng học lấy nghề báo hàng ngày, tôi học được 
nhiều cái hay, nhưng đồng thời tôi cũng đã bắt chước Dương 
Mầu Ngọc (tức Ngọc Thỏ) một cái dở không chê được: hút 
thuốc phiện thật hỗn, hút không phân biệt ngày đêm, hút 
không mở được mắt. Ngồi kiểm điểm lại thành tích hút thuốc 
phiện lúc bấy giờ, thời khóa biểu hút của tôi như sau: sáng 
làm việc tới mười giờ, vội vàng về hút; chiều không đi làm; 
đến sáu giờ lên tiệm “Triệu ghi đông xe cuốc” ở Hàng Vải 


Thâm hút độ một, hai giờ khuya thì về. Bây giờ tôi không 
nhớ lý do gì đã khiến Dương Mầu Ngọc làm reo tiệm Triệu để 
sang hút tiệm Phờ Răng Xoa, nhưng hồi ấy tôi bỏ tiệm Triệu, 
thuê một căn gác đường Hàng Cót thiết lập bàn đèn, mướn 
người tiêm hút tại gia. Thời kỳ này, tôi hút quên chết: buổi 
sáng, làm việc xong về hút. Hút xong, ăn qua loa một tí xôi 
hay mẩu bánh mì, tôi lại hút luôn một mạch đến năm giờ, 
tạt đến nhà báo một chốc, rồi từ bảy giờ lại hút đến hai, ba 
giờ sáng. Rồi tơ lơ mơ ngủ. Chính giữa lúc đang chập chà 
chập chờn trong giấc vu sơn, thì nhà báo cho người đến 
“hót” các nhân viên đến tòa soạn làm việc. Dương Mầu 
Ngọc và tôi nổi tiếng lười, sáng nào cứ vào khoảng năm giờ 
rưỡi, sáu giờ là có chú Rô ở nhà in đến đánh thức dậy bắt đi 
làm. Cố nhiên hút cả đêm, vừa chợp mắt một tí mà bị gọi 
dậy, người thuần tính đến đâu cũng phải càu nhàu cáu kỉnh. 
Nhiều sáng, tôi không muốn đi làm, nhưng Rô không cần, cứ 
lôi đại tôi ra xe, đưa về nhà báo. Tôi uất hận một cách vô lý 
và nhiều lần quyết định xin nghỉ việc, không thể sống mất 
tự do như vậy. Cùng lúc đó, tôi nhớ rằng trong đầu óc tôi 
bàng bạc một cái gì không rõ rệt, tựa như là hối tiếc, mà 
cũng tựa như là cảnh giác. 

Có những đêm hút xong, không ngủ được, tôi lơ mơ nằm 
nghĩ đến chuyện xa xưa, cũ mới, những chuyện mà có khi 
tôi bỏ qua không lưu ý tới bao giờ. Trong số đó, tôi nhớ đến 
một buổi chiều âm u ở báo quán “Annam 

Nouveau”, ông Nguyễn Văn Vĩnh không hiểu vì sợ trời mưa 
ngồi nán lại hay vì lý do gì khác, đã trút tâm sự với mấy 
người ngồi đó, trong đó có Dương Phượng Dực, Hy Tống... 


Bây giờ tôi không nhớ rõ câu chuyện của ông Vĩnh bắt đầu 
như thế nào, nhưng có những đoạn tôi nghe thoáng qua lúc 
đó không hiểu vì sao lại làm cho tôi chợt nhớ lại rất rõ ràng, 
tỉ mi. 

Nói một lúc lâu nóng người, ông Nguyễn Văn Vĩnh đập cái 
nón “cô lô nhần” xuống bàn và tiếp: “Ờ, báo là đệ tứ quyền, 
thật thế; nhưng là đệ tứ quyền ở các nước Âu châu, chớ ở 
nước ta thì nói như thế làm gì, cho mắc cỡ. Ta còn phải học 
nhiều, tranh đấu gian khổ nhiều trong nhiều năm nữa thì 
báo chí mới hy vọng có một địa vị cao như vậy. Trước hết, 
theo tôi, ta phải cải thiện và phổ biến quốc ngữ để làm một 
cái xe truyền bá tư tưởng; thứ hai, người viết báo phải quan 
niệm mình làm nghề không phải là để chơi hay để kiếm tiền, 
nhưng phải quan niệm mình là những người thừa kế của 
cách mạng tư sản, mở đầu là cách mạng tư sản Pháp, say 
sưa với tự do, trung thành với lý tưởng, chống áp bức, 
chuộng tiến bộ mà quyền lợi tinh thần của con người đã ủy 
thác nơi báo chí”. 

Không hiểu Hy Tống nói gì (vì khẽ quá tôi nghe không rõ), 
ông Vĩnh cười ầm âm, đập tay vào đùi mà nói: “Báo chí của 
mình hiện nay chỉ có thể coi là ở vào giai đoạn bán khai. 
Thực ra, muốn cho người ta nghe, muốn cho người ta lưu ý, 
muốn là một đệ tứ quyền, báo phải luôn luôn có tính năng 
đấu tranh và xây dựng: khuyến khích điều tốt là xây dựng; 
ngược lại, hoặc công khai, hoặc dùng mánh lới để phanh 
phui cái xấu, nói rõ sự thật phũ phàng, cũng không ngoài 
mục đích xây dựng - xây dựng cho sự vươn lên của xã hội, 
sự tồn vong của giống nòi. 


“Hiện nay có bao nhiêu áp lực kìm hãm không cho dân ta 
tiến bộ; vì thế muốn xây dựng, phải đấu tranh, vì bao giờ 
cũng vậy, người Pháp (hay chính phủ Nam triều cũng thế) 
cũng phải lo cho quyền lợi của họ, mà dân thì có quyền lợi 
của dân; hai quyền lợi ấy trái nghịch nhau, làm sao mà đi 
được với nhau? Do đó, báo chí là tiếng nói của dân, binh vực 
quyền lợi cho dân, không thể không nói lên những sai lầm 
của chính phủ, những sơ hở của chế độ, và đưa ra những 
khía cạnh bất lợi của chính phủ đối với dân. Nói rút lại, người 
làm báo không thể để cho ngòi bút của mình tủi hổ. Cố 
nhiên, muốn được như thế, báo chí phải kinh qua những 
nghịch cảnh, thăng trầm, mà người làm báo, cũng như các 
nhà cách mạng, chính trị, thường không tránh được bị vu 
cáo, bị tù đày hay bị thiếu thốn về vật chất...”. 

Phải, có những đêm không ngủ, tôi cứ nằm ôn lại những 
mảnh chuyện như thế. Bảo rằng tôi tự nhắc với mình như 
thế để suy luận thì không đúng, mà bảo rằng nhớ lại những 
mảnh chuyện đó để rồi quên đi cũng không đúng. Thực ra, 
đầu óc tôi mông lung như mây khói; tôi không biết rõ là cái 
gì đã xảy ra; nhưng quả là tôi đã cảm thấy chán nản vô 
cùng, vì đây là những phút đầu tiên trong đời tôi, qua một 
câu chuyện của một bực đàn anh, tự dưng thấy rõ là làm 
báo không phải là chửi bậy, không phải là viết một vài bài 
lấy le, nhưng làm báo là làm một cái gì lớn lao, nói lên được 
phẩm chất văn minh, hoặc ưu biệt, hoặc thoái hóa của một 
chế độ và hơn thế nữa, mổ xẻ tình tiết, tâm tư của con 
người, đi sâu vào từng khía cạnh trớ trêu, uẩn khúc và giả 
tạo của một chế độ để chống lại chế độ ấy, nếu cần, hầu 


cho xã hội vươn lên và cho giống nòi tồn tại và tiến bộ. 

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình yếu quá trước một nhiệm 
vụ quá lớn lao. Tôi mất định hướng, không biết phải hành 
động ra sao, hành nghề ra sao, nhất là sau mấy năm trời 
giúp việc cho những tờ báo không có mục đích gì cao cả, chỉ 
nhắm vào những tin tức lặt vặt và những bài bình luận 
suông, nếu không là những bài tán dương chế độ bảo hộ và 
chính phủ Nam triều thối nát, không hề dám hé miệng ra 
viết một câu chống áp bức hay đề cao một tư tưởng gì khả 
dĩ vẽ lên được tinh thần hiên ngang của giống nòi, dân tộc. 
Không bao giờ tôi thấy chán đời như những lúc ấy. Tôi muốn 
làm một cái gì khác thế, tôi muốn tranh đấu thực, nhưng 
biết trông vào ai đưa đường chỉ lối bây giờ? Mà cứ nằm dài 
hút sách, bê tha như thế này thì có hy vọng gì thoát khỏi 
được sự chỉ phối của xã hội và chính trị của Pháp? 

Hai năm trôi qua, hai năm bịnh hoạn, sầu đau, khổ não, 
không biết nói với ai, không biết than thở với ai, không biết 
cùng ai đi tìm một phương châm tranh đấu. Y định xin thôi 
Trung Bắc Tân Văn manh nha từ đó và, để bắt đầu, tôi cai 
thuốc phiện, trở lại đời sống bình thường: ít lâu sau, tôi xin 
với cụ Luận cho tôi nghỉ việc thường trực ở nhà báo và hứa 
sẽ giúp báo bằng cách gửi bài về, vì tôi đã quyết định qua 
Trung vào Nam để học hỏi thêm. 

Qua Trung, tôi đã tìm gặp và phỏng vấn cụ Phan Bội Châu, 
Huỳnh Thúc Kháng (lúc ấy là chủ báo Tiếng dân) đi sát với 
ông Nguyễn Văn Bá và tiếp xúc với nhiều nhà văn tên tuổi. 
Nhưng cuộc đời vẫn không đem lại hứng khởi cho người 
thanh niên cô trích. Tôi vào Nam ở, với hy vọng gặp nhiều 


bạn bè từng trải đưa tôi xuống tàu qua Pháp, rồi từ đó đi qua 
các nước Âu châu khác. Để làm gì? Tôi chưa có ý tưởng gì rõ 
rệt, nhưng miễn là cứ đi, đi làm bất cứ việc gì, miễn không 
phải là nghề báo. 

Thực vậy, tôi đã suy nghĩ một cách nghiêm trọng về nghề 
này, và tôi thành thực muốn thôi nghề thực, nhưng không 
hiểu làm sao cứ nghỉ được ít lâu, cáo chết ba năm lại quay 
đầu về núi. Có người bảo nghề báo có ma cũng như thuốc 
phiện, ai có lòng yêu thương nó thì nó “đeo” cho đến khi nào 
mình hai tay buông xuôi mới chịu tha; có người bảo nó là cái 
nghiệp, cũng như cô Kiều mang lấy cái nghiệp vào thân, cho 
nên “thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần”, mới đứng đầu 
đứng số. Riêng tôi nghĩ khác hẳn: làm báo, vấn vương với 
nghề báo, không thoát được ra, chung quy tại tôi “đốn”, 
không biết xoay sở làm ăn ra sao. Những người tháo vát, bạ 
cái gì cũng làm được, vứt bụi tre không chết, chẳng làm 
nghề sửa điện, thì đi chữa khóa, không làm bộ trưởng, thứ 
trưởng, giám đốc, thì đi đánh máy, bán dầu cù là trên xe lửa 
hay cùng lắm dắt một con khỉ đi mãi võ Sơn Đông bán thuốc 
cao. Họ tài lắm, không có cách gì chết được. Riêng phần tôi, 
tôi không thể bỏ nghề báo, chẳng qua là vì tôi quỷnh, không 
biết nghề gì khác. 

Thành ra quanh đi quẩn lại cứ làm báo hoài, cũng như người 
cô đầu lấy khách, khách về Tàu, lấy nhà giàu, nhà giàu hết 
của, mà lại quen ăn trắng mặc trơn, ăn sẵn nằm ngửa, nên 
lại quay trở về với sênh phách ê a. 

Rút lại ở Sài Gòn được bốn tháng không có tiền, tôi lại phải 
quay về làm báo lại! Tôi làm một tờ báo có hàng vạn người 


đọc mà không ai biết tiếng: đó là tờ báo “Chiếu Bóng” của 
rạp Majestic. 

Nói là hàng vạn người đọc không ngoa, vì báo ra bốn trang 
nhỏ, in tóm tắt truyện phim chiếu hôm đó, kèm hai trang 
quảng cáo, hơn một trang còn lại thì in hình và lượm lặt 
những pô tanh về Marlène Dietrich, Rudolph Valentino, Mae 
West, Shirley Temple, Greta Garbo v.v... Đó cũng là một cách 
làm báo để giải trí và kiếm tiền, mặc dầu không thú vị; 
nhưng tôi còn nhớ mãi, nhớ hơn cả những lúc làm báo sôi 
động nhất. Tại sao? Chính tôi cũng không hiểu. Nhưng phải 
thành thật nói rằng, chính nhờ có một chỗ để sống hàng 
ngày, tôi mới ở lại Sài Gòn được tới ba năm, và chính nhờ vì 
thế tôi đã có dịp tiếp xúc với nhiều nhà báo có hạng lúc bấy 
giờ, để đấu láo, rút kinh nghiệm sống và học hỏi thêm về 
nghề báo. 

Lúc đó, chưa có chợ Bến Thành. ƠŒ trước cửa chợ Bến 
Thành bây giờ, chỗ đầu đường Lê Thánh Tôn, quãng rễ ra 
Thủ Khoa Huân (đường Aviateur Garros cũ) có một quán 
rượu, cứ chiều đến là các tay nhà báo kỳ cựu đến nhậu nhẹt 
tơi bời; trong số, có các ông Lê Trung Cang, Nguyễn Văn Bá, 
đôi khi Phan Khôi, Đào Trinh Nhất, Diệp Văn Kỳ cũng đến 
uống tí tỉnh và bàn chuyện con cà con kê. 

Sau khi đi boóng các vị đó một thời gian, tôi thấy có sự khác 
biệt giữa báo Nam và Bắc. Tôi học lối lấy tin, viết báo, nhất 
là việc tiểu thuyết hóa tin tức và anh hùng hóa các tay anh 
chị... 

Tôi xin thề rất độc là không có ý muốn “sỏ” những người nào 
ghiền hút, tôi chỉ nói riêng về tôi. Sau khi cai thuốc phiện, 


tôi nhận thấy một sự thực mà ai cũng biết: cai thuốc phiện 
được thì mạnh lên nhiều lắm, cả về vật chất lẫn tinh thần. 
Trước kia lúc hút, thấy bất cứ công việc gì tôi cũng ngán 
không buồn làm, và mặc dầu tôi mới có hơn hai mươi tuổi, 
tôi thấy sợ chiến đấu, sợ lôi thôi, sợ sanh chuyện, dù biết 
rằng những điều mắt trông thấy, tai nghe thấy là chướng tai 
gai mắt. Tôi đóng cái cửa sổ đời lại để cho không có một 
tiếng động nào lọt đến tôi. Phàm ai nói chuyện chơi bời hay 
phản đối cái này, chống đối cái kia, nhất nhất tôi cho là vô 
ích, chỉ nghe thôi cũng đã mệt rồi. 

Không phải nói ra để đề cao việc cai thuốc phiện, từ khi tôi 
cai thuốc, thân xác tôi khác hẳn đi, và cố nhiên thân xác 
không đau ốm nữa, thì tinh thần phải mạnh hơn lên. Trở về 
Bắc sau ba năm lê gót khắp miền Nam và lang thang ở miền 
Trung, tôi ra Bắc, mang một tâm hồn, trạng thái, khác hẳn 
lúc làm cho báo “Rang Đông”, 

“Trung Bắc Tân Văn” hay “Annam Tạp Chí”. Bây giờ nghĩ lại 
thì chính lúc ấy tôi không cảm thấy sự lột xác của tôi, nhưng 
ngồi nhớ lại từng tờ báo tôi làm sau khi ở Sài Gòn về, tôi 
thấy mình hăng một cách khác thường. Trước hết là tờ 
“Công Dân. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN I 
P1-10 
BẮT ĐẦU ĐÁ PHÁP 


Tôi ra Bắc không ở nhà, cả ngày đi la cà đấu hót hết chỗ này 
đến chỗ khác. Nhà tôi nguyên là một nhà bán giấy. Một hôm, 
nhân tôi đi chơi, tạt về nhà, mẹ tôi nhờ đi ra phố Hàng Da, 
gặp ông Tiết Như Ngọc để đòi tiền giấy báo ông mua chưa 
trả. Đến 11 Hàng Da, tôi gặp Phùng Bảo Thạch và Vũ Liên. 
Cả ba ông mời tôi ở lại uống rượu. Bọn này nói cho tôi biết là 
ở đây anh em làm tờ “Công Dân” với nhau, ăn cơm tập thể, 
có lời thì chia nhau, chớ không có ai làm chủ ai. Đến lúc ăn 
cơm, tôi thấy cửa mở, tiếng giày đi ầm ầm. Trông ra sân thì 
thấy Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Triệu Luật, Nguyễn Như Hoàn. 
Bọn bạn cũ gặp nhau vui quá. Tôi không hỏi tiền giấy nữa. 
Chuyện trò đi lại một hồi lâu, tôi được biết ông Tiết Như 
Ngọc được tờ “Công Dân” là do ông Tissot giúp đỡ và có lẽ 
lúc sơ khởi cũng giúp đỡ ít nhiều về tài chánh, nhưng của 
thiên trả địa hết cả rồi. Thạch, Phụng, Vũ Liên, mỗi anh “đế” 
vào một câu khôn khéo; lập tức tôi quyết định về lo liệu một 
số tiền để chung với ông Tiết Như Ngọc làm tờ “Công Dân”. 

Đó là một tuân báo xuất bản trên 12 trang, khổ 30x45, 
không có bìa, bán không lấy gì làm chạy lắm, nhưng phải 
nói rằng trong số các tuần báo và nhựt báo tôi cộng tác cho 


đến lúc bấy giờ, “Công Dân” là tờ báo “ra hồn báo”. 

Anh em tòa soạn gồm bảy, tám người, ai cũng hăng say tìm 
cái lạ, cái hay, thành thử ra số nào cũng có cái mới. Nhờ anh 
em đã lớn tuổi, lại thương yêu nhau và nặng một tinh thần 
đồng đội, chúng tôi góp ý kiến thay đổi mục luôn, kỳ này có 
bài tòa án thì kỳ sau có phóng sự, phỏng vấn, kỳ này có 
truyện ngắn thì kỳ sau có “đơ dem ác tích”, “Bức hình”, hay 
phê bình văn học. Nguyễn Triệu Luật, Ngô Tất Tố, Phùng Bảo 
Thạch, là những bạn phụ trách các bài đứng đắn, còn Vũ 
Liên, Nguyễn Như Hoàn, Vũ Trọng Phụng và tôi có nhiệm vụ 
viết “pô tanh”, tiểu thuyết, ký sự, phóng sự, chuyện vui tòa 
án. 

Sau này, Ngô Tất Tố nổi tiếng về mục “Phim hàng ngày”, 
chính vì đã bắt đầu viết những bài sâu sắc, đau đớn, chua 
chát, ngộ nghĩnh trong mục “Nói hay Đừng” của báo “Công 
Dân”, còn Nguyễn Triệu Luật, tác giả “Hòm Đựng Người”, 
“Bà Chúa Chè”, cũng nổi tiếng trên báo này vì những bài 
phê bình văn học mà được lưu ý nhất là loạt bài đả Phan 
Trần Chúc. 

Sau một thời kỳ gieo neo, báo “Công Dân” tương đối là tờ 
báo chạy, một phần vì cách làm báo, thêm được các cây bút 
có tiếng tăm và kinh nghiệm, một phần vì lập trường cũng 
rõ rệt hơn so với các báo khác lúc bấy giờ: đả kích quan 
trường, chống đối chính phủ bảo hộ. Tuy nhiên, báo có tiếng 
là chạy mà tiền thì ty trị sự không thu được bao nhiêu. Là vì 
quan trường hồi ấy căm thù tờ “Công Dân”, tìm các cách để 
dìm cho chết. Vì thế có nhiều nơi, các ông huyện, ông phủ 
ra lịnh cho đại lý cất báo “Công Dân” đi, không cho bán, chỉ 


vì lý do báo ấy đã động chạm đến các ông. Thêm vào đó, sở 
Mật thám liên bang lại ghét nó, binh quan trường, nên 
không tuần nào không làm khó dễ, hết gọi ông chủ nhiệm ra 
nói chuyện lại mời quản lý, chủ bút trưng ra bằng chứng ông 
huyện này ăn cắp, ông phủ kia làm chó săn và giết dân. 

Lúc ấy, chế độ thực dân Pháp đang hồi toàn thịnh; một viên 
cò mật thám hách như một tiểu vương. Tôi còn nhớ có một 
ông tri huyện họ Phạm làm tiền dân không được, nhốt người 
ta vào nhà lao đánh cho đến chết. Thư tố cáo gửi về nhà báo 
dồn dập, chính gia đình nạn nhân lại ký giấy nhận chồng, 
cha họ bị đánh đến chết và cam đoan chịu trách nhiệm nếu 
khai sai sự thật. Nhà báo, với mọi sự dè dặt, chụp hình bức 
thư của gia đình nạn nhân lên và đặt vấn đề với các nhà hữu 
trách một cách nhẹ nhàng, vậy mà số báo đăng tải tin ấy 
vừa ra, viên chánh mật thám làm như trời sập, cho một lũ a 
dăng đến nhà báo, mời cả chủ nhiệm lẫn chủ bút đến để 
“trả lời về một việc mà chỉ tiết sẽ được gợi ra sau”. 

Vô lý nhất là vừa đề cập đến vụ cố sát của viên tri huyện họ 
Phạm, viên cò mật thám đập bàn đập ghế và tỏ ra tức bực, 
như chính y bị nhà báo đả. Hơn thế, y lại còn bắt phải đình 
chỉ ngay loạt bài này và viết mấy câu xin lỗi viên tri huyện. 
Chúng tôi ra về, uất ức không để đâu cho hết, nhưng vì xét 
mình không có hậu thuẫn, lại không có một thế lực khác ủng 
hộ, nên chúng tôi quyết định không ra báo nữa. Cố nhiên là 
không đời nào chúng tôi lại chịu hạ bút xin lỗi viên tri huyện 
giết người. 

Báo “Công Dân” ra đến số 13, đóng cửa vừa kịp lúc. Vì như 
trên đã nói, báo này nguyên của ông Tissot đứng ra xin 


phép và đỡ đầu cho ông Tiết Như Ngọc, tưởng đâu báo này 
xuất bản không nhiều thì ít cũng bắt chước “Tứ Dân Văn 
Uyển”, thỉnh thoảng viết một bài ca tụng chính phủ bảo hộ; 
đàng này, đã không làm như thế lại còn đả kích quan 
trường, con đẻ của chế độ bảo hộ, nên ông Tissot cũng 
không được hài lòng mấy. Do đó, giữa ông Tiết Như Ngọc và 
tòa soạn thường vẫn có những cuộc xích mích làm cho ông 
Ngọc bực mình, có khi bỏ đại về Hưng Yên, mặc cho anh em 
nhịn đói (vì ông Ngọc phụ trách việc ăn uống tập đoàn của 
anh em trị sự và tòa soạn). 

Nhiều người cho việc đóng cửa báo là một cái may. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
Phần II 
Phần 2 
BÁO ĐẤU TRANH 


TÔI, THẰNG VÔ LẠI 

Lỗ lã không đáng kể. Đóng cửa tờ “Công Dân”, chúng tôi vui 
như Tết, bởi vì còn bao nhiêu tiền, chúng tôi đi hát sáng 
đêm. Thực ra, trong thời gian làm báo, anh em cũng chẳng 
ai có tiền tiêu xài, người nào cũng lo xoay sở riêng để chỉ 
tiêu trong gia đình. Riêng có Vũ Trọng Phụng bấn nhất, là vì 
anh chưa có vợ để buôn bán giúp đỡ, mà bà nội và mẹ lại 
già, không thể kiếm ra tiền. Vì thế Vũ Trọng Phụng không 
mấy tán thành nếp sống của chúng tôi lúc đó; nhiều khi anh 
em đi hát hay chè rượu, phiện phò thì anh ngồi uống nước, 
hút thuốc lào một mình và viết bài cho báo khác để kiếm 
thêm giúp bà, nuôi mẹ. 

Cuốn “Dứt tình” và “Giông tố” của Thiên Hư Vũ Trọng Phụng 
viết trong thời kỳ này. Bây giờ đọc hai cuốn truyện ấy, có 
nhiều người tưởng là anh viết một hơi; thực ra, Vũ Trọng 
Phụng không bao giờ có thời giờ để viết quá mười trang giấy. 
Cứ gần đến ngày phải nộp bài cho “Hà Nội Báo” - tiểu thuyết 
“Giông tố” bắt đầu viết từng kỳ trên báo này - Vũ Trọng 
Phụng lại ngồi ì ra một đống, hút thuốc lào và hỏi âm lên có 
ai biết kỳ trước “Giông tố” đã viết đến đoạn nào rồi không. 


Chẳng ai trả lời cả, bởi vì chẳng có ai đọc “Giông tố” hết. 

Vũ Trọng Phụng chán đời hết sức, đành phải đi tìm “Hà Nội 
Báo” để đọc xem mình đã viết đến câu gì, bấy giờ mới phủ 
phục xuống giường như con voi viết tiếp, mắt hiếng hẳn đi 
mà lưỡi thì lè ra như lưỡi con thằn lằn, có khi vừa viết vừa 
chửi thề sao mình lại khổ đến thế này, cứ phải viết mới có 
tiền sanh sống. 

Bây giờ Phụng đã ra người thiên cổ; nhắc đến anh, người ta 
thường kể lại một câu nói của anh: “Nếu mỗi ngày tôi có 
một miếng bít tết để ăn thì đâu có phải chết non như thế 
này”. 

VŨ TRỌNG PHỤNG 

Câu nói ấy, chính Phụng đã thổ lộ với tôi trên giường bịnh. 
Phụng và tôi là bạn học từ lớp Dự bị trường Hàng Vôi. ƠŒ 
trường này ra, tôi theo học Lycée Albert Sarraut, còn Phụng 
lúc được mười tám, mười chín tuổi đã phải đi làm thư ký cho 
nhà in IDEO, kiếm mỗi tháng mười hai đồng bạc để về nuôi 
bà và nuôi mẹ. Vì không đủ sống một phần, mà cũng vì 
thích viết văn, đọc báo phần khác, đến tối về nhà, anh viết 
truyện ngắn để bán cho tờ “Ngọ Báo” của Bùi Xuân Học và 
“Nông Công Thương” của ông Phạm Chân Hưng (thân phụ 
Phạm Huy Thông, tác giả cuốn thơ bất hủ “Tiếng địch sông 
Ô”). Những truyện ngắn đầu tay của Vũ Trọng Phụng là 
những truyện “bực thầy”. Bây giờ nhắc đến anh, ai cũng nhớ 
đến “Số đỏ”, “Giông tố”, “Trúng số độc đắc”, “Dứt tình”, hay 
những phóng sự như “Cạm bẫy người”, “Kỹ nghệ lấy Tây”, 
mà ít có ai nhớ rằng Vũ Trọng Phụng nổi tiếng một thời là vì 
những truyện ngắn như “Chống nạng lên đường”, “Cái răng 


vàng” và nhiều truyện khác nữa mà tôi không nhớ tên đề, 
trong đó có một truyện đăng báo “Nông Công Thương”, 
thuộc về loại hiện thực, tả một gia đình ở Hàng Bạc có mấy 
cô con gái đứng trong mành mành nhìn trai ở ngoài đường 
và tối đến lại tụ họp gẩy đàn “xừ, xang, xê, líu, cộng”. 

Phụng có một cái tài đặc biệt là không hề biết đánh bạc là 
gì, mà tập phóng sự đầu tiên viết cho báo “Nhựt Tân”, anh 
dám đề cập đến vấn đề bạc bịp. Thực ra, anh cũng chưa hề 
quan sát một vụ “đánh bờ” bao giờ, nhưng anh viết như một 
người đánh bạc thông thạo nhất, đó là nhờ một người anh là 
ông Trưởng Tạo, cũng ở phố Hàng Bạc, nói chuyện lại để cho 
anh viết. Cũng thế, đọc truyện “Số đỏ”, ai cũng tưởng Phụng 
là một tay ăn chơi sành sỏi khét tiếng mà lại “đểu” là khác 
nữa, nhưng sự thật trái ngược hẳn: trong tất cả anh em 
quen biết, Phụng có lẽ là người “chân chỉ hạt bột” nhất, hiền 
lành nhất mà tương đối cũng là đạo đức nhất. Tiêu pha hay 
chơi bời gì, anh tính toán từng đồng xu, không phải là vì kẹo, 
nhưng chính vì anh phải đứng mũi chịu sào lo cho cả nhà, 
trong đó có một bà nội góa và một bà mẹ góa, đồng thời lo 
sao để dành dụm được ít tiền lấy vợ, hầu có con nối dõi. 

Về sau này, Phụng mòn mỏi đi, một phần lớn cũng là vì thức 
đêm thức hôm để viết cho nhiều báo như “Tiểu thuyết thứ 
bảy”, “Tiểu thuyết thứ năm”, “Hà Nội tân văn”, lấy tiền, 
nhưng cuộc sống của anh ở bên ngoài đối với những người 
lạ, không có vẻ gì vất vả; trái lại, anh lại ra cái dáng nhàn 
nhã, ung dung là khác. Dù bận rộn viết lách đến mấy đi nữa, 
tuần nào anh cũng đọc hàng chục tờ báo Pháp để học thêm. 
Trong anh em, có thể nói anh là người hiểu rõ tinh thần của 


Am 


giọng văn “Canard Enchainé” nhất, mà anh cũng am hiểu 
nhất chánh trị ở nước Pháp và thế giới lúc bấy giờ. 

Cũng trong tất cả anh em, Phụng là người có thứ tự, phàm 
có tài liệu gì, hay, lạ thì cất đi, cho nên vào lúc một tuần báo 
ở Huế đả kích anh viết văn khiêu dâm, anh đã lên tiếng trả 
lời rất vững, kèm nhiều chứng cớ và tài liệu rất “búa” làm 
cho một linh mục phải nhận là anh có lý... Phụng sống một 
cuộc đời kín đáo, khiêm nhường, coi việc gì cũng là thường 
và không bao giờ tỏ ra ngạc nhiên hay lo sợ quá trớn. Không 
có tiền thì không tiêu, anh không hỏi vay của ai bao giờ mà 
cũng ít phàn nàn với ai rằng mình khổ. Đó là một đức tính 
làm cho anh em kính nể, nhưng anh em thương Phụng nhất 
về điểm dù khổ đến thế nào, Phụng cũng thủy chung như 
nhứt với anh em, cứ mỗi khi có báo dù biết trước là viết 
không có tiền, không nhiều thì ít, thế nào Phụng cũng có bài 
cộng tác với anh em, và lâu lâu Phụng lại đi hát với chúng 
tôi, nhậu nhẹt như ai và quấy cũng như ai. 

Bây giờ, ngồi kể lại cuộc đời nói láo, tôi thơ thẩn còn như 
trông thấy “những con ma” thân thiết đó, vào những đêm 
mưa phùn, nằm tròn chung quanh một khay đèn nói chuyện 
thắm thiết ân tình; tuy không tuyên bố ra lời, nhưng qua ánh 
mắt thì người nào như cũng tự thề với lòng là sinh tử có 
nhau. 

Nhưng cuộc đời bao giờ đứng im một chỗ mãi, không thay 
đổi? Tiền hết, các buổi họp ở hồng lâu cũng không còn. Mỗi 
người đi một ngả: Nguyễn Triệu Luật đi dạy học; Vũ Liên 
chết; Nguyễn Như Hoàn cũng qua đời. Còn lại Phùng Bảo 
Thạch, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng và tôi ngồi chờ một cái 


dì. 

Chờ thì cái gì mà chẳng đến? Chúng tôi lại gặp Đinh Khắc 
Giao rủ nhau làm tờ “Tương Lai”, giám đốc chính trị là Hà 
Văn Bính, còn chủ bút là Phùng Bảo Thạch. Cho đến bây giờ, 
tôi vẫn nhận rằng Phùng Bảo Thạch là một nhà báo lão 
luyện, có nhiều sáng kiến và nhiều mánh lới, nhưng đó là 
một người bạn không may suốt cả một cuộc đời, nên về vật 
chất đã chẳng bằng ai, mà tiếng tăm về nghề báo thì hầu 
như không có mấy ai biết tới. Bây giờ chẳng biết ở bên kia 
Bến Hải, anh còn làm nghề báo nữa không? Riêng tôi biết, 
thì từ hiệp định Genève trở về trước, anh là một người khổ 
cực về nghề báo, tù tội về nghề báo, nhưng tuyệt nhiên tôi 
không hề nghe thấy anh ta oán một lời nào. Trái lại, trong 
những cuộc hội họp với anh em, anh lại ưa cười, ưa phá, và 
cũng là người đầu tiên bầy ra những trò vui nhộn để làm cho 
anh em quên lãng cuộc đời đầy nước mắt. 

Để “giúp vui”, nhiều anh em bị đưa ra làm mục tiêu cho bọn 
chúng tôi đùa cợt. Đùa ít thì không sao, đáng tiếc là có 
nhiều khi anh em đùa dai quá, thành thử “nạn 

nhân” tức bực cáu bắn, không ngại đưa ra những lời lỗ mãng 
để đáp lại. 

Đó là trường hợp Vũ Liên bị chọc, tức quá không chịu nổi 
nữa, nửa đêm bỏ nhà báo đi về nhà quê, sau khi thóa mạ cả 
bọn chúng tôi là “quân mất dạy”. Nguyễn Triệu Luật cũng 
vậy, nắm tay đập xuống bàn bị thương, chảy máu, thề từ giờ 
“không thèm viết lách với bọn bay”. Riêng Ngô Tất Tố thì có 
khi bị Phùng Bảo Thạch và tôi chọc uất quá, tưởng như có 
thể thổ ra máu như Chu Công Cẩn. Thực tâm lúc nào tôi 


cũng kính phục Ngô Tất Tố về đức độ, về văn tài, học lực, 
như một bực đàn anh. Thành thực hơn nữa, tôi lại phải nói 
thêm rằng tôi rất bất bình khi thấy báo “Duy Tân” của 
Nguyễn Đình Thấu kêu đầu xứ Tố là Đồ Tố và cứ nhắc đi 
nhắc lại câu vè: 

Anh Đồ ơi, đôi mắt anh không sáng, cũng không nhèm. 

Suốt đời anh không biết ăn kem Bờ Hồ. 

Nhưng không hiểu duyên nợ gì cứ buộc tôi phải chọc Ngô 
Tất Tố. Điển hình là vụ Ngô Tất Tố dạy tôi học chữ nho, và 
tôi dạy lại Ngô Tất Tố học chữ Tây. 

Sau một mật ước với anh em, tôi làm ra bộ rất đứng đắn, 
một hôm, trịnh trọng bảo Ngô Tất Tố: 

- “Bác Tố ạ, chúng ta làm báo đã lâu, nhưng thực ra chưa 
làm báo”. Tố quắc mắt, hỏi tôi: 

- Bác nói gì? Tại sao ta lại chưa làm báo? 

- Là ý tôi muốn nói thế này, bác ạ. Bác viết báo vào hạng cừ, 
anh em đều nhận thế; nhưng dù sao bác cũng phải nhận 
rằng bác còn thiếu chữ Tây, mà tôi vào cái hạng đàn em, 
nhưng viết cũng gọi là khơ khớ, tôi lại thiếu hẳn cái chữ nho. 
Thế rồi tôi bỏ lửng không nói nữa. Lát sau, Phùng Bảo Thạch 
mới bàn: 

- Thì có khó gì đâu. Bác Tố và anh Bằng bổ túc lẫn cho nhau 
thì chu hết, cần gì phải băn khoăn. 

Ngô Tất Tố hỏi bổ túc thế nào. Phùng Bảo Thạch đề nghị mỗi 
ngày hai người nên dành ra nửa tiếng đồng hồ để dạy lẫn 
nhau: Tố dạy Bằng chữ nho, còn Bằng dạy Tố tiếng Pháp. 
Anh em cho là phải. 

Ngay hôm sau, tôi bắt đầu chương trình dạy tiếng Pháp và 


được bác Tố chăm chú học hỏi một cách thành kính. Tôi bắt 
đầu bằng một tràng lý luận: 

- Tôi không hiểu chữ nho ra sao chứ cách cấu tạo chữ Pháp 
của họ tinh vi và thiết thực hết sức. Đại khái cây mía. Nó nói 
gì? 

Thoạt đầu, nó giống cây tre, cây tre tiếng Pháp là [bamboul. 
Hít cây mía, có nước. Nước là eau. Vì thế cây mía tiếng Tây 
gọi là bambou hít ra lô. 

Nghe được lắm. Bác Tố lẩm nhẩm đọc “bambou hít ra lô” là 
cây mía, cây mía là “bambou hít ra lô”... Mặt tôi vẫn 
nghiêm. Vẫn lý luận như trên, tôi dạy thêm: lanh nhanh là 
cái tàu điện, đanh đông là cái đỉnh đồng, lơ sơ vơ là anh sợ 
vợ, laboratoire là Lã Bố ra tòa. 

Đến hai danh từ sau cùng, anh em và chính tôi thấy mặt bác 
Tố bơ vơ, không thể nín cười được nữa, bật ra một tràng cười 
khổng lồ làm rung động cả cửa kính và sàn gác. Tố biết 
mình bị lỡm, cầm cái gối ném vào mặt tôi và ngay lúc đó 
đứng dậy mặc cái áo the, chụp cái khăn vào đầu, lê đôi giầy 
Gia Định một cách thiểu não đến nhà Mai Lĩnh nằm nhai 
khối hận. 

Từ hôm đó, Ngô Tất Tố kêu tôi là “đồ vô lại” và “gạt tôi sang 
hàng ngũ thành tích bất hảo”, không thèm nhìn mà cũng 
không thèm nói một câu. Phần tôi, tôi hối hận không để đâu 
cho hết và tự nguyền rủa mình sao lại có thể “đem một linh 
hồn ra đùa giỡn” một cách vô học, vô liêm sỉ đến như thế 
được. 

Cả tòa soạn phải họp lại, cử một phái đoàn đưa tôi đến nhà 
xuất bản Mai Lĩnh để xin lỗi Ngô Tất Tố. Anh em bao giờ lại 


nỡ bỏ nhau: Ngô Tất Tố, rút cục, bằng lòng tha lỗi cho tôi. Vì 
thế, trong tờ “Tương Lai”, ba chữ Ngô Tất Tố và bút hiệu 
Ngô Công lại chịu cùng đứng chung với bút hiệu của chúng 
tôi để làm cho tờ “Tương 

Lai” thành một tờ tuần báo tranh đấu được người ta lưu ý. 
THẤT VỌNG THƯ NHÌ 

Chính vì báo “Tương Lai” được lưu ý mà chúng tôi mắc bẫy 
của thực dân và gặt lấy một thất vọng trong nghề báo. 
Nguyên lúc ấy, chế độ bảo hộ đang trải qua một thời kỳ xáo 
trộn. Léon Blum lên cầm quyền ở Pháp, Marius Moutet là bộ 
trưởng thuộc địa. Mặt trận bình dân ra đời. ƠŒ nước ta, 
chính trị cũng vì thế mà sôi động hơn lúc trước, tờ “Tân Xã 
Hội” của Trần Đình Long xuất bản ít lâu thì nhóm “Le Travail” 
xuất hiện, đặt trụ sở ở góc đường Nguyễn Trãi, ra vào có một 
số nhân vật hiện nay đang tranh đấu “ở hàng ngũ bên kia”. 
Chúng tôi là bạn, hàng ngày, vẫn gặp nhau trò chuyện. 
Tưởng rằng có tờ 

“Le Travail” bây giờ lại thêm tờ “Tương Lai” thì cũng như cọp 
thêm cánh, ai ngờ chính vì tờ “Tương Lai” mà anh em lại bất 
hòa, rút cục đến sanh ra giận dỗi và ly tán mất một thời 
gian. 

“Tương Lai”, cũng như tờ “Công Dân”, là một tờ báo trình 
bày rất sạch sẽ, lấy hai điểm này làm đích: đả kích quan 
trường, lên án chế độ thực dân. Tất cả tòa soạn đều hăng 
say viết lách, không ngờ ở ngay chính cạnh chúng tôi lại có 
những tay sai của mật thám thường xuyên báo cáo hoạt 
động của anh em mà không ai biết. Do đó, thực dân đã lợi 
dụng những tay sai đó gây mâu thuẫn giữa nhóm “Tương 


Lai” và nhóm “Le 

Travail”, để rút cuộc khi không, chẳng có chuyện gì đáng kể, 
chúng tôi căm thù Trịnh Văn Phú, Nguyễn Văn Tiến và các 
anh em khác, và coi như là thù nghịch. 

Nhưng hiểu lầm gì rồi cũng qua đi, chẳng sớm thì muộn, anh 
em cầm bút chân chính cũng bắt tay nhau thông cảm. Bởi vì 
những mánh khóe của thực dân không còn ai không rõ. 
Nhóm “Le Travail” cũng như nhóm “Tương Lai”, vẫn chưa 
quên vụ chánh mật thám Arnoux, giữa một buổi trưa, rình 
lúc đồng chí Văn đi vắng, đến nhà Văn ở đường Herri 
d”Orléans tạ sự viếng thăm rồi liệng một tấm thiệp có tên và 
chức vụ của y, mưu làm cho Văn mang tai mang tiếng, mất 
uy tín với anh em, cùng biết bao nhiêu vụ khác mưu gây 
hoang mang trong các anh em yêu nước, như vụ một tên 
mật thám trông thấy Thượng Sỹ Nguyễn Đức Long nhẩy 
chồm từ xe hơi xuống bắt tay lia lịa và trách “sao lâu nay 
không ra ngoài ấy (ý nói sở Mật thám) tán chuyện với 
nhau”, hay vụ một tên mật thám khác viết thư đến cho 
Nguyễn Mạnh Chất ở báo “Le Travail” kèm một số tiền năm 
mươi đồng. Chẳng nói, các bạn đọc cũng thừa biết cả 
Nguyễn Đức Long và Nguyễn Mạnh Chất đều không hề giao 
thiệp với mật thám bao giờ. 

Về vụ tờ “Tương Lai” thì khác: bọn tay sai của mật thám 
“nằm vùng” trong báo đã bán đứng chúng tôi để ăn mày 
một chút danh vọng cho bản thân của chúng. Biết vậy, tòa 
soạn, sau một cuộc họp kín, quyết định từ chức hết để cho 
“bọn chúng” làm với nhau, nhưng xuất bản tập tễnh được 
vài ba số thì “Tương Lai” cũng chết. Chính vì vụ “từ chức tập 


đoàn” này, các anh em “Le 

Travail” và chúng tôi cùng hiểu nhau hơn, và cũng do đó, 
một số lớn anh em ở nhóm “Tương Lai” cùng nhóm “Le 
Travail” tiếp tục tranh đấu cho đất nước đến bây giờ, có 
người còn sống nhưng cũng nhiều người đã chết ở chốn non 
cao nước thẳm. 

Bây giờ, thảng hoặc có khi tình cờ lượm được một tờ báo 
“Tương Lai” cũ, đọc từ đầu đến cuối, tôi thấy buồn se sắt khi 
nhớ lại một quãng đời làm báo đã qua và nhiều lúc tôi ngạc 
nhiên sao lúc ấy anh em lại có thể viết được những bài hay 
như những bài phim của Ngu Công, những pô tanh kín đáo 
mà chua chát của Vũ Trọng Phụng, những xã thuyết sắc bén 
của Phùng Bảo Thạch... Và từ ý nghĩ này bước sang ý nghĩ 
kia, tôi ưa nhớ lại một ngày nào bỏ Thủ đô theo kháng 
chiến, tôi được nghe một câu nói không thể nào quên được, 
lúc dự một buổi họp nhắm lập “làng văn hóa”: “Tạo một lớp 
thợ chân tay chỉ cần năm năm, chớ tạo một lớp thợ văn hóa 
thì phải mười lăm năm là ít”. 

LÀM “VỊT ĐỰC” 

Làm báo là một cái nghiệp, nhưng cũng là một cái tật. Lúc 
có báo phải nghĩ, phải viết, phải tìm cái mới, lạ để hơn 
người, thêm vào đó lại phải giải quyết, phải đối phó, lắm khi 
người viết báo cảm thấy mình khổ hơn con chó, và chỉ muốn 
tung hê hết cả đi để mà nghỉ ngơi cho nó khỏe khoắn cả 
tâm hồn và thể xác. Vì thế mỗi khi tờ báo mình làm bị đóng 
cửa, người ký giả tuy buồn nhưng thở một cái phào vì hé 
thấy viễn cảnh của những ngày thanh thản, thư nhàn, ăn 
chơi thỏa chí. Nhưng không lâu đâu, chỉ dăm bữa, nửa 


tháng, thì lại thấy buồn chân buồn tay, muốn viết và cảm 
thấy không có tờ báo để làm thì chán không để đâu cho hết, 
dù biết trước là thiếu hụt tiền nong cũng kệ. 

Chính vì thế, chúng tôi không chịu để cho ngòi bút thất 
nghiệp lâu. Sau khi “Tương Lai” đóng cửa, chúng tôi điều 
đình lấy lại tờ “Tương Lai” làm một loại mới, không in dọc 
mà in ngang. Kế đó, cùng với Tô Chân Nho làm tờ “Việt Nữ”, 
đặt nặng vấn đề chị em bạn gái về phương diện xã hội hơn 
là chánh trị. Tuy nhiên, đó chỉ là những công việc qua thời, 
làm để tiêu sầu, chớ thâm tâm chúng tôi vẫn tìm cách chơi 
một cái trò gì rất trội mà anh em ký giả chưa hề làm. Cơ hội 
đến một cách bất thần: Vũ Đình Hải (em bà Đốc Sao) đã 
giúp tôi gặp ông Nguyễn Văn Thái mới được phép xuất bản 
một tuần báo tên là “Vịt Đực”. Ông Thái không có phương 
tiện ra báo nên vui lòng để cho chúng tôi khai thác. 

Nhứt định thay đào đổi kép chuyến này, để cho Tây bớt trù 
phần nào hay phần ấy, chúng tôi đặt Vũ Chung đứng làm 
giám đốc, Tam Lang Vũ Đình Chí làm chủ bút, Nguyễn Đức 
Long làm quản lý, còn ở bên trong thì vẫn là các anh em cũ, 
trừ Vũ Trọng Phụng mới qua đời, và Nguyễn Triệu Luật (đi 
dạy học). Lập trường vẫn giữ nguyên như các tờ báo trước 
nhưng nội dung thì khác hẳn: thay vì dùng lời văn đứng đắn, 
trang nghiêm để trình bày ý kiến, chúng tôi áp dụng một thể 
văn trẻ trung hơn, có tính cách châm biếm, mỉa mai, giễu 
cợt. Tóm lại, chúng tôi định làm một tờ báo theo lối “Con Vịt 
Buộc” của Pháp. Cố nhiên chúng tôi đã biết trước không thể 
nào viết được những câu văn xuất quỉ nhập thần của Tréno, 
Bénard... nhưng chúng tôi cũng cứ cố thử làm xem sao. Mấy 


số đầu báo chạy, nhưng lần lần mất dân độc giả, và đến 
chừng số mười, mười hai gì đó thì tài chánh kiệt quệ. Họp 
nhau lại để rút kinh nghiệm và tìm hiểu nguyên nhân báo 
xuống, chúng tôi công nhận mình đã không bắt chước được 
tờ “Canard Enchainé” một ly ông cụ, trái lại còn tẻ nhạt là 
khác, vì từ đầu đến cuối báo viết toàn một giọng văn, mà 
hầu hết các bài đăng tải đều có tính cách bình luận các việc 
đã xảy ra hơn là đem lại cho độc giả những vấn đề, sự việc 
hay, mới lạ, chưa ai biết. 

Riêng Tam Lang hồi đó nổi tiếng nhiều hơn trước gấp bội, vì 
mỗi kỳ anh lại thả được cái sở trường của anh ra: chơi chữ - 
đúng với ý thích của độc giả lúc bấy giờ. 

Tam Lang Vũ Đình Chí thuộc vào loại làm báo đàn anh, nên 
được anh em vì nể, giữ chức chủ bút thật là 

“trúng mối”, nhưng anh có cái tật là “vần thùng”, đã để tâm 
vào việc gì, thì chỉ để tâm được vào một thứ, nên các công 
việc khác phần lớn do Phùng Bảo Thạch, Thiết Can và tôi 
phụ trách. Bây giờ, Thiết Can đã mất, nhưng nhắc đến “Vịt 
Đực” buổi sơ đầu, anh em còn sống bây giờ không thể quên 
được cái “mẩu người” bé nhỏ đó viết rất lâu, cũng từ báo 
Đông Tây gì đó, mà cho đến khi mất, ít người biết tiếng. Tên 
thực là Nguyễn Văn Xuân, anh là bạn với tôi từ thời còn đi 
đất học lớp Dự bị trường Hàng Vôi. Hai anh em cùng ở một 
phố, lớn lên cùng vào thư viện tự học, cùng viết báo và mỗi 
khi đọc một cuốn sách gì hay thì cùng tán gẫu, cùng học 
tập. Làm tờ “Vịt Đực”, tôi mời Thiết Can về hợp tác, và anh 
đã viết truyện trào phúng đầu tiên của anh, truyện “Mọc 
sừng”, trên báo ấy, ra cái mặt thạo đời, ngón ăn chơi gì 


cũng thạo, nhưng thực ra thì “quê một cục”, có lẽ trong làng 
văn làng báo, không có anh nào quê hơn. Chính vì quê mà 
lại làm ra vẻ thạo, nên anh em hùa lại phá anh. Nguyên 
Thiết Can Nguyễn Văn Xuân là một người gầy ốm và bé nhỏ 
- nếu không muốn nói là loắt choắt - anh có mặc cảm gái 
không mê mình là vì mình không được lớn con; phải chi làm 
thế nào mà to lớn lên được thì bao nhiêu con gái Hà Nội đều 
chết hết về tay anh. Anh em thấy anh nói to lên mộng ấy 
đều bụm miệng lại, chạy ra chỗ khác để cười (vì cười trước 
mặt thì anh giận), và cũng do đó đã toa rập nghĩ cách để 
phá anh. Một người quả quyết biết bí quyết làm cho thân 
hình to lớn: ăn củ sắn băm nhỏ trộn với hồ nếp. Một anh bàn 
sáng nào cũng phải tập thể thao rồi tắm, rồi lại tập thể thao 
rồi tắm, mỗi sáng cứ làm như thế liền trong ba tiếng đồng 
hồ. Lại một anh khác nhất định với Thiết Can nếu anh chịu 
khó thọ khí âm dương, ban ngày nhìn mặt trời hít rồi thở ra 
một trăm lần, ban đêm nhìn mặt trăng thở ra rồi hít vào một 
trăm lần thì bảy bảy bốn mươi chín ngày phải cao lớn lên 
trông thấy. 

Bây giờ, có lẽ nói ra thì không có mấy ai tin, nhưng còn 
nhiều bạn như Tam Lang, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Đăng 
Đệ hãy còn sống sờ sờ ra đó, tôi nói mà không sợ phải cải 
chính: Thiết Can đã thi hành tất cả những phương pháp ấy, 
mưu biến thành một lực sĩ như Westmuller. Tam Lang, suốt 
ngày ngồi cậy móng chân đau, thỉnh thoảng lại nhìn Thiết 
Can và trố mắt, chụm miệng lại nói với một vẻ hết sức ngạc 
nhiên: “Bỏ mẹ chửa, mày tiến bộ trông thấy, chỉ có hôm 
trước hôm sau mà tao trông mày khác hẳn đi”. Thiết Can 


nức lòng hết sức, càng gia công tập võ, luyện nội công và ăn 
củ sắn băm trộn với hồ nếp, rồi đứng sát vào tường đo, gạch 
một gạch chì xanh lên tường để đánh dấu mỗi ngày anh cao 
lên được mấy phân. Anh em đã âm mưu đánh lừa anh, tự 
động đứng ra vạch giúp và cố nhiên là vạch sai, nhưng Thiết 
Can đâu có biết như thế, cứ trông vào vạch mỗi ngày mỗi 
tăng lên mà nắc nỏm tưởng mình cao lớn thực. 

Sau, lại có một người đề nghị: Bây giờ mày cao rồi, nhưng 
chân mày đi chữ bát, trông không “cừ”, mày phải làm cách 
nào cho hai chân mày thẳng như... chân Tây thì con gái, đàn 
bà mới chịu. Tất cả đều tán thành ý kiến đó. Thế là Thiết 
Can lại bị ám ảnh vì hai cái chân đi chữ bát, lúc nào cũng hỏi 
dò hết người này người nọ, xem làm cách nào cho hai cái 
chân thẳng như chân Tây được. Anh em bắt anh phải tổ chức 
một “châu” gì mới tiết lộ cho anh biết bí quyết gia truyền. 
Thiết Can chịu liền. Và mấy hôm sau, anh vui như Tết, thực 
hành bí quyết ấy một cách hết sức siêng năng, tin tưởng: 
nhào bột bó hai ống chân, rồi lấy bốn miếng cây dài ép lại, 
lấy thừng buộc như ta gói giò. Chắc chắn tất cả bạn đọc đến 
đây đều không tin, nhưng tôi cam đoan một trăm phần trăm 
Thiết Can đã làm đúng như thế, và chừng một tuần sau, anh 
yên trí rằng chân anh thẳng như chân Tây thực. Thấy mình 
đã cao lớn mà hai chân lại thẳng, tự nhiên anh thấy mình 
oai phong lầm lẫn, suốt ngày chỉ lo chải đầu, nhổ râu và 
tưởng tượng có rất nhiều trang quốc sắc thiên hương say mê 
anh thực. 

Lợi dụng tình trạng tâm lý ấy, một hôm, Tam Lang đi đâu về 
không rõ, hớt hơ hớt hải bấm Thiết Can ra ngoài đường nói 


chuyện bí mật “chỉ hai người biết với nhau thôi”. Nhưng thực 
ra thì tất cả anh em đều biết hết: Tam Lang trịnh trọng tiết 
lộ cho Thiết Can biết là anh vừa gặp một cô đẹp não nùng, 
đẹp ghê lắm, đẹp chết đi được, hỏi thăm: Thiết Can, tác giả 
truyện “Mọc 

Sừng” là ai và ngỏ ý muốn được “biết” Thiết Can. Nguyên 
Thiết Can đã quê một cục, thêm Tam Lang lại nói dối như 
ranh mà vẻ mặt lại làm ra thực thà gia rít, nên anh em 
không phải đợi lâu, đã thấy Thiết Can mắc bẫy. Về sau này, 
có người biết chuyện, cho là chúng tôi tàn ác, đem linh hồn 
của một con người ra nhạo báng, nô đùa; nhưng thực tình 
lúc ấy đa số anh em tin là đã giúp ích rất nhiều cho anh bạn 
“thiếu cả bề ngang lẫn bề cao” đó. Vì nhờ thế mà ít ra trong 
một thời gian, Thiết Can biết lẽ vui sống, tin tưởng ở đời và 
do đó yêu mình, yêu người hơn lên. Giai nhân tuyệt sắc mà 
Tam Lang nói đó, anh đặt tên cho là Thùy Dương, Kiều Thị 
Thùy Dương. Suốt ngày Thiết Can lẩm bẩm cái tên kiều 
diễm đó. Vì tôi là bạn từ tấm bé, lại được gán cho cái chức vị 
chơi bời, đàng điếm, Thiết Can ngỏ bí mật thiêng liêng ấy 
với tôi và hỏi tôi có biết Kiều Thị Thùy Dương là ai không. Tôi 
bèn quắc mắt lên bảo Thiết Can: 

- Mày định giở trò gì vậy? ƠŒ đây, ai còn không biết Thùy 
Dương là vợ sắp cưới của tao. Bộ mày muốn phỗng tay trên 
tao hả? 

Từ đó, một chuyện bi tình tưởng tượng có sắt, máu và nước 
mắt diễn ra giữa Thiết Can và tôi. Trong khi đó, Tam Lang và 
các anh em khác, cách hai ngày, lại 

“chế tạo” một bức thư xanh viết giọng văn “Giọt lệ sông 


Hương” ký tên Kiều Thị Thùy Dương, gửi bưu điện đến cho 
nhà văn kiêm ký giả Thiết Can, tả nỗi lòng u uất của một 
người yêu thầm nhớ trộm mà “không biết ai kia có biết cho 
chăng”. Thiết Can gói những thư ấy vào một tấm giấy mầu 
ép vào trong áo, ngay ở chính trái tim, kiểu Lucrèce Borgia ở 
đoạn kết vở kịch của Victor Hugo. Kể làm sao cho xiết được 
nỗi lòng bi thảm của chúng tôi khi đó: một bên là bạn, một 
bên là vị hôn thê, mà vị hôn thê đó lại mê bạn mình, chẳng 
lẽ tôi giết bạn đi? Mà hy sinh vị hôn thê cho bạn, tôi đau đớn 
chịu làm sao cho nổi? Hết ngày ấy sang ngày khác, Thiết 
Can van lơn tôi, dỗ dành tôi. Đến nửa tháng sau, được thêm 
lời khuyên nhủ của anh em, tôi đành “hy sinh” vậy. Và từ đó 
người đẹp tưởng tượng Kiều Thị Thùy Dương hoàn toàn 
thuộc về Thiết Can trong một sự mê say kỳ ảo, không khác 
gì chàng thư sinh trong truyện Liêu Trai mê hồ ly tỉnh. Và có 
lẽ nếu trời chứng sống cho Thiết Can, đến bây giờ anh vẫn 
cứ còn yêu say sưa, yêu mê mệt Kiều Thị Thùy Dương như 
“trong buổi ban đầu lưu luyến ấy”. 

Trong suốt thời kỳ làm “Vịt Đực” đường Cột Cờ, những vở 
kịch bi hài như vậy diễn ra thường xuyên, cũng làm cho anh 
em đỡ buồn và quên đi chốc lát cuộc đời. Tuy nhiên, mỗi lúc 
kiểm điểm lại công việc, xem báo lỗ lã ra sao thì không anh 
nào vui hết, vì báo đứng, mà đứng thì nguy, vì số chi nặng 
hơn là số thu. Giữa lúc đó, có vài anh em đề nghị với tôi 
nhường “Vịt Đực” lại cho một người khác vẫn thì thọt lại chơi 
nhà báo, mà dường như có nhiều chân tay trong sở Mật 
thám. Trong mấy buổi họp ở quán Anh Mỹ của Bùi Trọng 
Hưu, bỉnh bút tờ “Việt Báo” của Bùi Xuân Học, tôi không 


phát biểu ý kiến. Đến tận giờ chót, sau khi đã điều đình 
được một nhà in mới nhận in tờ “Vịt Đực”, tôi nói thẳng là tôi 
không nhường báo lại cho ai cả, anh nào bằng lòng tiếp tục 
cộng tác thì ở, ai ngại vất vả, túng thiếu thì tùy nghi. 

Báo “Vịt Đực” không nghỉ một số nào. Trụ sở từ đường Cột 
Cờ dọn lại phố nhà thương Phủ Doãn trên một cái gác bé 
nhỏ, oi bức, còn tòa soạn thì chỉ còn có hai người là Phùng 
Bảo Thạch và tôi chia nhau ra viết bốn trang khổ giấy 
40x55, không quảng cáo. Nhờ vì chỉ tiêu ít, mà cũng may là 
có một vài sự việc xảy ra, báo lên lần lần. Chúng tôi thêm 
nhiều mục, thay đổi giọng văn và cách trình bày “việc có 
thực viết như là bịa, mà bịa thì viết y như có thực”. Độc giả 
ăn giọng dần dần, báo in tăng lên trông thấy. 

Làm báo, không có gì khích lệ người ta hơn là thấy báo mỗi 
ngày mỗi chạy hơn. Không ai bảo ai, Phùng Bảo Thạch và tôi 
mát cả gan cả ruột, và lại càng cố gắng “học tập” tờ 
“Canard Enchainé” viết cho lâm ly quy phượng hơn nữa, hơn 
nhiều nữa. Phần lớn ý kiến là của Thạch; tôi có nhiệm vụ 
đào sâu và biến hóa các ý kiến đó khi viết bài. Tôi sẽ không 
thành thật nếu không nhận rằng cách thức viết “Vịt Đực” lúc 
ấy, một phần tôi đã chịu ảnh hưởng của tờ “Duy Tân”, nhưng 
dù sao báo “Duy Tân” cũng chỉ là một loại báo “mặn” ăn tục 
nói phét kiểu Frou Frou, Le Rire... nhiều khi đọc đểu quá, 
những người đứng đắn dù có muốn đọc cũng chỉ lén lút, chớ 
không dám cầm công khai ở tay đi ngoài đường. Chúng tôi 
muốn có một trình độ cao hơn thế ở tờ “Vịt Đực”, nghĩa là 
muốn làm tờ báo ấy thành một tờ báo chánh trị, xã hội, có 
một lối viết hư hư, thực thực, châm chọc nhưng không làm 


cho người ta tức giận, oán hờn, đùa cợt mà không làm 
thương tổn đến thuần phong mỹ tục. 

Riêng tôi lúc ấy, tôi lấy Pierre Bénard, De Lafouchardière, 
Clément Vautel... làm gương mẫu, còn các văn nhân trong 
nước, lúc nào tôi cũng coi Văn Tôi Hoàng Tích Chu, tác giả 
mục “Chuyện Đâu”, Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, tác giả mục 
“Trước Đèn” cùng Phan Khôi ký tên Thông Reo, Ngô Tất Tố 
bút hiệu Ngu Công, là những người đàn anh lỗi lạc. 

Bây giờ, ngồi kiểm điểm lại những cây bút trào phúng như 
thế không còn có bao nhiêu, vì thế có lúc mây chiều gió 
sớm, ngồi ôn lại những ngày qua, trò chuyện với những con 
ma quá khứ, tôi vẫn nghĩ không phải mươi, mười lãm năm 
mà đã dễ gây được một lớp người văn hóa. Bao nhiêu nước 
đã chảy qua cầu, thực tình tôi vẫn chưa thấy có những cây 
bút thay thế được các bậc đàn anh ấy, nói riêng về môn trào 
phúng mà chơi. 

Riêng tờ “Vịt Đực”, chúng tôi muốn có nhiều bài, nhiều mục 
mà văn thật ngắn, sỏ người ta càng kín đáo càng hay. 
Nhưng nghĩ một đàng mà làm được lại là việc khác. Số người 
bị sỏ mỗi ngày mỗi tăng thêm. Bắt đầu là bà Đốc Trịnh Thục 
Oanh, lái xe đến nhà báo định giở trò lăng mạ, nhưng vì biết 
trước, cả tòa soạn hóa trang thành Tarzan, nên bà mắc cỡ 
bỏ đi, rồi đến ông bà Kể Hông, các vị tai to mặt lớn, các 
quan lại, các giám đốc nha, sở, các ông các bà đốc học nịnh 
Tây... phàm anh nào dính dáng đến Tây, bợ Tây, lấy oai Tây 
ra ăn hiếp đồng bào, chúng tôi đều “cân” hết. Cố nhiên, 
chúng tôi “cân” một cách “hạn chế”, nhưng người mình lạ 
lắm, phần lớn họ tự coi như là “bất khả xâm phạm”, hơi 


động đến họ cũng làm cho họ không bằng lòng, vận động 
đóng cửa “Vịt Đực” bằng cách này hay cách khác, nên có 
nhiều khi chúng tôi mất bình tĩnh, nhất là vụ Tôn Thất Bình, 
chủ bút báo “La Patrie Annamite” do Phạm Lê Bổng làm 
giám đốc. Bình ra tranh chức hội viên thành phố. Giới thiệu 
các danh sách ứng cử, tôi viết về Tôn Thất Bình chỉ có một 
câu: “Tôn Thất Bình: con rể Phạm Quỳnh, đêm nào cũng 
chửi Phạm Giao(1) 

rả rích”. 

Điển hình là vụ bà Đốc Trịnh Thục Oanh, nổi tiếng một thời 
là gương xấu cho học trò con gái lúc bấy giờ. 

“Vịt Đực” chế nhạo bà. Tự cho là có thế lực, bà kiện 

“Vịt Đực”. Chúng tôi ra luôn mấy số báo tổng công kích, và 
cố nhiên thua kiện; nhưng tất cả chúng tôi bất cần, chúng 
tôi cứ pháo kích bà với những hỏa tiễn “bự thấy mồ” kèm 
những tranh vẽ bà Oanh, đại khái ngồi trước một cái chậu 
rửa mặt, mà mắt mũi đen thui như mực: 

“Bà đốc Oanh rửa mặt tại tòa”. Dư luận xôn xao, các bực 
phụ huynh nhảy lên vì vẫn oán ức bà Đốc này, nhưng không 
ai dám ho he phàn nàn, và bà có tiếng là tiếp xúc thân mật 
với rất nhiều Tây bự, trêu vào thì chết. 

Mà chúng tôi cũng tưởng chơi bà chuyện ấy thì chết thật, 
nhưng có lẽ vì Tây chỉ lấy lòng bà ngoài mặt mà trong bụng 
thì khinh, nên dù bà nhờ nhiều quan can thiệp mà chúng tôi 
cứ sống nhăn. Sau hết, một hôm có một người lính khố xanh 
đến đưa một văn thư mời chúng tôi lên văn phòng báo chí 
phủ Thống sứ “có việc cần”. Quản lý Nguyễn Đức Long đi 
liền, được ông Lê Tài Trường tiếp đón rất niềm nở: Ông thống 


sứ Châtel muốn nhà báo chấm dứt loạt bài chửi bà Oanh đi. 
Ông Trường còn cho biết là nhà báo “có cần gì thì cứ nói, 
anh em với nhau cả mài!”. 

Chúng tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần pháo kích bà Oanh cho 
đến khi nào bà đờ ra, không ngo ngoe nữa - mặc dầu có ông 
Thống sứ che chở cho bà. Và chúng tôi đã liều hết chỗ nói: 
xổ luôn cả ông Thống sứ, với bà Oanh, mà lạ một cái là báo 
vẫn không làm sao cả. Chắc hẳn ở trong có một ẩn tình gì 
cho nên Châtel mới không bóp cổ Vịt cho chết luôn, chớ thật 
ra, Thống sứ lúc ấy còn ghê hơn tổng thống, thủ tướng bây 
giờ, nếu định hại chúng tôi thì mấy mà không chết sớm. Có 
lẽ Châtel sợ binh bà Oanh quá thì mang tiếng về đến Pháp 
chăng... 

Vậy là chúng tôi chửi chí chạp, chửi chết thì thôi. Độc giả 
mua đọc nhiều. Nhưng dù sao, đó cũng là một cái “yếu” của 
chúng tôi làm cho “Vịt Đực” mất phần nào uy tín. Thêm nữa, 
được cái đà báo chạy quá, chúng tôi về sau có một thái độ 
hơi phóng túng, mở ra vài mục hơi tục tĩu như “Tiếu Lâm Vịt 
Đực”, “Tiếng Oanh” do cô Ngã (Ngửa) phụ trách, nên tờ báo 
hơi mang tiếng. Nhưng mang tiếng là một đàng, mà số in 
mỗi ngày mỗi nhiều hơn lại là chuyện khác. Có người đọc 
công khai, có người mua rồi giấu đi đem về nhà chờ lúc 
vắng vẻ mới dám đem ra thưởng thức; nhưng dù cách nào đi 
nữa thì người ta cũng tranh nhau tìm đọc “xem họ chửi cái 
gì” và do đó “Vịt Đực” thành một lực lượng đáng kể, thường 
¡in không đủ bán. Những lúc như thế, anh em bè bạn ở bốn 
phương về chơi với báo sao mà nhiều thế! Có người “không 
vì lý do gì cả” rủ anh em đi hát luôn cả một tuần; có bọn 


mời đi ăn đi uống cho bằng được “nếu không thì giận”; lại có 
người bỏ ra hàng đống bạc mời anh em làm một “tua ở Huế 
đi thuyền trên sông Hương nghe hò”. 

Không cần biết ai là bạn, là thù - mà thù nhiều hơn bạn - 
chúng tôi chấp nhận đi chơi bời ăn uống với tất cả, không 
phân biệt, mà cũng không cần “gác đờ co”, chớ phải chi bây 
giờ sống một cuộc đời nguy hiểm, lúc nào cũng có sẵn người 
muốn “xin tí gân, tí huyết”, ít nhất là mỗi anh trong bọn 
chúng tôi cũng phải có hai con khỉ độc canh chừng, và đi 
đâu thì xoàng ra cũng phải có một đoàn hộ tống đi mô tô và 
xe díp bấm còi điếc mũi người ta. Không, chúng tôi là bọn 
điếc không sợ súng, lúc nào cũng tin ở số tử vi, chưa đến số 
thì “không có thằng chó nào làm hại được mình, chỉ có trời 
hại được mình thôi”. 

Phải, chúng tôi viết báo rất ác, rất đểu, rất hại người, nhưng 
trong thâm tâm thì lúc nào cũng chủ trương phải ăn ở phúc 
đức vì “có Trời cả”, mà cuộc đời chúng tôi lao đao, lận đận, 
lên voi xuống chó bao phen cũng là do ông trời. Có ai, vào 
buổi sáng tỉnh mơ, nghe thấy Nguyễn Đăng Đệ (biệt hiệu 
Thiên Thê), một bạn thân của nhà báo, ngâm câu thơ đắc ý 
của anh, nói rõ lên được tâm sự của cả bọn chúng tôi lúc đó 
mới biết cái buồn của anh em viết báo lúc thắng cũng như 
khi bại ra sao: 

Trên tiên cung, có tội gì? 

Xuống trần mà trả nợ đi cho rồi. 

Đến đây, chúng tôi thiết nghĩ cũng nên nói tại sao lại chửi 
hăng như thế. Nguyên hồi ấy là thuở “Thịnh Đường” của chế 
độ thực dân. Pháp và tay sai nắm vững các cơ cấu trong 


nước, các đảng cách mạng chỉ có thể hoạt động ngấm 
ngầm, phàm cái gì nghịch lại với thực dân đều bị đàn áp một 
cách kín đáo và thâm độc. Riêng trong lãnh vực báo chí, họ 
không cần áp dụng chế độ kiểm duyệt, mà cũng chẳng cần 
phải buộc “nạp bản” làm gì; duy có ai ra báo phải xin phép 
trước và in xong một số báo rồi thì phải đưa ra “dépôt 
légal”. 

Nạp bản và dépôt légal mới nghe thì tưởng cũng giống 
nhau, nhưng bên trong thì khác biệt. Nạp bản là báo đập thử 
ra giấy rồi đưa ra cho Thông tin hay một cơ quan nào tương 
tự đọc, bình thường chẳng làm sao, nhưng nếu có gì xét ra 
chướng ngại thì một cú “phôn” sẽ khuyến cáo nhà báo nên 
“tự bỏ” bài ấy hay đoạn ấy đi ngay “cho khỏi xảy ra sự đáng 
tiếc” sau này. “Dépôt légal” rộng rãi hơn thế: nhà báo cứ in 
hẳn ra mà bán, đồng thời nộp mươi, mười lăm số cho các cơ 
quan liên hệ như Thông tin, Tòa án, Thư viện... Bài vở trơn 
tru chẳng làm sao, nếu có gì trục trặc, láo lếu thì tòa án truy 
tố chủ nhiệm và quản lý ra tòa. 

Vì thế “Vịt Đực” cũng như các báo “Công Dân”, “Tương Lai”, 
“Việt Nữ”... viết thả cửa, “ra tòa hay tù tội là chuyện sau”. 
Trong suốt cuộc đời làm báo, có lẽ không có hồi nào chúng 
tôi vui như lúc làm “Vịt Đực”: thường thường chúng tôi thức 
trắng đêm không ngủ, họp nhau tán gẫu và cứ tán gẫu như 
thế thì ra nhiều chuyện tức cười. Có đêm nghĩ ra một câu xỏ 
ngọt thần diệu, hay một vấn đề giễu cợt tài tình, chúng tôi 
cười thắt cả ruột, cười đau cả bụng. Thế rồi có khi vì sướng 
quá, có khi vì mệt quá, có khi vì chán đời quá, chúng tôi 
không ngủ nữa, nửa đêm kéo nhau đi ăn, đi hút, đi hát và 


thường thường đi hát như thế, chúng tôi không trở về nhà 
báo nữa, ở luôn cô đầu, ở nhà này vài đêm, nhà kia vài đêm, 
viết bài luôn tại chỗ, rồi đưa tùy phái đem về nhà in xếp 
chữ, “mi” lấy và in luôn, không cần “bon à tirer”. Lưu Văn 
Phụng, quản lý, và Vũ Chung, chủ nhiệm, vài ngày lại tạt về 
báo quán một lần, để giải quyết vấn đề trị sự và thu tiền của 
cai báo, của trẻ em bán báo lẻ và của các người mua năm 
trả bằng tiền mặt hay ngân phiếu. 

Nếu thu được nhiều, chúng tôi không ăn cơm ở cô đầu, trưa 
và chiều nghễu nghện mỗi người một xe đi từ Vạn Thái, 
Khâm Thiên lên Bôn Be, Hàng Buồm ăn nhà hàng rồi lại trở 
về nhà hát và thường thường thì trị sự thu được tiền rất khá, 
vì báo bán chạy, có nhậu nhẹt hát xướng cả năm cũng 
không sợ thiếu. Ấy vậy mà chúng tôi thiếu tiền thường 
xuyên, và chúng tôi không hiểu tại sao lại thế. Khốn nạn 
nhất là mỗi ngày thứ ba hàng tuần, tức là ngày phải trả tiền 
nhà in để lấy báo phát cho cai và trẻ em. Nhân viên của “tờ 
báo chạy nhất Hà Nội” lúc bấy giờ, mặt buồn như sắp phải 
trèo lên núi Can Ve, đành phải trở về nói khó với nhà in chịu 
tiền. Chịu hai số, năm, sáu số, được đi; nhưng chịu tiền in 
đến chín số báo, điều đó không thể dung thứ được. Nhà in 
gửi cho một tối hậu thư. Thạch và tôi, đương trưa trời nắng, 
phải cuốc bộ đi tìm người để vay dăm ba trăm lấy báo. Còn 
giấy in? Tôi về vay giấy của mẹ, nhưng vay mãi, cả nhà tôi 
cũng ngán: rút lại, báo càng chạy, anh em lại càng khổ, vì 
đến kỳ lấy báo nào cũng không có tiền; báo xuất bản ít thì 
tiền in cũng ít, mà giấy đi xoay đồng thời cũng ít hơn. Thành 
thử ra làm “Vịt Đực”, chúng tôi thường xuyên sống trong 


một sự vô lý ngoài óc tưởng tượng của người ta: lúc nào 
cũng cầu mong cho báo đừng chạy quá. Chạy quá thì báo 
phải chết, vì số tiền vay sẽ lớn hơn, mà rồi cũng hết người 
cho vay tiền. 

Mà mình tự in ít đi không được. Có một vài số chúng tôi đã 
thí nghiệm biện pháp này, vào dịp tất niên. Ai ngờ đâu số tất 
niên, cai báo và trẻ em lại mua báo gấp đôi, gấp ba số 
thường; báo thiếu bán nhiều quá, anh em bán báo mất một 
số lợi đáng kể vào cuối năm, biểu tình trước nhà báo, ném 
đá, phá cửa và không ngại chửi chúng tôi bằng những lời thô 
tục nhất và hò hét ầm ï cả phố là chúng tôi “ăn chơi xài phí 
quá, hết tiền, không có báo bán cho anh em, t...s... cha 
chúng mày”. 

Ngay lúc ấy, chúng tôi uất ức không để đâu hết, nhưng đến 
đêm, chúng tôi cười như phá, vì không bao giờ lại sung 
sướng đến thế: làm báo mà bị trẻ con chửi tàn nhẫn vì in 
không đủ bán! Đồng thời, chúng tôi quyết định ăn chơi rả 
rích cho hết năm cũ; ra giêng sẽ đổi hẳn lề lối làm việc. 
Nhưng, chứng nào vẫn giữ tật ấy; báo chạy mà tiền thì 
không còn đồng nào trong két. Tuy nhiên, kỹ thuật viết trào 
phúng hư hư thực thực của chúng tôi hình như do đó đã tiến 
bộ hơn lên, cùng với những sáng kiến cũng táo bạo hơn. Đả 
kích thực dân và quan lại quen quá mất rồi, chúng tôi nhất 
định làm một cú thực trì: pháo kích vua Bảo Đại lúc đó bị 
gãy chân vì một vụ 

mèo chuột sì sằng gì đó. Dưới một cái tít lớn, chạy dài trên 
trang 

nhất “Thánh túc vi hòa, vạn tuế thánh túc”, chúng tôi giễu 


nhà 

vua luôn cả một tuần, trong đủ các mục, và có bài đã thành 
vè 

truyền khẩu trong dân chúng: 

Trên trời có ông sao tua, 

ƠCŒ dưới hạ giới có vua thụt hầm. 

Kết cục, lần lượt chúng tôi nhận được ba trát đòi ra tòa hầu 
kiện. Cố nhiên, chúng tôi phải thua. Theo luật, 

“Vịt Đực” phải nộp tiền phạt trước mới có quyền chống án. 
Mà tiền thì dù lúc ấy chỉ cần độ một ngàn đồng, bói đâu ra? 
Thành thử án lịnh ban hành, chúng tôi biết ngay là báo sẽ 
chết và phải chết. Tuy nhiên, còn sống ngày nào chúng tôi 
cứ viết toáng lên cho sướng thần khẩu ngày ấy. Vụ liều chót 
của “Vịt Đực” là vụ chơi đề đốc Terreau, liên quan tới vụ tàu 
Phoenix bị chìm ở ngoài khơi Bắc Việt. Mục đích làm to vụ 
này là định dọa chính phủ thực dân hồi đó, để bù lại, họ 
đứng ra dàn xếp cho xong vụ án “Vịt Đực - Bảo Đại”, hầu 
mua lấy sự im lặng của chúng tôi. Nhưng thực dân cứ áp 
dụng hành động quyết liệt: bắt quản lý và chủ nhiệm 

“Vịt Đực”, giam cầm hơn một tháng. Trong khi ấy, chúng tôi 
hết hạn nộp tiền để chống án. “Vịt Đực” phải tự đóng cửa 
sau năm mươi hai số đả kích không thiếu mặt nào trong xã 
hội Bắc Kỳ, làm cho nhiều người thích thú, nhưng đồng thời 
cũng gây ra không biết bao nhiêu kẻ thù lúc nào cũng vái 
trời vái phật cho Tây đóng cửa “Vịt Đực” sớm ngày nào hay 
ngày ấy. 


(1) Phạm Giao là con trai Phạm Quỳnh đã bị giết chết hồi 
cách mạng mới lên. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
Phần III 
P3 - 1 
BÁO Xây Dựng 


TIỂU THUYẾT THƯ BẢY 

Báo “Vịt Đực” đóng cửa, nhiều nhân vật trong nước, nhất là 
bọn quan lại, bọn bợ Tây, bọn “Tây Annam” chửi đồng bào 
Việt Nam là “sale Annamite”, bọn nghị viên nghị hòn, bọn lai 
căng mất gốc, đều thở phào vì đã nhổ được một cái đanh 
trước mắt. 

Riêng chúng tôi không tiếc lắm, vì làm được ngần ấy số báo, 
anh em đã thấy mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi vì viết bài, xoay 
tiền; mệt mỏi vì phải lo đối phó đủ mọi mặt với Tây và bọn 
chó săn gà chọi; nhưng mệt mỏi nhất là lúc nào cũng phải 
đề phòng, vì không có mấy khi chúng tôi không bị người ta 
đe dọa. Người thì dọa bắn; người thì dọa cho ăn dơ; người thì 
dọa cho vào bẫy rồi tống vào tù mọt gông; người thì dọa sẽ 
dùng lựu đạn nội hoá san bằng tòa báo. Chúng tôi sẽ còn 
nhớ rất lâu vụ đàn em Lý Vịt ở Bạch Mai, một đêm khoảng 
hai giờ, thừa lúc chúng tôi đang nghe hát ở Vạn Thái, nhảy 
vào sanh sự, ném dao, quăng búa, một hai định chọc tiết 
chúng tôi vì chúng tôi không ngớt tố cáo chúng mở nhiều 
sòng bạc ăn thua hàng ngàn, hàng vạn, mà viên đồn Pháp ở 
đấy lại thông lưng với chúng. 


Tại sao chúng lại dám làm dữ như vậy? 

Có nhiều phần chắc chắn là tại chúng đặt tin tưởng vào viên 
đồn người Pháp, nhưng chúng tôi đâu có ngán: ngay lúc ấy, 
một anh em nhảy qua tường, đi gọi dây nói về sở Cẩm và 
Mật Thám cho người đến ngay để lập vi bằng và mặt khác, 
chúng tôi tin ngay cho tên đồn người Pháp ở Bạch Mai biết 
rằng ngay sáng sớm hôm sau, chúng tôi sẽ đăng báo tất cả 
các vụ này và khởi tố với các cơ quan hữu quyền bọn vô 
danh đột nhập tại gia để giết người cướp của, và tố cáo sự 
bất lực của viên đồn người Pháp trong việc duy trì trật tự, an 
ninh. 

Kết quả trái hẳn với điều mà bọn Lý Vịt hằng mong đợi: bọn 
“Vịt Đực” không những không lạnh mắt, hơn thế lại phản 
công chúng, như có thể làm mất chức ông thầy của chúng 
như chơi. Chúng bèn nhờ một người quen với cả hai bên 
đứng ra dàn xếp và tổ chức một bữa tiệc linh đình để cho 
bọn răng đen mã tấu hành hung chúng tôi ở Vạn Thái có dịp 
cúi đầu tạ lỗi. Cố nhiên không có một người nào trong bọn 
chúng tôi thèm tới, nhưng “đánh người chạy đi chớ không 
đánh người chạy lại”, chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp riêng Lý 
Vịt, và bảo cho y biết là chúng tôi sẵn sàng tha thứ. 

Ấy đó, ngày nào cũng sống căng thẳng như thế, chịu làm 
sao cho nổi. Sống như thế, một năm bằng mười năm. Bởi 
vậy, đóng cửa báo “Vịt Đực” vào lúc đang chạy 

“lẫm liệt”, chúng tôi chỉ tiếc rẻ sơ sơ: anh em trong tòa 
soạn, trị sự, cũng như tất cả bạn bè của báo đều thấy nhão 
cả người ra, có dừng bước nghỉ xả hơi cũng là nhằm lúc. Duy 
buồn một điều là từ đây không có tờ báo nữa, anh em ít có 


dịp tán gẫu và bàn tán xỏ xiên thiên hạ, cũng như Khổng 
Minh nửa đêm dậy nhìn trời, biết khí số mình đã tận rồi mà 
tiếc “trời dài đất rộng, từ đây ta không còn được ra ngoài 
trận địa nữa, trời hỡi trời!”. 

Đây cũng là thời kỳ chấm dứt đời làm báo tập đoàn của tôi, 
anh em cùng chung sống với nhau ở nhà báo, giải chiếu 
nằm sàn gác tán chuyện đầu voi đuôi chuột, đến trưa dậy 
ăn cơm tập thể rồi ngủ, để chừng năm, sáu giờ thức dậy đi 
ăn uống, phiện phò, rồi đi hát thâu đêm. 

Ít lâu sau, anh em phân tán mỗi người một ngả. Phùng Bảo 
Thạch, Vũ Chung, Lưu Văn Phụng, cùng Dương Tự Giáp làm 
tạp chí “Văn Hóa”, được chừng hai ba số thì thôi; còn tôi, 
không còn cách gì khác, tôi lại trở về nhà, sống như một con 
ốc cuộn tròn trong vỏ, đọc các tác phẩm của Dostoievsky, 
Simenon, Vicky Baum... Các tác phẩm của Dostoievsky ảnh 
hưởng đến óc tôi hết sức sâu rộng: lân đầu, lòng tôi bớt 
chua chát, và cảm thấy rằng chỉ có sự thương yêu và nhiều 
tha thứ mới đem lại một ý nghĩa cho cuộc đời. Đồng thời, tôi 
nhớ lại những lời mẹ nói, lúc tôi bước chân vào làng báo, và 
cảm thấy lòng se sắt khi nghĩ rằng trong thời kỳ qua mình 
đã làm bao nhiêu việc thiếu âm đức, thất nhân tâm... Một 
cuộc sống mới hình thành: tôi không muốn làm báo chửi bới 
nữa. 

Đọc sách báo Pháp mãi chán, tôi tìm đọc thơ của Lưu Trọng 
Lư, Hồ Dzếnh, Hàn Mặc Tử và trong lúc này, tôi thường sang 
tán láo ở nhà Lưu Trọng Lư ở chung với Nguyễn Tuân đường 
Nguyễn Trãi. Mỗi khi đọc một truyện gì hay, chúng tôi lại 
thuật lại cho nhau nghe: Lư lúc ấy mê André Gide, còn 


Nguyễn Tuân và tôi thì ưa Dostoievsky. 

Lúc ấy, Lư cộng tác với mấy tờ báo văn chương, rồi cùng Lê 
Tràng Kiều tổ chức tờ “Tân Thiếu Niên” của Trần Tấn Thọ 
(anh họa sĩ Trần Tấn Lộc), nhưng ra được vài số thì báo bị 
tịch thu và đóng cửa. Cái “chất” của Lư không phải là để 
làm báo hàng ngày: anh ốm yếu luôn, lại thêm lúc nào cũng 
lơ mơ như ở trên mặt trăng rớt xuống, có nhiều khi anh em 
ngồi đông đủ nói chuyện, mà tâm hồn để tận đâu đâu, sịch 
một cái, anh chạy ra vơ lấy quản bút và mảnh giấy ghi lại 
một câu thơ mà anh vừa nghĩ được. Lưu Trọng Lư làm thơ 
như một ký giả lão thành viết báo; báo thiếu một đoạn, thợ 
in đòi một bài ngắn để đắp vào, kẻo để trắng trông không 
được, thì Lư làm “Hà Nội Báo”, “Tiểu thuyết thứ năm” cũng 
vậy. Lê Tràng Kiều phàn nàn thiếu bài, Lư nằm phủ phục 
xuống cái chiếu trải trên gạch viết luôn một bài thơ. Thú 
thực, lúc đó, tôi không bao giờ đọc thơ của Lư, vì yên trí là 
thơ nhăng nhít; mãi về sau này, đến lúc Nhật hạ Tây, có 
nhiều thời giờ nhàn rỗi, tôi mới bắt đầu thưởng thức thơ của 
Lưu Trọng Lư và do đó cũng yêu anh hơn, chớ thực ra lúc 
đầu thì tôi gần như không chịu được nhà thi sĩ đó, chậm 
chạp, lười biếng, trốn chui trốn lủi như con cù lần. 

Tiếp xúc lâu hơn, tôi mới thấy Lưu Trọng Lư là một người có 
học, ham đọc và mâu thuẫn nhất là làm thơ như thế, anh lại 
thích đọc các sách chánh trị, và tìm hiểu các hiến pháp, các 
tổ chức, các đảng phái của Pháp lúc bấy giờ; vì thế sau này 
anh theo kháng chiến không về, tôi không lấy làm lạ, mà chỉ 
lạ sao trong anh em, có tin người này chết, người kia chết 
mà không lúc nào tôi nghe thấy tin anh chết trong khi anh 


mang bao thứ bịnh và bao nhiêu trác táng trong thớ thịt và 
huyết quản. 

Lúc cùng ở với Lư, Nguyễn Tuân chưa nổi tiếng. Tôi biết Tuân 
từ lúc anh còn làm thông tín viên ở Thanh Hóa cho tờ “Trung 
Bắc Tân Văn”. Đến khi tôi làm “Vịt Đực”, anh cũng thường lại 
chơi nhà báo, thỉnh thoảng lại quăng cho một hai bài, nhưng 
vì anh viết dài, nên nhà báo không đăng được. Những bài 
này hợp với một tờ báo - như “Ngòi Bút” của nhà xuất bản 
Hàn Thuyên của tập đoàn Nguyễn Xuân Tái, Trương Tửu, 
Nguyễn Đức Quỳnh - cho nên mới tung ra vài bài như bài nói 
về “văn minh đồ hộp” nhạo Mỹ thì anh nổi bật. Thực ra, 
trước đó, Nguyễn Tuân đã nổi tiếng trên văn đàn, với cuốn 
“Thiếu Quê Hương”, “Vang Bóng Một Thời”, nhưng thật trội, 
phải kể từ lúc anh viết truyện ngắn loại “Thèm Ốm” cho 
Trung Bắc Chủ Nhật" (được Nguyễn Doãn Vượng “mi” thật 
“trì”, và Mạnh Quỳnh vẽ theo đúng ý muốn của anh). Đến 
cuốn “Chùa Đàn”, “Tóc Chị Hoài, “Chiếc Lư Đồng Mắt Cua" 
thì tên anh thật vững, nhưng nói riêng về cá nhân Tuân, bao 
giờ cũng như bây giờ, tôi vẫn nói công khai giữa thanh thiên 
bạch nhật là tôi yêu mến anh thật, nhưng có nhiều điểm “tôi 
không thể nào thương nổi”. Chắc tôi cũng có nhiều điểm để 
cho anh không ngửi được, nhưng anh em cứ là anh em, lâu 
lâu không gặp nhau thì nhớ, mà gặp nhau thì hôm trước 
hôm sau có chuyện “tẩy” lẫn nhau... gia rít. 

Tôi còn nhớ hồi làm Trung Bắc, tôi về Thanh Hóa thăm anh. 
Đi tâu hỏa đã mệt, tôi đến nhà anh chuyện trò một lát sau đi 
ngủ liền. Tuân nhè đúng lúc tôi đang ngon giấc, lay dậy, bảo 
mặc quần áo đi có việc cần. Trời thì rét mà ở ngoài còn tối 


om như mực, tôi không đi, nhưng không được. Tôi đành phải 
chiều anh bạn “lọ”. Để đi đâu? Anh bắt tôi đi bộ, vòng hết 
đường này sang đường khác, rồi rủ đi ăn bánh ướt ở một căn 
nhà lá mà anh bảo là ngon nhất Thang Mộc Ấp. Riêng một 
cái việc ngồi chờ cho bà cụ bán hàng thắp đèn lên, tráng 
bánh và rán đậu cũng đã mất hai tiếng đồng hồ. 

Những hành động lẩm cẩm và dớ dẩn, lộn ruột như thế 
không thể nào kể xiết. Trong khi người ta mặc quần áo Tây, 
anh mặc áo gấm huyền, đội khăn; mùa nực, cầm cái quạt 
đánh chó phải chết, để phe phẩy; nói thì rấm rắn, đang vui 
câu chuyện ngừng phắt lại, nhăn cái mũi cười rồi thôi, không 
nói nữa; đi ăn thì lè khè nhấm nháp, lấy hai ngón tay nhón 
cái chân chim bồ câu bỏ lò, ăn chậm như rùa - mà chỉ ăn có 
hai chân thôi - còn cả con chim thì lấy tay ngoắt phổ ky lại 
(chớ không gọi) bảo đem “cất giùm” vào bếp. Cái nếp sống 
hàng ngày của Tuân đúng y như văn của anh viết trong các 
bài báo và tác phẩm của anh: khó chịu lạ lùng, làm cho 
người mới quen bực muốn chết; nhưng các bạn đã biết thì 
mặc cho anh muốn giở trò trống gì ra, tùy ý. Thanh Châu, 
Thượng Sỹ, Thâm Tâm, Ngô Tất Tố, Nguyễn Triệu Luật cho 
anh là một “quái thai” và đả kích kịch liệt, nhưng muốn 
“tẩy” cách nào, Nguyễn Tuân cứ lập dị nguyên như thế, 
không thay đổi và kỳ cục nhất là một số người đả kích tính 
lập dị của Tuân, về sau, lại nói giọng lè nhè, ăn uống kiểu 
cách, bắt chước như Tuân. 

Quên làm sao được hôm Thanh Châu Ngô Hoan cưới vợ, mời 
anh em văn nghệ đến ăn uống đông đủ ở nhà. Riêng 
Nguyễn Tuân không tới; anh em tức quá đợi nửa tiếng đồng 


hồ, rồi quyết định ăn uống không chờ nữa. Chừng một tiếng 
đồng hồ sau, Nguyễn Tuân mặc quần áo Tây cẩn thận, đến 
gõ cửa khe khẽ, khềểu ngón tay kêu Thanh Châu ra ngoài, 
bảo cho mượn năm đồng rồi đi. Tất cả anh em ngồi đó nổi 
đóa muốn “xuống phố” (lúc ấy gọi là xuống phố chớ không 
gọi là xuống đường), chất vấn Tuân, nhưng chỉ một lát sau 
thì anh trở lại, với cái đầu bù tổ quạ, nhón hai ngón tay cầm 
một cành la-dơn thực đẹp như trẻ con đi rước đèn tháng 
tám, mừng Thanh Châu. Thì ra anh mượn tiền để đi mua 
bông hoa đó! Lúc ấy, một cành la-dơn giá cao lắm độ hai 
hào, nhưng sau này có người biết anh đã mua tới bảy hào, 
và biếu bà bán hoa thêm một đồng, còn lại bao nhiêu thì xe 
đi, xe về hết nhẵn, không còn xu nhỏ! 

Chính tôi đến bây giờ vẫn không biết có phải Nguyễn Tuân 
có chất khùng ở trong đầu óc không, nhưng trước phong 
trào đang lên ở Mỹ hiện nay, tôi dám quả quyết anh là một 
thứ tổ sư hippy, quấy không chê được. Điển hình nhất là vụ 
sau đây: 

Một đêm kia, chúng tôi đi hát ở Khâm Thiên, bắt được Tuân ở 
giữa đường, rủ cùng đi đập trống. Tôi nhớ ngoài các anh em 
quen biết ra, có ông Ba Mai Lĩnh. Ông Ba, Vũ Trọng Phụng, 
Nguyễn Tuân và tôi, mỗi người ngồi xếp bằng tròn, dưới đất, 
ở một góc nhà cô đầu, tu mỗi người một chai Văn Điển (mà 
cấm không cho đưa cay một thứ gì, dù là củ lạc). Đã đành tu 
như thế xong thì Lý Bạch, Lưu Linh cũng gẫy. Ấy thế mà 
Nguyễn Tuân, sau đó lại còn đi lờ khờ hết nhà này sang nhà 
khác uống nữa, và đến khoảng ba giờ sáng thì cả phố Khâm 
Thiên nhao lên như có loạn: ở trên nóc nhà, trên một cái gờ 


bằng gạch nối liền một dẫy với nhau, Tuân đi lại như một 
anh hát xiếc, giơ hai tay ra lấy thăng bằng, nhún nhảy trên 
một chân, thỉnh thoảng lại quay ngoắt người trở lại. Bao 
nhiêu hồn vía của cô đầu và quan viên đều lên mây. Thật là 
kỳ lạ mà Tuân xuống được, nhưng chuyện đến đây chưa hết. 
Thấy Tuân say quá, anh em bắt cô đầu phải chăn cho anh đi 
ngủ. Cuộc vui tạm đình. Đến sáng, mọi người đang ngon 
giấc ở trong chăn, cả nhà lại loạn lên như thể bị mất trộm. 
Hỏi ra thì lại mất Nguyễn Tuân: không hiểu anh ta biến đâu 
rồi. Mỗi người chia nhau một ngả để tìm. Thôi thì chẳng còn 
thiếu nơi nào không lục soát: dưới gầm giường, trong tủ áo, 
trong hồ nước, trên bàn thờ ông vải của bà chủ cô đầu. Vẫn 
chẳng thấy “Tuân mũi to” đâu hết. Vũ Trọng Phụng đoán: 
“Hay là nó về nhà rồi?”. Anh em định cử một người về nhà 
để tìm, thì có tiếng gõ cửa rất gấp. Mở ra, lù lù một người 
cảnh sát. Nghe ông này cho biết thì té ra khoảng năm giờ 
sáng hôm đó, vào lúc gà cõng con đi đái, Nguyễn Tuân đi xe 
đến Cẩm Hàng Đậu bấm chuông xin vào thăm chánh cẩm 
Arnaud (ở trên lầu sở Cẩm) để nói một vài câu chuyện cần. 
Cẩm Arnaud, bình thường gắt như mắm tôm, lúc ấy đương 
ngủ ngon với vợ, mà trời lại rét, bỗng nhiên bị người ta đến 
phá, uất không thể nào chịu được, chửi nhân viên trực đêm 
cứ oang lên và mời ông khách bất nhã vào ngồi phòng 
khách cho đến sáng mới tiếp. Do đó, viên Cẩm mới biết Tuân 
hát ở nhà nào và cho người đến báo để anh em đến bưng 
Tuân về. 

Trở lại câu chuyện đọc sách với Lưu Trọng Lư và Nguyễn 
Tuân. Thực ra, Tuân viết ít và chỉ viết khi nào thích chí thôi; 


túng thì đến “gõ” anh em chớ nhất định không chịu viết, 
như công chức, để cuối tháng lấy tiền. 

Phần tôi, trước khi làm các báo Công Dân, Tương Lai, Rạng 
Đông, tôi đã viết truyện dài, truyện ngắn, nhưng không 
chuyên chú lắm. Bây giờ, ngày rộng tháng dài, muốn tìm 
học cách viết truyện của người Âu Mỹ mới, tôi mua 
Gringoire, Candide, Lu, Vu, để đọc và chú ý đặc biệt về tiểu 
thuyết. Lúc đó, trong toàn quốc, chỉ có một tờ báo chuyên 
về tiểu thuyết: đó là “Tiểu Thuyết Thứ 

bảy” của ông Vũ Đình Long, chủ nhà xuất bản Tân Dân. 

Đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm phục ông Vũ Đình Long, vì ông 
đã tỏ ra hiểu biết ngay từ buổi đầu hội kiến. Trên căn gác 
nhỏ trang trí theo kiểu Tầu, tôi đi thẳng vào vấn đề với ông 
Long: từ trước đến nay, truyện ngắn của ta đòi người viết 
phải có một cốt truyện hoặc ly kỳ ít, hoặc ly kỳ nhiều, thí dụ 
các truyện ngắn nói về những mối tình éo le làm cho người 
đọc hồi hộp và than khóc. 

Dù sao, báo “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” cũng là tờ báo hiện giờ 
chạy nhất nước, có một số độc giả vững chắc rồi. Ông thử 
nghĩ xem có nên đưa ra một loại truyện mới để cho lãnh vực 
tiểu thuyết của ta phồn thịnh hơn? 

Ông Vũ Đình Long bằng lòng thí nghiệm. Những truyện ngắn 
đầu tiên của tôi trên báo “Tiểu Thuyết Thứ 

Bảy” (khổ nhỏ, ngoài vẽ một bức tượng bán thân) như 
“Chàng Kim người Bắc, cô Kiều người Kinh”, hay “Một Người 
Rơi Xuống Hố”... đều thuộc về loại truyện ngắn kiểu mới vừa 
nói trên. Cuộc đời, theo tôi nghĩ, thường bình dị, xuôi đuột, 
không có khúc mắc như các tiểu thuyết gia thường tả. Bịa 


đặt, phóng đại hay phiền phức hóa cuộc đời không phải là 
hiện thực. Thí dụ một cô gái yêu một chàng trai, nhất định 
phải lấy nhau cho bằng được. Nhưng hoàn cảnh không cho 
lấy nhau: nhà tiểu thuyết cho họ đâm đầu xuống sông, bỏ 
nhà đi tu, hay là bắn súng vào đầu trên một nấm mả ở ngoài 
đồng. Rất có thể như thế lắm. Nhưng trong khi đó ta cũng 
thường thấy những cặp trai gái như thế dắt nhau ra bờ sông 
đứng than khóc và đòi cùng trầm mình một lúc, song le đến 
lúc chót thì họ chẳng nhảy xuống sông, mà cũng chẳng đi 
tu, nhưng chia tay từ giã, ai về nhà người ấy ngủ ngon. Một 
trường hợp khác: có anh say rượu, đi đêm về nhà, rơi xuống 
một cái hố. Anh ta la lối om sòm, kêu mọi người đến cứu. Có 
ông sư, có thày tu, có nhà chính khách, có ông bác học đi 
qua, ai cũng hứa sẽ tìm cách để lôi người ở dưới hố lên. 
Nhưng rút cục, ai cũng đi mất tăm, mất tích. Đêm vắng, anh 
rơi xuống hố còn lại một mình với mình. Anh ta suy nghĩ 
lung và cuối cùng bật ra một sáng kiến: cái hố không lấy gì 
làm sâu, anh cho hai tay lên miệng hố leo lên mặt đất, 
thủng thẳng đi về nhà. 

Một truyện ngắn hồi đó đăng lên “Tiểu Thuyết Thứ 

Bảy” được nhuận bút năm đồng. Năm đồng tiêu được nhiều 
việc hơn 5.000 đồng bây giờ, nhưng điều đó là thứ yếu. 
Điểm chính yếu, đáng lưu ý, là mình đã đưa ra được một loại 
truyện mới - có thể độc giả không ưa mấy - nhưng dù sao thì 
rồi đây cũng có một số thức giả không coi thường tờ báo. Đó 
là điều mong ước của tôi. Và cũng vì mong ước và tin tưởng 
như thế nên tôi cứ tiếp tục viết loại truyện đó... cho đến khi 
tình giao hữu giữa ông Vũ Đình Long và tôi đậm đà hơn. Qua 


những câu chuyện, lần lần tôi được biết ông Vũ Đình Long tự 
tay làm hết các công việc của báo: từ việc đọc các bài của 
độc giả - trừ mấy bạn cộng tác thường xuyên như Nguyễn 
Trẩm Giự, Lan Khai, Vũ Lang, Ngọc Giao, Thanh Châu, 
Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan - đến cách xếp đặt trang 
báo, trình bày tranh vẽ, chọn lựa tiểu thuyết Tàu, Tây để 
dịch. Có lẽ cũng qua những câu chuyện đó, ông Long hiểu 
tôi hơn và biết tôi cũng hơi rành về ấn loát, về “mi” và có 
đôi chút kinh nghiệm về nhà báo, ông ngỏ ý sẽ lấy mỗi tuần 
của tôi một truyện ngắn, thay vì nửa tháng một truyện. Và 
tôi cứ giúp việc 

“Tiểu Thuyết Thứ Bảy” như thế chừng nửa năm, cho đến 
một ngày kia, ông mời tôi, buổi tối, sang nói chuyện. Câu 
chuyện lần này tương đối trịnh trọng hơn các lần trước: ông 
Ngọc Giao giúp việc thường trực “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” 
trong phạm vi sửa văn, sửa lỗi xếp chữ ở mô rát, có ý định 
muốn đi Sài Gòn làm ăn. Ông Bằng có vui lòng đến giúp việc 
hẳn “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” không? 

Không thích điệu, tôi nhận lời ngay, nhưng xin một điều kiện 
là tôi giúp “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” trong mọi việc mà ông ủy 
thác, nhưng không thể theo giờ công chức. Tôi đến lúc nào, 
tùy tôi; miễn tôi thu xếp với nhà in cho mọi công việc không 
trục trặc. Hai bên thỏa thuận. Ông Long không phải bận tâm 
về nhà in, về vấn đề họa sĩ, về bài vở nữa. Ông rất thành 
thực: báo đứng, báo chạy hay báo xuống, ông đều nhất nhất 
nói cho tôi biết. 

Rồi một hôm, để mở rộng phạm vi hơn nữa, và đăng nhiều 
truyện của các bạn nhà văn gửi về, ông ngỏ ý muốn ra khổ 


lớn hơn và cũng nhiều trang hơn. Nói rất thành thực, trong 
thời kỳ này, tôi học hỏi được ông Long rất nhiều điều hữu ích 
về lề lối làm việc: ông chịu khó đọc báo, sách của Pháp để 
tìm sáng kiến; có sáng kiến nào hay, ông nghiên cứu, khơi 
sâu rất kỹ lưỡng và ghi ra giấy. Nhưng tựu trung nguyên tắc 
làm báo của ông có thể gói ghém lại như sau: không làm 
chánh trị, phục vụ văn hóa, giúp ích đại chúng bằng cách 
vừa mua vui cho họ, vừa mở mang trí tuệ, in rõ ràng và đẹp 
để đọc không mệt mắt, và bán bằng một cái giá hạ nhất để 
cho các bạn đồng nghiệp không theo kịp, mà cũng là để cho 
bất cứ độc giả nào cũng có thể bỏ tiền ra mua. Mà loại độc 
giả ông nhằm nhiều nhứt là trẻ em và phụ nữ. Bởi vì trước 
khi làm việc gì, ông Long tính toán rất kỹ lưỡng, cân nhắc lợi 
hại từng ly, nên “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” khổ lớn lại chạy hơn 
loại nhỏ, và cũng vì thế, số anh em viết văn qui tụ về nhà 
xuất bản Tân Dân mỗi ngày mỗi đông hơn. Để cho tờ báo 
sống động hơn lúc ra khổ nhỏ, chúng tôi đặt nhiều mục mới 
như “Biết Ai Tâm Sự” để trả lời các thư nhờ giải quyết tâm 
tình, “Để Cười Khi Chung Bóng” cho các em gửi văn vui về 
họp bạn, “Y Nghĩ Của Người Dạo Phố” nói về vấn đề văn hóa 
và văn nghệ. Riêng về tiểu thuyết, chúng tôi khai thác đủ 
các loại mà khổ nhỏ không có: truyện có thật (theo kiểu 
histoires vraies của báo Confidence), truyện cổ tích nhỉ 
đồng, truyện dài bằng thơ, truyện ngắn bốn phương (theo 
kiểu Les Mille et Une Nouvelles của Hung Gia Lợi), truyện 
ma quỉ (theo kiểu Flammarion), truyện trinh thám ngắn 
(theo kiểu Mystère Magazine)... 

Người bạn giúp tôi nhiều ý kiến nhất lúc đó là Thanh Châu 


Ngô Hoan. Phần nhiều bạn đọc “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” khổ 
nhỏ, thấy cái tên Thanh Châu đi kèm sát với Ngọc Giao hồi 
đó, tưởng đâu Thanh Châu và Ngọc Giao là hình với bóng, là 
một khối “bất khả chia lìa”; thực ra, cùng viết một báo với 
nhau, thường thường gặp gỡ nhau, nhưng Thanh Châu ít trò 
truyện với Ngọc Giao, vì hai người bất đồng ý kiến về nhiều 
quan điểm, nhất là về phương diện văn chương và xã hội. 
Bắt đầu viết văn, Ngọc Giao là một thư ký toà án, nặng về 
phần công chức hơn là văn sĩ; trái lại, Thanh Châu phóng 
khoáng hơn, có sẵn tiền, sống nhàn nhã, không muốn bất cứ 
ai hay bất cứ cái gì kiềm chế. 

Là người Thang Mộc Ấp, Thanh Châu vừa viết “Tiểu Thuyết 
Thứ Bảy” vừa học thêm, lúc nào cũng cầu tiến, lúc nào cũng 
phục thiện, và có một cái tính đáng khen là không có tiền 
không sao, chớ phàm đã viết thì phải thích, chớ không thể 
viết miễn cưỡng, viết “sur commande” được. Thực ra, Thanh 
Châu là một nhà văn đọc nhiều mà lại có một tâm hồn thi sĩ, 
thấy bất cứ một sự việc gì cũng rung cảm mà lại viết nhanh, 
viết khỏe, nhưng cho đến lúc ra ngoài kháng chiến, anh 
tương đối có ít tác phẩm ra đời, một phần lớn cũng là tại anh 
không mấy tha thiết đến danh tiếng, đến tiền tài. Anh còn 
trẻ, lại đủ xài, cho nên anh muốn sống cho mình nhiều hơn, 
sống với nội tâm một mặt, và mặt khác hưởng lạc, nhưng 
luôn luôn giữ gìn chớ không sa đọa. Ban ngày anh đi chơi 
hay ngủ, tối đến lờ phờ lên rạp Tố Như tán róc vì vị hôn thê 
của anh là dòng dõi nhà Trần Viết, sở hữu chủ rạp Tố Như. 
Mỗi khi có điều gì tâm sự, Thanh Châu, Micro Bùi Xuân Như 
(em trai Bùi Xuân Học) và tôi thường vẫn thảo luận ở cái gác 


nhỏ mà diêm dúa của Thanh Châu ở Ngõ Trạm, gần Trung 
Bắc. Anh có nhiều thiện chí, chiều anh em và có những câu 
nói văn hoa khuyến khích tôi làm “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” rất 
tài tình. 

Đọc bài của anh em và độc giả gửi về; đứng lựa chữ ít, trông 
in; tối đến, đem mô rát về nhà để sửa, tôi làm việc không kể 
thì giờ, nhưng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, có lẽ vì 
trong lòng hứng khởi vì những lời của Thanh Châu. 

Trừ vấn đề nhuận bút hay vay mượn, anh em viết văn lúc đó 
hầu hết đều tiếp xúc với tôi, cho nên ngoài cái lợi được học 
hỏi thêm về văn hóa, văn chương ngoại quốc, ngoài cái lợi 
rút kinh nghiệm và trau dồi nghề nghiệp, tôi lại còn được 
biết rõ hơn về tài đức, tư tưởng, sở trường, sở đoản của từng 
anh em văn nghệ. Thanh Châu và vài người bạn khác bàn 
với tôi nên mở rộng phạm vi hoạt động ra, chớ bao nhiêu 
anh em mà chỉ quy tụ ở vẻn vẹn hai tờ “Phổ Thông Bán 
Nguyệt San” và “Tiểu Thuyết Thứ Bảy”, e rằng chật hẹp. Tôi 
nẩy ra ý muốn bàn với ông Long ra thêm một tờ báo nữa, vì 
nói thực ra, viết có hai tờ, có khi một vài tuần mới đăng một 
truyện hay vài bốn tháng mới xuất bản một cuốn tiểu 
thuyết, anh em sẽ nản vì đời sống vật chất hàng ngày 
thường cấp bách, vả lại anh nào anh nấy lại tiêu xài lẹ lắm. 
Thâm Tâm lúc ấy ở Nhà Diêm với đại gia đình. Mấy em gái 
anh sống về nghề đóng sách mướn cho các nhà xuất bản, 
kiếm ăn chật vật. Được đồng nào, anh chỉ mang về cho gia 
đình được một ít, còn lại phải thù tiếp trả lại anh em, nên 
trong nhà ít khi có đủ tiền tiêu. Mặc dầu suốt trong thời kỳ 
tôi đi lại chơi bời với anh, Thâm Tâm không hề than thở với 


tôi một lời nào, nhưng ai cũng biết các em anh phải vay 
mượn thêm mới đủ ăn, mà ăn không đủ chất bổ cũng như 
Phụng vậy. Có lẽ cũng vì thế, Thâm Tâm thường phải vay 
trước tiền của nhà báo. Một hôm, không hiểu vì nguyên 
nhân gì, ông Long từ khước và bảo Thâm Tâm: “Ông không 
nên vay thì hơn”. Thế là Thâm Tâm đứng dậy liền, móc túi 
còn bao nhiêu mời anh em đi uống rượu hết và anh uống 
thật say rồi độc thoại “Không cho vay thì bảo là không cho 
vay có được không, tại sao lại nói ông không vay thì hơn! 
Thế nào là hơn? Mà tại sao lại hơn? Hơn cái gì? Hở khỉ!” Sau 
đó, Thâm Tâm đi kháng chiến, và đã mất rồi. Tôi không gặp 
anh lần nào ở hậu phương, cho nên không biết tâm tính anh 
có thay đổi nhiều không, nhưng trước đó thì anh là một 
người “đa bất mãn hoài”, nhưng lì lì không nói, bao nhiêu 
oán hận, tủi hờn đối với tổ chức xã hội lúc bấy giờ đều gói 
ghém vào trong các truyện ngắn và các bài thơ tuyệt diệu. 
Truyện “Con 

Vờ” của anh là điển hình quan niệm của anh về xã hội lúc 
bấy giờ, và sau này, nghĩ lại thì có vẻ anh đã hoạt động bí 
mật lúc múa bút viết bài thơ bất hủ trên “Tiểu Thuyết Thứ 
Bảy”. 

Đưa người ta không đưa qua sông, 

Sao có tiếng sóng ở trong lòng... 

Trần Huyền Trân, Tô Hoài, Nam Cao dường như cũng bí mật 
hoạt động cho kháng chiến với Thâm Tâm cùng một lúc với 
Lý Văn Sâm chiến đấu ở trong Nam. Nói trộm vong hồn ông 
Vũ Đình Long, ông không muốn cho ai đã viết ở báo của ông 
lại viết cho tờ khác, mặc dầu không nói ra miệng bao giờ. 


Nhóm Thâm Tâm đã bẻ gẫy mưu đồ ấy của ông Long, viết 
bừa bãi cho các báo khác: Tô Hoài viết sách bán cho các nhà 
xuất bản khác, Trần Huyền Trân viết truyện dài bán cho một 
tờ tuần báo hình như của Trác Vỹ xuất bản, còn Nam Cao thì 
viết truyện ngắn cho “Trung Bắc Chủ Nhật” và bán tiểu 
thuyết, trong đó có truyện “Đôi Lứa Xứng Đôi”, cho nhà in 
Công Lực ở đường Tiên Tsin. Theo chỗ biết của tôi thì Thâm 
Tâm không viết cho báo nào hay bán sách cho nhà xuất bản 
nào khác, có lẽ một phần vì anh yếu phổi đã lâu, mà mặt 
khác anh lại không mấy thiết tha đến việc kiếm tiền “có thì 
ăn, không có thì nhịn, vấn đề bao tử không quan hệ lắm”. 
Rút cuộc, ông Vũ Đình Long cũng phải chịu vụ “tranh 

đấu” này, mà không chịu cũng không thể được, vì ông Long 
ngồi một chỗ không thể biết rằng nhuận bút của 

“Tiểu Thuyết Thứ Bảy” và “Phổ Thông Bán Nguyệt San”, 
nhất là vào hồi Nhựt đến Đông Dương, không thể giải quyết 
được việc qì. 

Trần Huyền Trân sống heo hút trong một cái chòi đánh cá 
bắc trên sông để làm thơ và viết truyện. Truyện thì hay mà 
thơ thì tuyệt, nhưng thường thường mỗi tháng nhịn ăn ít 
nhất cũng năm sáu ngày. Còn Nam Cao thì nghèo nhất Nam 
Định, bần cùng bất đắc dĩ lắm mới chịu hớt tóc vì tiền chỉ 
tiêu ở trong nhà anh phải tính toán từng đồng xu. Anh ở với 
một người bà, có vợ, nhiều con. Ngoài số nhuận bút còm 
hàng tháng (mà có khi nhà báo lại gửi ngân phiếu chậm!), 
tất cả gia đình anh trông vào một giàn trầu mà bà anh vừa 
ăn vừa đem ra chợ bán lấy tiền thêm nuôi các cháu. Có ai 
đọc truyện “Cười Với Trăng” của Nam Cao, hẳn còn nhớ cái 


anh chàng không có tiền đem về nhà, bị vợ day dứt trong 
khi con cái đứa thì khóc, đứa thì mếu, đứa thì đau, đứa thì 
phá... không biết đối phó ra sao, đâm ra mặt lì, khoanh tay 
dưới đầu nằm nhìn lên trời cao và bật cười, rồi cười thật to, 
cười mãi, cười đến đau bụng và chảy cả nước mắt ra. 

Trong tất cả các truyện của Nam Cao, tôi nhớ nhất truyện ấy 
và tôi nhớ là vợ chồng tôi đọc xong cùng không nhịn được 
cười và chịu là Nam Cao viết tài tình quá. 

Tôi không biết Nam Cao bắt đầu viết từ lúc nào, gửi bài về 
“Tiểu Thuyết Thứ Bảy” từ bao giờ, nhưng cái bút hiệu “Nam 
Cao” nổi bật lên cho đến bây giờ cũng là do một tình cờ may 
mắn. 

Ngọc Giao đi Sài Gòn, tôi là thư ký tòa soạn cho 

“Tiểu Thuyết Thứ Bảy” bị tràn ngập vì bài cũ và bài mới, nên 
sao nhãng có khi không đọc xuể. Có khi những bài ấy đem 
ra quay lại mặt sau để dùng làm giấy viết bài; có khi thất 
lạc; lại cũng có khi để chồng đống cho đến lúc nào cao quá 
thì bỏ đi. Một buổi chiều tháng bảy, đường sá bùn lầy dơ dáy 
vì mưa Ngâu, không có bạn bè đến chơi, tôi không biết làm 
gì trong khi ngồi chờ cơm, rút một tập ở trong những chồng 
bài cũ ra để đọc. May mắn làm sao tôi lại được đọc một 
truyện của Nam Cao, và ngay mấy câu đầu tôi đã thích thú 
vì lối hành văn với những câu kệch cỡm, nghịch ngợm, có 
khi dớ dẩn nhưng đậm đà có duyên. Truyện ấy - bây giờ tôi 
quên mất nhan đề rồi - đăng lên “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” 
được độc giả để ý liền. Tôi lại lục tập bài cũ tìm nữa, thấy hai 
truyện khác, đăng luôn và nhắn Nam Cao trong mục thư tín 
viết tiếp gửi về. Đến truyện thứ năm, thứ sáu thì Nam Cao 


được các anh em văn nghệ bàn tán rất nhiều và cho là trong 
loại văn nghệ sĩ mới lên, Nam Cao viết “được” lắm, và người 
ta bắt đầu hỏi Nam Cao là bút hiệu của anh nào vậy. Đến 
cuối tháng ấy, Nam Cao lù lù tìm đến nhà tôi. Anh đến nhà 
báo, Trần Kim Dần chỉ sang nhà tôi ở cách báo quán độ mươi 
bước đường. Lần thứ nhất, gặp Nam Cao, tôi có cảm tưởng 
anh là một người hiền lành, tử tế. Tôi có cảm tình liền, đi ăn 
nhà hàng, lại có thể có một thanh niên chừng hai mươi bốn, 
hai mươi lăm tuổi không biết món vây là cái gì, và hỏi cơm 
chiên đã có lạp xưởng và trứng rồi hà cớ gì lại phải ăn vây, 
và “thịt bò tây hồ” cho tốn tiền? Về sau này, tôi giữ nguyên 
cảm tình của tôi đối với Nam Cao Trần Văn Trí, một nhà văn 
dí dồm, chua chát lại sâu xa, nhưng chân thật và hồn nhiên 
“vượt mức”, không có nhà báo, nhà văn nào so sánh được. 
Đi sâu vào tình bạn hơn, anh nhỏ nhẻ cho tôi biết rằng cái 
chàng thanh niên “cười với trăng” chính là anh, nhưng các 
nhân vật say rượu, chơi bời láo lếu thì nhất định không phải 
là anh đâu, mà là những người ở lối xóm hay những người 
mà anh thấy ở Nam Định mỗi khi anh đi bộ từ làng lên tỉnh 
để lãnh tiền của nhà báo gửi cho. Tác giả ưa nhất là 
Alphonse Daudet; truyện đọc nhiều lần là “Le Petit Chose”. 
Ngoài vợ ra, không hề biết một người đàn bà nào khác. Đến 
chỗ đông, sợ lắm; mà khổ nhất cho tôi - lời Nam Cao là trước 
mặt người lạ, mặt tôi cứ nóng bừng lên, mà lưỡi như muốn 
líu lại, không nói ra lời. 

Đến lúc ra ngoài kháng chiến, một hôm, anh lù lù đi vào nhà 
tôi và đến bây giờ, tôi cũng không biết tại sao anh lại tìm 
được nơi tôi ở hay như vậy. Anh ở chơi với tôi hai ngày, hai 


đêm. Hỏi có gì lạ không, anh bảo cũng thường thường thôi. 
Anh làm thư ký riêng cho Nguyễn Sơn. Vẫn gặp các anh em 
cũ. Tây thế nào cũng thua, anh ạ. Tôi mấy lân suýt chết vì 
bom. Nhưng có lẽ mình khổ quá rồi nên trời đền bù, cho 
được sống để nhìn thấy thực dân cút cả đi. Tội nghiệp Nam 
Cao, cả một đời vất vả, chỉ mong được thấy ngày ta toàn 
thắng để trở về Thủ đô thương mến, ăn một bữa cơm với 
anh em rồi cả cười với nhau, thì trước khi ký kết hiệp định, 
tôi được tin anh đã mất trong một vụ ném bom tàn ác của lũ 
lang sói vô nhân đạo. Hai ngày anh ở lại chuyện trò tâm sự 
với tôi thì ra là ngày cuối cùng gặp nhau. Nam Cao vẫn bẽn 
lẽn thẹn thò như thế, tóc vẫn bờm như thế, mà tâm tính vẫn 
hồn nhiên như thế. Không biết hút thuốc lá; vẫn không uống 
rượu. Cả đời chưa đọc chuyện Tam Quốc bao giờ. Nhân có 
một bộ Tam Quốc do Phan Kế Bính dịch, nhà in Lê Văn Phúc 
ấn hành, tôi thắp một ngọn đèn dầu, bỏ màn xuống, hai anh 
em cùng đọc. Lần thứ nhất và cũng là lần duy nhất, tôi thấy 
Nam Cao cười lớn tiếng lúc Tào Tháo giết Lã Bá Sa. Cái đêm 
hôm ấy, sau này, anh thuật lại trong một bài đăng trên tạp 
chí “Văn Nghệ” của Mặt Trận và chính nhờ bài ấy, tôi được 
biết Nam Cao cũng có cảm tình với tôi. 

Là bạn của Nam Cao, Tô Hoài cũng không dễ chịu về tiền 
nong hơn mấy chút, nhưng tương đối anh cũng đỡ lo lắng và 
cũng đỡ phải vật lộn với sự sống hàng ngày như Nam Cao. 
Có lẽ vì thế giọng văn của Tô Hoài ít chua chát, sâu xa: anh 
đúng là con dế mèn phiêu lưu, nhìn con vật gì ở chung 
quanh cũng lạ lùng với con mắt thơ ngây. Không có gì lạ hết: 
Tô Hoài lúc viết cuốn truyện đầu tay “Dế Mèn Phiêu Lưu Ký” 


chỉ là một bạch diện thư sinh mới ở trường ra và sống một 
cách hiền lành, cơm ngày hai bữa, ở một làng làm giấy bản 
trên sông Tô Lịch, ngày ngày ngồi ở hiên nhìn ra sân xem 
những gà, lợn, chim sẻ, cào cào, bươm bướm... Tô Hoài cũng 
hiền lành như Nam Cao, nhưng ranh mãnh hơn một chút; 
tuy vậy, không lúc nào để mất tính chân thành. 

Trước khi di cư vào Nam, anh còn tổ sự chân thành ấy với tôi 
lần chót: trong một thư dài viết tay, anh đã chí tình khuyên 
tôi ở lại và nói lên những giờ phút mong đợi trở về gặp nhau 
đông đủ để sống lại những ngày thân mến trước đây. 

Riêng trong bọn anh em, từ lúc rời Hà Nội, tôi không biết tin 
tức của Nguyên Hồng, Kim Lân và bao nhiêu anh em văn 
nghệ khác nữa, nhưng dù còn sống hay đã mất, dù chiến 
đấu ở những nơi lam sơn chướng khí, hay giang hồ phiêu bạt 
ở quê người, các anh em ký giả, văn nghệ đó vẫn giữ được 
tiết tháo, không vì nghèo mà sợ kẻ giàu, không vì nghèo mà 
phải gục đầu với kẻ mạnh, không vì nghèo mà sợ khó khăn 
vất vả. 

Giữa tiếng súng ở ven đô vọng về, thường đêm tôi nghe 
thấy một cái gì trầm trầm, bàng bạc đến làm xáo trộn nhân 
sinh quan của tôi lúc bấy giờ. Có đêm tôi nằm mê thấy hàng 
trăm ngàn người đói khát, đi thành hàng bất tuyệt đến đòi 
tôi trả nợ; có đêm tôi mơ thấy cái núi xác của những người 
chết đói năm 1946 chồng chất lên ở bãi chợ Hàng Da tan rã 
rồi từ đó hiện ra những bộ xương ởi lọc cọc và nhìn tôi cười 
ngạo nghễ; lại cũng có những đêm tôi mê thấy các anh em 
văn nghệ họp ở nhà hàng Anh Mỹ uống rượu nghe Vũ Hoàng 
Chương xốc cái tay áo gấm huyền, bắc một cái ghế lên trên 


bàn ngâm một bài thơ tràng thiên nói về một trăm năm đô 
hộ, Việt Minh lên nắm chính quyền trong tiếng hoan hô như 
sấm sét. Thế là nghĩa lý gì? Tôi không hiểu. Nhớ lại bao 
nhiêu bạn làm báo, viết văn với mình bây giờ đã đi khu cả 
rồi, tôi cảm thấy trơ trọi. Và nằm một mình giữa cái không 
gian khói lửa vang lên những tiếng ta oán thảm thê của một 
dân tộc bị gót sắt của hết bọn xâm lăng này đến bọn xâm 
lăng kia dây xéo, tôi nghe thấy một cái gì manh nha trong 
tim óc tôi và tôi tiên cảm rằng cái gì đó sẽ thay đổi rất nhiều 
ý niệm về nếp sống, về cách nghĩ và cả về nghề nghiệp của 
tôi. 

Nhưng đó là chuyện sau. Trở lại lúc làm “Tiểu Thuyết Thứ 
Bảy”, thấy anh em đông mà phạm vi hoạt động chỉ có tờ đó 
và tờ “Phổ Thông Bán Nguyệt San”, Thanh Châu bàn với tôi 
nên nói với ông Vũ Đình Long xin ra thêm một tờ báo nữa để 
cho anh em có đủ chỗ thi thố tài năng và phô bầy ý kiến. 
Thấy độc giả “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” đã vững rồi, tôi thảo 
một thư rất dài gửi cho ông Long (tôi viết thư mới giãi bày 
được ý kiến đầy đủ, chớ nói thì tôi rất vụng) đề nghị nên ra 
một tờ báo trẻ em. Lúc ấy, tờ “Cậu Ấm” của Thái Phỉ Nguyễn 
Đức Phong vừa đóng cửa, cả nước không có một tờ báo loại 
đó, nếu ra được thì không những có ích mà lại còn hy vọng 
chạy như “Tiểu Thuyết Thứ Bảy”, hay hơn thế. 

Ba hôm sau, ông Vũ Đình Long không trả lời thư tôi. Nhưng 
đến ngày thứ bảy, ông trịnh trọng bấm chuông nhà tôi vào 
thăm, mang theo một tập giấy: ông ngồi sít lại tôi, thì thầm 
như buôn giấy bạc giả. Thì ra ông đã có ý kiến ấy từ lâu và 
bí mật cho tôi biết ông đã được phép xuất bản một tờ báo 


“ 


loại đó lấy tên là “Truyền Bá” từ hai tháng trước. 

Ông đã vẽ ma két rồi. Kế hoạch bán báo như thế này. Trình 
bày như thế này. Chữ in như thế này. Đoạn phụ lục giúp vui 
bạn đọc như thế này. Ông Bằng xem đi rồi cho tôi biết ý 
kiến, đồng thời cũng nên nghĩ luôn cả các mục vui ở trang 
bìa 2, 3, và 4, hay là ta để thêm 4 trang trong nữa để cho 
bạn đọc xem cho đã?... 

Suốt một tháng, tôi sang nhà báo chỉ thấy ông Long nghĩ về 
tờ “Truyền Bá”, và bất cứ chuyện gì cũng quy về “Truyền 
Bá”. Ông Long và tôi chia nhau ra viết quảng cáo, lời phi lộ. 
Báo in trước ba số để sẵn đấy, bắt đầu bán số 1 thì in số 4 
(hầu hết các báo của nhà Tân Dân in như thế, vì vậy báo thứ 
bảy ra thì từ Nam Quan đến Cà Mau, nhà đại lý nào cũng có 
từ chiều thứ sáu). Đúng như lòng mong mỏi, báo chạy dữ dội 
ngay từ số đầu. Ông vẫn trung thành với quan điểm cố hữu: 
tiểu thuyết, ai cũng thích đọc tiểu thuyết; bình luận, nghiên 
cứu khô khan lắm. Tờ “Truyền Bá” ra khổ nhỏ bằng bàn tay, 
đăng mỗi số một truyện, trừ 8 trang cuối đăng các bài ngắn, 
vui, giải buồn cho bạn đọc như “Đố Bạn”, “Truyện Tốc 
Hành”, “Kịch Vui”, “Ô Chữ”, “Nhịp Cầu”, “Truyện Lạ Thế 
Giới”, “Kỳ Lạ Nhưng Có Thực”... 

Có thêm một cơ quan, anh em “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” chạy 
sang viết thêm cho “Truyền Bá”. Đồng thời, các độc giả bốn 
phương cũng gửi nhiều truyện về nhà báo, nhất là các mục 
vặt ở tám trang cuối, nên chẳng mấy lúc chúng tôi lại thấy 
rằng có thêm tờ “Truyền Bá” cũng chẳng giải quyết được 
việc gì cho anh em. 

Ông Vũ Đình Long làm đơn xin thêm một tờ báo nữa, tờ “Ích 


Hữu”, làm một cơ quan sưu tầm, bình luận để làm chỗ phát 
biểu ý kiến của anh em, nhân tiện cũng là để nói lên quan 
điểm văn nghệ, văn hóa, xã hội của nhóm Tân Dân (và ít lâu 
sau này, phe Tự Lực Văn Đoàn vẫn giễu ông Long là lái sách, 
chỉ lo vét tiền chớ không có quan tâm gì đến văn nghệ cũng 
như văn hóa). 

Trong khi chờ phép tờ “Ích Hữu”, ông Long đưa ra thêm một 
sáng kiến: thay vì tờ “Phổ Thông” ra mỗi tháng một số đăng 
trọn một truyện dài (loại bìa xanh), ông cho ra thêm một 
loại nữa (loại bìa vàng). Thực ra, truyện của hai loại này 
không cách biệt nhau nhiều lắm, nhưng ra thêm loại vàng, 
chúng tôi có ý kết hợp thêm nhiều nhà văn, nhà báo, mà 
cũng là để cho báo chạy nhiều hơn nữa, vì loại này bán rẻ 
hơn. Về phương diện thương mại, sáng kiến ấy đem lại một 
kết quả tốt đẹp: 

“Phổ Thông Bán Nguyệt San” cả loại xanh, loại vàng đều 
chạy hơn. Hai loại này, đánh số 1,2,3... riêng biệt, có một cái 
lợi khác là ai đã mua báo cũng đều muốn cho đủ bộ để bầy 
tủ sách gia đình, không thiếu một số nào. Vì thế, ai đọc 
quảng cáo của nhà Tân Dân đều thấy ông Long rất chú ý đề 
rõ giá báo và nhấn mạnh độc giả nên mua cho đủ số thứ tự, 
đừng để thiếu, e mất giá trị của tủ sách gia đình. 

Về phương diện văn nghệ, nhờ hai loại này, anh em trong 
nước có dịp thi thố tài nghệ rộng rãi hơn, đồng thời cũng 
kiếm được nhiều tiền nhuận bút hơn khi trước. Nổi tiếng 
nhất trong bọn này là Nguyễn Công Hoan, Lê Văn Trương, 
Thanh Châu, còn cuốn nọ kéo cuốn kia hầu hết đều sàn sàn 
bằng nhau, thành thử có những nhà văn không nổi tiếng 


mấy mà cũng được nhiều người đọc như những nhà văn nổi 
tiếng rồi, là nhờ các tập báo in ra đều chước số thứ tự 1, 2, 
3,4... 

Trong tám năm trời, vì phụ trách đọc, sửa, chọn lựa bài vở và 
trông nom phần kỹ thuật của cả ba tờ “Tiểu Thuyết Thứ 
Bảy”, “Truyền Bá”, “Phổ Thông Bán Nguyệt 

San” (Phần khảo cứu, sưu tầm và thơ do ông Trúc Khê Ngô 
Văn Triện phụ trách) của nhà Tân Dân, tôi mặc nhiên được 
cái may là giao thiệp với đủ mặt anh em văn nghệ sĩ lúc bấy 
giờ. 

Bây giờ các anh em đã tản mác, mỗi người mỗi ngả: người 
thì chết bịnh, người thì chết bom đạn ở ngoài mặt trận, 
người còn sống ở miền Nam, người thì chiến đấu ở chốn đèo 
heo hút gió, lại cũng có người sống ở nước ngoài, đôi khi 
được biết tin tức là nhờ có bạn quen cho biết... Có lẽ đây 
chưa phải là lúc kiểm điểm lại những người còn người mất, 
nhưng ngay lúc này, tôi có thể nói rằng số anh em văn nghệ 
sĩ góp công vào việc xây dựng ba tờ báo đó thật đông và 
thật kỳ lạ, y như một cánh vườn có trăm hoa, không hoa nào 
giống hoa nào, mà cả trăm hoa đều đua nở. Ngoài những vị 
đã được biết từ trước như Nguyễn Đỗ Mục (dịch Tam Quốc 
Chí, Liêu Trai), Dương Phượng Dực (dịch Les Mystères de 
Paris), Nghiêm Xuân Lãm, Ngô Văn Triện (tôi được biết từ khi 
ông làm “Thực Nghiệp”, thỉnh thoảng lại đến bán sách cho 
nhà tôi xuất bản) và những bạn quen sau này như Nguyễn 
Công Hoan, Nguyễn Công Mỹ (tức Anh Mỹ), Lê Văn Trương, 
Thanh Châu, Nguyễn Trẩm Giự, Ngọc Giao, Thâm Tâm, Hiên 
Chy, Trần Huyền Trân, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Kinh Kha, 


Từ Thạch, Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Vũ Lang, Lan Khai, 
Nguyễn Dân Giám, Vũ Ngọc Phan... trong lúc làm ba tờ báo 
nói trên, tôi còn có cái may là tìm được nhiều bạn mới, trong 
số có nhiều anh hiện giờ nổi tiếng như Tô Hoài, Nam Cao, 
Nguyễn Tất Thứ, Nguyễn Văn Nhàn, Lý Văn Sâm, Phan Du, 
Bùi Hiển, Kim Lân, Nguyễn Văn Xuân, Lê Công Thành, Lâm 
Mỹ Hoàng Ba, Nguyễn Duy Diễn, Văn Thu, nữ sĩ Ngân Giang, 
Trần Thanh Địch... 

Nam Cao, cùng với tôi, nuôi cái ý thích là viết truyện không 
có chuyện. Tôi tiếc một điều là lúc ký hiệp định Genève, từ 
Bắc di chuyển vào Nam, tôi đã để lạc mất hàng ngàn bức 
thư trao đổi với các văn nghệ sĩ, nói lên sở trường, sở đoản 
và hoài vọng của từng người thành thực cởi mở cõi lòng với 
tôi. Tôi chỉ nhớ rằng qua những bức phúc thư, đối với mỗi 
người, tôi đều đề nghị hướng về một con đường chuyên biệt: 
như với Nam Cao, tôi đề nghị nên chuyên viết về những bạn 
trí thức nghèo, Tô Hoài về loài vật, Nguyễn Tất Thứ về các 
phong tục và đồng dao miền Trung, Lý Văn Sâm về những 
chuyện đường rừng Trung Nam, Phan Du về bọn quan lại đế 
kinh xuống dốc và các lề lối ăn chơi ở sông Hương, núi Ngự, 
Nguyễn Văn Nhàn, về đời giáo học ở tỉnh nhỏ, Nguyễn Duy 
Diễn về đời sống của người bịnh hoạn quanh năm, Kim Lân 
về các cách ăn chơi lọc lõi của các vị con quan thất thế, như 
đá gà, chọi trâu, chơi chó, chơi chữ, chơi cây, đấu kiệu... 
Tóm lại, tôi có ý muốn đề nghị với các anh em chú ý hướng 
về một đường đi riêng biệt, để cho mỗi anh em có một 
“dấu” độc đáo, dễ làm cho người viết văn nổi tiếng, cũng 
như ở Pháp, nói đến văn kỳ ảo, bí mật thì phải kể Simenon, 


dâm thư viết thực mê ly có Pierre Louys, mà nói về bọn anh 
chị có Francis Carco chẳng hạn... 

Hầu hết các anh em thỉnh thoảng lại về trụ sở “Tiểu Thuyết 
Thứ Bảy” để hội với nhau, mỗi khi có việc quan trọng như ra 
số Tết, hay ra số đặc biệt; nhưng vì bịnh tim nên ông Long ít 
khi thù tiếp được. Đại diện có Nguyễn Khánh Đàm (em 
Nguyễn Tuân), Trầm Kim Dần, phụ trách trị sự những tờ báo 
của nhà Tân Dân và coi về nhà in, cùng tôi, đưa các bạn ấy 
đi ăn, đi hát hay đi hút. Vì ít trực tiếp giao thiệp với ông 
Long, nhiều anh em không hiểu ông và tưởng ông là một lái 
sách. Thực ra, ông là một người cần mẫn, có tài, có học và 
có nhiều kinh nghiệm về nghề làm báo. Tôi học được ông rất 
nhiều trong tám, chín năm hợp tác. 

“Truyền Bá” đóng cửa lúc Nhựt Bổn đánh Pháp cùng với 
“Phổ Thông Bán Nguyệt San”. Nhà in Tân Dân dọn về Mục 
Xá (Hà Đông) tức là quê ông Vũ Đình Long. Cọc cạch chỉ còn 
lại “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” ra khổ 45x30, nghiêng về chánh 
trị, rồi lại ra khổ 7.5x11 chuyên về nghiên cứu văn học, 
nhưng trong suốt thời gian Nhật thuộc, “Tiểu Thuyết Thứ 
Bảy” không còn cách nào sống lại được những buổi huy 
hoàng khi trước nữa. 

Sở dĩ như vậy, một phần lớn là vì đa số anh em văn nghệ 
trong nhóm Tân Dân xếp bút nghiên theo kháng chiến. Thực 
ra không phải đến lúc đó anh em mới theo kháng chiến; 
ngay từ hồi Nhựt tới, Pétain lên cầm quyền ở Pháp thì nhiều 
anh em trong nhóm đã bí mật hoạt động rồi, nhưng vẫn viết 
bài thường trực. Phải chờ đến lúc Pháp tiến vào Thủ đô, dân 
ta tiêu thổ kháng chiến, lúc ấy anh em mới ra bưng thật sự. 


Trong khi đó, hầu hết dân chúng Hà Nội và các tỉnh cũng 
như các thành phố lớn cũng đi theo kháng chiến, không ai 
buồn đọc báo, thành ra làng báo có vẻ hoang vắng, xác xơ, 
buồn nản. Ngoài những người ra đi, các nhà văn nhà báo 
còn ở lại khoanh tay nhìn thời cuộc, thay vì viết văn viết 
báo, hoặc cạo trọc đầu nằm đọc truyện kiếm hiệp Tàu ở tỉnh 
nhỏ như Lãng Nhân Phùng Tất Đắc. 

Ông Vũ Đình Long, tuy không nói ra lời, nhưng cũng ở trong 
tâm cảnh ấy. Thêm nữa, từ lúc này bịnh tim làm cho ông 
nhọc mệt hơn bao giờ, nên ông chỉ làm báo câm chừng, và 
thừa lúc ở Mục Xá, ông nghỉ ngơi nhiều hơn làm việc, và mỗi 
khi tôi về thăm, ông sung sướng vô cùng, trịnh trọng làm 
một cử chỉ hiếm có: mở rượu sâm banh ra, để cùng nói 
chuyện về tình hình đất nước, mà cũng là để tiễn đưa một 
thời gian làm báo vàng son. 

Thôi, từ đây không còn những ngày dài tháng rộng tương đối 
được viết lách và xuất bản tự do: Nhật đến, chế độ kiểm 
duyệt được lập ra ngay dưới quyền điều khiển của một 
người Cao Ly theo Nhật. Nhà báo bị hiến binh nửa đêm đến 
bắt có hàng trăm, hàng ngàn. Dân chúng sống trong sự hãi 
hùng rùng rợn. Cùng lúc đó, Việt Minh nổi lên hoạt động 
ngay trong lòng địch, đánh thức dậy lòng uất hận đối với cả 
“Pháp thực dân” và 

“Nhật phát xít”. Kết luận: văn chương lùi xuống hàng thứ 
yếu, người nào cũng thấy bừng lên trong lòng ngọn lửa 
thiêng chống xâm lăng và muốn xông ra tiền tuyến. Cố 
nhiên, ở vào một giai đoạn như thế, làm báo văn nghệ 
không thể nào sống được. Người ta chỉ muốn tìm đọc những 


tờ báo nói lên uất hận và nguyện vọng của người dân, 
những tờ báo gào thét lên những tội lỗi tây đình của thực 
dân và phát xít, nhưng ai dám nói? 

Chỉ nói bóng nói gió một chút thôi cũng đủ làm cho những 
kẻ thống trị bắt giữ, cho đi tù đày hay đánh đập cho đến 
chết và đóng cửa báo liền. Báo bí mật của kháng chiến được 
hinh hương như sấm truyền. Những người không có gan đọc 
báo lậu, đành trùm chăn, tìm những tờ báo khảo cứu, sưu 
tầm để đọc tiêu sầu và cũng muốn nhân lúc quốc gia đa sự, 
học hỏi thêm để mở mang trí óc. Tờ “Tri Tân” của ông 
Nguyễn Tường Phượng, có nhiều nhà văn lớp cũ hợp tác như 
Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Triệu, Nguyễn Quang Oánh nhờ đó 
cứ sống dai dẳng mãi. Tờ “Thanh Nghị” của nhóm Đặng Thai 
Mai, Đinh Gia Trinh cũng được nhiều người lưu ý, nhưng trội 
hơn hết trong thời gian này là tờ “Trung Bắc Chủ Nhật” của 
Nguyễn Doãn Vượng. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
Phần III 
P3-2 
TRUNG BẮC CHỦ NHẬT GIỮA HAI NƯỚC TỀ VÀ SỞ 


Nói thực ra thì tờ “Trung Bắc Chủ Nhật” không đợi đến lúc 
này mới nổi bật trên làng báo Việt Nam, nhưng đã giữ được 
một địa vị cao từ lâu lắm, ngay từ hồi mới xuất bản, hồi 
Pháp còn thanh bình bảo hộ đất nước ta. 

Lúc đó, ông Nguyễn Văn Luận làm tờ “Trung Bắc”. Nhờ uy 
tín từ hồi ông Nguyễn Văn Vĩnh còn để lại, báo “Trung Bắc” 
vẫn được người Pháp nể vì cho nên dù không chạy bằng các 
báo hằng ngày khác như “Đông 

Pháp” chẳng hạn, nhưng mỗi khi nêu một ý kiến ra thì vẫn 
được các nhà cầm quyền Pháp đặc biệt lưu ý. 

Tôi không hiểu làm sao Ngô Văn Phú và Hoàng Hữu Huy, chủ 
nhiệm và chủ bút “Đông Pháp”, nhiều lần muốn ra một tờ 
“Đông Pháp hàng tuần” mà lại không thi hành ý định. Ông 
Nguyễn Văn Luận xin ra tờ “Trung Bắc Chủ Nhật” thì được 
phép ngay trong hai tuần. Lúc đó, tôi không còn hợp tác với 
tờ “Trung Bắc” nữa: còn lại Dương Phượng Dực, Dương Mầu 
Ngọc, Mai Đăng Đệ, Hồ Khắc Tráng, Nguyễn Văn Bân... Nếu 
tòa soạn này làm “Trung Bắc Chủ Nhật”, chắc chắn báo sẽ 
thành cơm nguội, nên dù được phép, ông Luận vẫn lừng 
khừng không biết quyết định ra sao. Cho đến một ngày kia, 


Nguyễn Doãn Vượng chạy sang nhà tôi, báo cho biết là anh 
đứng chủ trương tờ “Trung Bắc Chủ Nhật” do ông Luận trao 
toàn quyền cho anh đứng làm. 

Vượng và tôi là bạn, nhưng thực ra thì như anh em một nhà. 
Chính anh đã đưa tôi vào báo “Trung Bắc” hàng ngày, làm 
phóng viên, và “Rạng Đông” làm thư ký tòa soạn. Anh em 
vẫn giao du thân mật với nhau, riêng có thời kỳ làm “Vịt 
Đực” là tôi ít khi gặp Vượng, vì anh không mấy tán thành 
đường lối của báo này, mặc dầu đi đâu người ta cũng nói 
đến tờ báo đó. Vượng đặt nặng vấn đề xây dựng hơn là phá 
hoại. Vì thế, lúc gặp tôi nói về tờ “Trung Bắc Chủ Nhật” và rủ 
tôi hợp tác, anh nói rõ ngay ra là anh nghiêng về mặt xây 
dựng và muốn rằng tờ “Trung Bắc Chủ Nhật” sẽ có một 
“dấu” đặc biệt, độc đáo cả về nội dung lẫn hình thức, không 
giống các tuần báo đã từng xuất bản ở Việt Nam. 

Đầy một thứ nhựa mới. Nguyễn Doãn Vượng mất ăn mất 
ngủ để nghĩ cách trình bày tờ báo. Bây giờ, bìa báo như thế 
trông quen mắt nên người ta coi là thường, chớ vào lúc đó, 
quả là một sáng kiến táo bạo: bìa “Trung Bắc Chủ Nhật” số 1 
trông như bìa một số báo Life hay Match. Mỗi kỳ, cách trình 
bày lại đổi đi; còn bên trong thì các tít bài hoặc vẽ, hoặc xếp 
typo; thẳng, ngang, dầy, mỏng, chỉ đơn thuần có chữ hay 
kèm hình ảnh, tất cả đều theo tinh thần từ bài báo tiết ra. 
Về nội dung, “Trung Bắc Chủ Nhật” cũng hoàn toàn mới: 
thay vì cứ mua bài xếp đống, rồi mỗi kỳ lấy ra một hai bài 
tương đối có tính cách thời sự để lên đầu rồi kèm những bài 
“vô hại” đăng năm nào cũng được, mùa nào cũng được, như 
trăm ngàn tờ báo khác lúc bấy giờ, Nguyễn Doãn Vượng chủ 


trương mỗi kỳ báo đề cập đến một vấn đề nhứt định, đại 
khái một kỳ nói về chiến tranh, một kỳ nhắm về cô đầu, một 
kỳ nhắm về hội họa mà những vấn đề mang ra viết đó phải 
thiết thực, sát với thực tế, gắn liền với thời sự, mà nếu đi 
trước thời cuộc càng hay. 

Tôi tức Nguyễn Doãn Vượng vì anh ta khó tính, làm việc gì 
cũng muốn cho toàn chân, toàn mỹ - mà theo tôi thì chân, 
thiện, mỹ hoàn toàn, có bao giờ lại thể hiện được ở đời này? 
Mỗi khi suy nghĩ tìm vấn đề gì khai thác, có khi anh thức 
sáng đêm như con ma, đi lại trong buồng sách để tìm tài 
liệu và ghi chép những điều bật ra trong trí óc; như thế cũng 
chẳng làm sao, nhưng ác hại là sáng hôm sau, anh sang nhà 
tôi kêu dậy thực sớm, để phô bày ý kiến rồi đi thúc giục các 
anh em viết bài, triệt để khai thác từng vấn đề. Có vấn đề 
viết một kỳ báo thì tạm đủ, nhưng cũng có những vấn đề ra 
đến bốn, năm số báo liền mới sử dụng hết tài liệu, hay trình 
bày ý kiến. Vượng làm tất cả các công việc ấy, còn tôi thì 
sắp xếp, làm tít, đặt thứ tự và sửa chữa các bài để cho tất cả 
đều nhất trí, phối hợp cho có hệ thống và làm tít để cho độc 
giả ham mà đọc. Làm xong các công việc ấy rồi, tôi chuyển 
lại trả Vượng; nếu có thêm ý kiến hay tài liệu hoặc có sự 
việc gì mới xảy ra liên quan đến các bài sắp đưa xếp chữ, 
anh lại sửa nữa, tìm thêm tranh ảnh để gài vào bài và nhiều 
khi anh vùng đứng dậy chạy đi mất hút để tìm một anh nào 
khác nữa viết thêm cho một bài liên quan đến vấn đề, mà 
anh biết rằng người bạn ấy có thừa khả năng và hiểu biết về 
vấn đề muốn nói. 

Làm báo như vậy, không thể viết gì thì viết, nhưng phải viết 


những bài theo những mục đề và tinh thần do tòa soạn thảo 
luận và quyết định. Cũng vì thế, sự đoàn kết của tòa soạn 
với ban giám đốc hết sức chặt chẽ, mà những người viết 
phải tham khảo tài liệu, và viết thực nhanh. Bởi vì có nhiều 
khi, thí dụ báo bắt đầu in ngày thứ năm, mà thứ hai mới biết 
cần viết về vấn đề gì, người viết phải làm thế nào nội trong 
hai ngày thứ ba, thứ tư, đi tìm tài liệu hay đi phóng sự, 
phỏng vấn để về viết cho kịp bài đưa chiều thứ tư hay sáng 
thứ năm là cùng. Vào lúc đó là lúc hầu hết người ta viết báo 
theo kiểu “dưỡng lão”, làm một tờ như tờ “Trung Bắc Chủ 
Nhật” thật là vất vả, nhưng nhờ cách quảng cáo, phát hành, 
cổ động rùm beng, báo chạy ồ ạt ngay từ số đầu, nên anh 
em cũng không thấy mệt mỏi lắm, trái lại phấn khởi và hăng 
hái hơn lên. 

Dần dần, số anh em bỉnh bút tăng lên gấp đôi, gấp ba, thay 
vì chỉ có Vượng, Hồ Khắc Tráng, Sở Bảo Doãn Kế Thiện và tôi 
lúc đầu. Tòa soạn tăng cường có thêm Đào Trinh Nhất, Văn 
Hạc Lê Văn Hòe hợp tác thường trực, còn viết bài không 
nhất định thì có Nguyễn Huyền Tĩnh, Ngô Tất Tố, Hồ Khắc 
Quảng, Huyền Hà Nguyễn Lan Hòa, Hồ Dzếnh, Tùng Hiệp, 
Nguyễn Tuân... và sau này có cụ Nguyễn Quang Oánh dịch 
cho tập “An Tử Xuân Thu” và cụ Bùi Kỷ mỗi kỳ cho một bài 
“Phương Pháp Học Chữ Nho”. 

Ông Đào Trinh Nhất cũng như các cụ Bùi Kỷ, Nguyễn Quang 
Oánh dăm thì mười họa mới đến nhà báo nói đôi ba câu 
chuyện. Tòa soạn, làm thường trực có Hồ Khắc Tráng, Lê Văn 
Hòe, Huyền Hà, Tùng Hiệp và tôi. Hồ Khắc Tráng, bút hiệu là 
Hồng Lam, lúc nào cũng hớt hơ hớt hoảng như sắp chạy đi 


làm áp phe (thực ra anh đi hút), đúng là một người làm báo: 
anh rất thính tai, thâu lượm được nhiều tin tức mà viết lại 
nhanh, viết đủ mọi mặt, viết bất kể ở đâu và bất kể lúc nào 
cho nhiều tờ báo cùng một lúc, nhưng lúc nào cũng thiếu 
tiền, bạ ai cũng vay, nhưng được một cái là vay có trả. Cùng 
với Ngọc Thỏ, lúc nào anh cũng bỏm bẻm nhai trâu, môi đỏ 
toe toét, tay cầm một tập giấy và, rất trơ, bất cứ ai cũng gạ 
làm quen cho kỳ được, miễn là lấy được tin tức thì thôi, chửi 
hay khen anh không bao giờ kỳ quản. 

Tùng Hiệp cũng là một trang thính tai như Hồ Khắc Tráng, 
nhưng chỉ trong phạm vi những chuyện gia đình của người 
ta. Không hiểu nhờ hệ thống ăng ten nào, anh rất thông 
thạo, nhưng biết để đấy, hoặc tiết lộ “từng giọt” cho anh em 
nghe chơi, chớ không viết lên trên báo, vì anh rất “nguyên 
tắc” trong ý niệm về đời tư và đời công của người ta: ông là 
thượng thư, bộ trưởng mà làm hại dân, hại nước thì tôi đả, 
nhưng ông ăn chơi cờ bạc, ngủ bậy, ngủ bạ thì tôi không 
biết và tôi không muốn biết. Có lẽ Tùng Hiệp Nguyễn Xuân 
Hiệp phải phân định rõ ràng như thế, là vì chính anh không 
muốn ai trộn lộn đời tư vào với đời công của chính anh. Hiệp 
là con trai một của một nhà có miếng ăn ở Hàng Bồ, sống 
một đời tương đối đầy đủ từ tấm bé. Cuộc đời anh bình thản, 
vô lo lự, làm báo lấy tiền để tiêu thêm; tuy có yêu nghề 
thực, nhưng yêu rượu, yêu cái đẹp của phụ nữ và yêu sự 
cười cợt, sự vui nhộn còn hơn thế. 

Cho đến bây giờ, tôi chưa thấy một người nào biết nhiều 
truyện quấy, truyện tiếu lâm Ta, Tầu, Tây, Ấn... như Tùng 
Hiệp. Bất cứ ai nói về vấn đề gì nghiêm chỉnh đến đâu, anh 


cũng đề vào được một truyện “mặn”, một truyện “mạc xây 
de”, một truyện “đểu” văn hoa nghĩa lý để cho ta cười cợt 
và bất cứ người nào, dù quan trọng đến chừng nào, cũng 
hóa ra tầm thường, mất thiêng. 

Vì thế, mặc dầu làm phóng viên và bỉnh bút viết điều tra và 
truyện ngắn, Tùng Hiệp ở báo nào cũng phụ trách mục thả 
vịt, mục vui nhộn, giọng văn không ác nhưng làm cho nhiều 
người tức không chịu được, vì thế mới xảy ra vụ Clau- de 
Bourrin trong Hội Kịch Bắc Kỳ đem binh tôm tướng cá đến 
trước cửa báo “Trung Bắc Chủ Nhật” đòi xin tí huyết của 
anh, nhưng, nhờ Vượng, vừa tung vừa hứng, vừa khuyên 
can, vừa đe dọa dùng võ lực, nếu cần, nên công việc êm 
thấm và tướng cá binh tôm rút ra về, không trống không 
kèn. 

Tuy nhiên, Hiệp vẫn không vì thế mà chùn tay viết. Sau này, 
vào lúc Pháp trở lại Hà Nội, người mình tản cư kháng chiến 
ra ngoài, Hiệp không có báo để viết nữa, tiếp tục trêu tức 
người ta bằng báo miệng ở trong thành, vì thế mấy ông Tây 
lai uất không chịu được, đã bắn Hiệp chết giữa lúc đời anh 
đang “xanh lên không biết bao nhiêu hy vọng”. 

Văn Hạc Lê Văn Hòe trái ngược hẳn với Hiệp. Tùng Hiệp 
quấy bao nhiêu, trẻ bao nhiêu, vui đời bao nhiêu thì Văn Hạc 
Lê Văn Hòe lại nghiêm bấy nhiêu, trịnh trọng bấy nhiêu và 
già bấy nhiêu. Người đọc báo xem văn Lê Văn Hòe, tác giả 
những cuốn như “Tầm Nguyên Tự Điển”, sổ hàng tràng chữ 
nho ra trong các bài báo, tưởng đâu Lê Văn Hòe không là 
một ông lụ khụ thì cũng râu ria đạo mạo, có cháu nội cháu 
ngoại rồi. Lầm. Văn Hạc Lê Văn Hòe cũng sít soát cùng tuổi 


với chúng tôi khi đó, nhưng cũng như Đào Trinh Nhất, anh có 
một tư thế hơn nhiều anh em khác, là vì anh là người... Tây 
pha Nho, thêm cái đức tính viết khỏe, viết nhanh mà lại 
sống ngăn nắp, giữ được nhiều tài liệu, nên bất cứ vấn đề gì 
nêu ra trong “Trung Bắc Chủ Nhật” và “Báo Mới”, anh 
thường với tay ra là có. 

Câu chuyện sau đây là một chuyện thực về Lê Văn Hòe: anh 
ta nói nhiều không chê được, nói thiên hô bát sát, nói không 
để cho ai nói xen vào được một câu. Thậm chí có lần, không 
nhớ đề cập đến vấn đề gì, anh nói nhiều đến nỗi phát ho 
hen lên. Một người, thừa dịp anh ho, lắp bắp sắp nói xen vào 
thì... không, các bạn không thể tưởng tượng được Lê Văn 
Hòe xử sự ra sao! Anh giơ cả hai tay lên xua xua, ra hiệu 
bảo ông kia đừng nói, để cho anh... ho nốt rồi nói tiếp, và 
kết cục là đến lúc đứng lên ra về, ông bạn không nói được 
một câu nào hết. Vì thế, tôi băn khoăn không hiểu Lê Văn 
Hòe cứ nói như thế thì còn thời giờ đâu mà viết, viết “Trung 
Bắc Chủ Nhật”, viết “Báo Mới”, viết sách, lại viết xã thuyết 
cho “Việt Báo” cùng với một số bạn hữu khác để cho Phạm 
Lê Bổng ký tên “Lê Hoàng Long” và nhận là của mình viết 
ra. Nhiều lần, tôi định hỏi Lê Văn Hòe nói suốt ngày như thế, 
còn thì giờ đâu mà viết, thì Tùng Hiệp, thổ công Hà Nội, cho 
tôi hay là phúc cho Văn Hạc Lê Văn Hòe, anh ta lại nể vợ - 
nể, chớ không phải sợ - về đến nhà là không ho he một 
tiếng, im cứ thin thít như là thịt nấu đông. 

ĐÀO TRINH NHẤT 

Đào Trinh Nhất là một thái cực của Lê Văn Hòe. Hòe nói 
nhiều bao nhiêu thì Đào Trinh Nhất lại ít nói bấy nhiêu. Ông 


không năng đến nhà báo, cứ đúng ngày đúng tháng đẻ ra 
bài xong thì có tùy phái đến lấy bài đưa về; đôi khi, dạo lên 
báo quán lấy ít tiền trước về tiêu. Anh em đều ngán vì ông 
nói khoan thai, chậm chạp, yếu ớt; đã thế có khi đến mươi, 
mười lăm phút mới nói một câu; xong, ngồi xì ra đấy. Bị Tây 
trục xuất ở Nam ra vì bị ngờ là chống Pháp và thân Nhật, 
ông Nhất xì ra không nói, có thể là vì buồn - nhiều người ngờ 
thế, viện lẽ ông ở Nam đã lâu ngày, quen thuộc với làng báo 
ở Nam hơn là Bắc. Thực ra, tính ông từ xưa đến nay vẫn thế. 
Trong suốt thời kỳ tôi ở Nam, nằm hút ở đường Lefèbvre, 
Nhất vẫn cứ xì ra như thế; mặt ông lúc nào cũng bệch bạc, 
lạnh lẽo, nhất là mỗi khi cười thì càng lạnh lẽo quá làm cho 
người đối thoại với ông lần đầu ơn ớn nơi xương sống và 
không thể có cảm tình ngay; nhưng biết Nhất lâu ngày, anh 
em thân đều nhận ông là một người chung thủy, trước sau 
như một và đối xử rất tận tình với bạn. Việc ông đứng ra làm 
tờ “Cải Tạo” cho Phạm Văn Thụ - mà người đầu tiên ông nói 
với Thụ mời về hợp tác là tôi - cũng như việc ông viết bài 
cho báo “Vì Dân” của Hội Đồng An Dân, một phần lớn, theo 
tôi, là vì cái tình đối với hai người bạn của ông lúc bấy giờ là 
bác sĩ Phạm Văn Phán và ông Mai Ngọc Thiệu. Giúp cho tờ 
“Trung Bắc Chủ Nhật”, ông vì tình với cụ Luận và Nguyễn 
Doãn Vượng nhiều hơn; nhưng lúc đầu, ông vẫn giữ gìn, chỉ 
ký tên XYZ, sau rồi mới ký là Quán Chi và mãi sau này, hiểu 
biết rõ Vượng hơn, ông mới chịu để báo quảng cáo rõ cái tên 
Đào Trinh Nhất. Lúc ấy, đối với làng báo Bắc, ông đã quen 
với độc giả rồi: những bài sưu tầm, nghiên cứu của ông được 
người ta tìm đọc, một phần vì tài liệu súc tích, mà một phần 


cũng vì ông đã khéo làm những cái tít khiến cho độc giả giụt 
gân, muốn đọc xem trong bài ông nói gì. Loạt bài “Vương 
Dương Minh”, tuy nhiên chỉ được một số người ham chuộng. 
Độc giả “Trung Bắc Chủ Nhật” mê Đào Trinh Nhất là vào hồi 
ông viết tiểu thuyết dài như “Cô Tư Hồng”, “Con Quỷ Phong 
Lưu”... khả dĩ đối địch được lại với những truyện dài của Lê 
Văn Trương lúc ấy đang làm mưa làm gió trong làng tiểu 
thuyết và đồng thời cũng là tiểu thuyết gia số một của nhà 
xuất bản Tân Dân, được ông Vũ Đình Long hết lòng chiều 
chuộng. Thấy tiểu thuyết của Đào Trinh Nhất được người ta 
đọc say mê, ông Vũ Đình Long nhờ Vũ Ngọc Phan điều đình 
ông viết thêm cho “Tiểu Thuyết Thứ Bảy”, nhưng ông Nhất 
rất phân minh: ông nhận lời viết cho nhà Tân Dân, nhưng 
không viết tiểu thuyết, chỉ viết những bài sưu tầm, khảo cứu 
về văn học, tôn giáo. Sự hợp tác không được lâu vì “Tiểu 
Thuyết Thứ Bảy” bị một vài cha cố Tây lúc ấy làm khó dễ vì 
một bài nói về đức bà Maria và chúa Giê Su, “viết không 
đúng theo Kinh Thánh”. 

Cái việc cha cố Tây lúc ấy chơi ngang xương như vậy đã làm 
cho các ký giả không hài lòng. Văn Hạc Lê Văn Hòe cho Nhất 
viết thế là đúng; Hồng Lam Hồ Khắc Tráng cũng vậy; riêng 
Huyền Hà là người theo đạo Công giáo thì không nói gì, chỉ 
mỉm cười. Là vì thực ra Huyền Hà không thích những chuyện 
lôi thôi như thế: ngoài việc dịch truyện từ Anh ngữ sang Việt 
ngữ cho “Trung Bắc Chủ Nhật”, như “Chài”, “Bức Màn Sơn”, 
“Con Đường Nguy Hiểm”... và một số truyện ngắn của các 
danh văn ngoại quốc, Huyền Hà không muốn bàn tán đến 
việc gì, ngoài việc đánh bài. 


Huyền Hà cùng học một trường, theo cùng lớp, và ngồi cùng 
một bàn với tôi. Anh khá về cả văn chương lẫn toán, nhưng 
lười vào số dách vì ngay từ lúc ấy anh đã ham đánh bạc - 
đánh bạc ngay cả trong khi cô Lataste giảng về sử địa. Sau 
này ra đời, vẫn chơi bời đi lại với nhau, tôi biết là anh đánh 
bạc dữ dội, nhưng không lúc nào tôi đả động, vì tôi biết từ 
thuở bé, anh đã sống thiếu tình thương trong một gia đình 
giàu có ở đường Hàng Trống, mà rất ít người biết chuyện đau 
thương ấy. Tuy đã lớn tuổi, chúng tôi ra đời vẫn giao du với 
nhau như lúc hãy còn bé nhỏ: tôi có cái ấm cò bay để pha 
trà ban đêm lúc viết văn, đem ra khoe với Huyền Hà, còn 
Huyền Hà mỗi khi có một cuốn truyện tình “hy hữu" - kèm 
tranh vẽ - đạp hộc tốc đến cho tôi mượn để coi, và lúc thì 
cho một ít “Lệ chi hồng trà”, lúc thì cho bao thuốc lá Mỹ - lúc 
ấy không có thuốc lá Mỹ như bây giờ - hay một vài điếu 
thuốc lá Nga, lúc thì cho một gói đường nguyên tử “lạ lắm, 
toa ạ, chỉ cần cho một 

tí thôi cũng đủ làm ngọt cả một ly cà phê lớn”. Tình bạn 
nhàn nhạt như nước lạnh, kéo dài như thế cho đến lúc Pháp 
đánh Việt ở Hà Nội thì tôi về một căn nhà nghỉ mát ở Đầm 
Linh Đường, rồi từ đó ra hậu phương theo kháng chiến; còn 
Huyền Hà ở lại. Đến khi trở về, tôi đi qua Hàng Trống, vào 
hỏi thăm anh, thì anh đã mất vì có một bọn lính lê dương 
vào quấy ở tiệm ảnh của ông Hương Ký; anh can thiệp và bị 
bọn chúng bắn vào sau lưng trong lúc anh quay lưng lại để 
trèo lên thang gác. Cũng khi đó, tôi cũng nghe thấy nói 
Nghiêm Xuân Lãm cùng với gia đình chết cả vì Tây ném lựu 
đạn xuống cái hầm mà ông với gia đình trú ẩn; Việt Bằng bị 


bắn ở một ngoại ô; Nguyễn Triệu Luật, Phan Trần Chúc cũng 
không còn nữa. Nghe thấy thế, tôi buôn muốn khóc, đi một 
mình ở ven hồ, đọc một mình câu thơ của Thao Thao nói về 
chim sếu “bên hồ cứt trắng khô”. Từ chỗ sâu thắm nhất của 
lòng, tôi nghe thấy một cái gì rõ rệt hơn trước cuồn cuộn 
lên, cuồn cuộn lên. Còn nhớ có một lần, không xa, tôi đã 
nghe thấy một cái gì manh nha trong tim óc, và lúc ấy tôi 
tiên cảm rằng cái gì đó sẽ thay đổi rất nhiều ý niệm về nếp 
sống, về cách nghĩ và cả nghề nghiệp của tôi. Thì hôm nay 
đây, “cái gì đó” đã hiện ra rõ rệt hơn trước một chút: làm 
báo không thể là chỉ để chơi hay kiếm tiền, người làm báo 
phải trả nhiều thứ nợ hơn người khác vì người làm báo biết 
nhiều hơn, cảm nhiều hơn và cũng sống gần với thực tế xã 
hội hơn người khác. Được rồi, người ta bảo làm báo là nói láo 
ăn tiền, mặc họ; nhưng người làm báo chân chính không thể 
và không bao giờ quan niệm nghề nghiệp của mình như vậy. 
Hơn cả ai hết, họ biết rằng báo chí là một bộ môn văn hóa 
phản ánh sinh động nhất, đây đủ nhất tính chất của một chế 
độ và cho một chế độ xã hội, không những nói lên - đúng 
như lời ông Nguyễn Văn Vĩnh đã nói với Hy Tống - nói lên 
phẩm chất hoặc văn minh ưu việt, hoặc thoái hóa của chế 
độ ấy, mà còn đi sâu vào từng tình tiết, tâm tư của con 
người, từng khía cạnh trớ trêu, uẩn khúc, giả tạo của chế độ. 
Trung thành với lý tưởng chống áp bức, chuộng tiến bộ mà 
quyền lợi tinh thần của con người đã ủy thác cho nó, báo chí 
luôn luôn có tính năng tranh đấu và xây dựng. Có khi để 
thực hiện sứ mạng ấy, người làm báo hành động trơn tru, 
êm đẹp, bình thường; nhưng trong rất nhiều trường hợp, 


không thể yên ổn, bình an như các tầng lớp người dân khác. 
Là vì quyền lợi dân tộc nhiều khi trái ngược với quyền lợi của 
một chế độ, hay của một chính phủ, nên mâu thuẫn thường 
phát sanh, tạo ra những điều trái nghịch, uất hận, bất công. 
Vì thế báo chí phải kinh qua những nghịch cảnh, thăng trầm, 
mà người làm báo - cũng như làm chính trị - thường bị vu 
cáo, hành hạ, tù tội, đây ải hay chết oan, chết ức. 

Người làm báo đã bị thiên hạ khinh khi là loại người nói láo 
ăn tiền, lại còn mang cái tiếng là dại nữa. Tại sao cứ chướng 
ách, chống đối làm gì? Tại sao không làm như bao nhiêu 
người khác gục mặt, cúi đầu nhận kẻ thù làm bạn để chúng 
thí cho cơm thừa canh cặn mà ăn? Tại sao không nghe lời 
chúng như chó nghe lời chủ, cầm gươm cầm súng để giết cả 
cha mẹ mình, anh em mình, họ hàng làng mạc nhà mình? 
Hỡi tất cả các nhà viết báo đã chết và còn sống, hỡi tất cả 
các anh em ký giả ở bên này và bên kia lằn mức, nghĩ đến 
bao nhiêu khổ ải của các anh, nghĩ đến bao nhiêu ngộ nhận 
mà người ta gán cho các anh, nghĩ đến bao nhiêu công trình 
tranh đấu âm thầm, lặng lẽ, không cần ai biết của các anh, 
tôi mới thực hiểu chữ “đoạn trường” nó thế nào, và cũng từ 
lúc đó tôi mới thấy, trong quỹ đạo của nghề báo, tôi cần 
phải làm một cái gì khác trước, thực tế hơn trước, mà cũng 
là để xứng đáng với những anh em xa gần hơn trước. 

Phải, tôi nghĩ như thế và tôi cảm thấy bừng bừng người lên 
như thể muốn ra ngay tiền tuyến để hỏi cái nợ máu của thực 
dân đối với anh em đồng bào tôi. Nhưng... về chiều, gió Hồ 
Gươm thổi lạnh, mưa bay như rây bột làm cho quần áo và cả 
lòng người ẩm ướt, tôi cảm thấy nếu không vào “Le Lac” 


Am 


uống mấy cái “pun xô” để sưởi ấm lòng thì buồn không chịu 
được, buồn chết mất. Và, ngay đêm hôm đó, tôi quên hết 
bao nhiêu bè bạn đã chết, tôi quên hết tất cả những ý nghĩ 
cao đẹp ban ngày... 

Rồi ngày tháng trôi qua, tôi tiếp tục viết thật nhiều, viết chí 
tử để sống một cuộc đời đầy đủ, phè phỡn với gà, chó, chim 
chóc, cây cảnh... cho đến lúc quân đội Pháp thua hết trận nọ 
đến trận kia và dân chúng bắt đầu bán nhà bán cửa để lên 
đường vào Nam. Quản lý văn khế Deroche, cũng rục rịch 
đem văn phòng đi luôn, gửi cho tôi một thư yêu cầu, trong 
thời gian một tháng, phải đem trả văn phòng số tiền ba 
trăm ngàn đồng mà tôi còn thiếu “nếu không thế thì hai cái 
nhà tôi cầm sẽ đưa ra bán đấu giá”. 

Tôi nhớ lúc đó là tháng chạp âm lịch, trời rét như cắt da cắt 
thịt, suốt ngày tôi đi mượn tiền để trả quản lý văn khế mà 
không ai cho mượn được lấy năm ngàn đồng. Thất vọng quá, 
tôi lì, cố không nghĩ đến chuyện bần tiện đó nữa. Đêm giáng 
sinh năm ấy, tôi cố giữ cho lòng bình thản, tự bảo mình lúc 
đi nằm: “Mấy năm nay ở hậu phương, mình không nghe 
chuông nhà thờ, năm nay phải cố thức xem nó có gì đặc biệt 
không”. Nhưng rồi tôi ngủ lúc nào không biết và tôi giựt 
mình thức dậy vào lúc chuông nhà thờ reo gần hết. Giựt 
mình vì tôi vừa nằm thấy một giấc mơ vô nghĩa. Tôi mơ mơ 
màng màng thấy Huyền Hà từ cầu thang gác nhà tôi đi lên 
phía đầu giường tôi; anh vận bộ âu phục mầu xám đậm, y 
như lúc sống, và hỏi tôi: “Mày làm sao mà mặt mũi rầu rĩ 
thế?”. Tôi đáp đúng nguyên văn như thế này: “Tao khổ hơn 
con chó, đi xoay tiền khốn nạn mà không được”. 


Huyền Hà thản nhiên, gật đầu, rồi tiếp: “Mày nói thật đấy à? 
Nếu quả như thế, tao giúp mày”. Chỉ có thế, rồi tôi thức dậy. 
Con chó sủa mấy tiếng ở dưới nhà. Tôi nói chuyện với vợ 
giấc mộng vừa qua và kết luận: “Vô lý hết sức. Một người 
chết mà hiện về bảo giúp cho người sống, nghe không thể 
được. Bố mày dóc quá, dóc lúc sống, mà chết đi vẫn còn dóc 
như thường”. Nhưng vợ tôi không chấp nhận luận cứ đó, vì 
tin rằng những người lúc sống thông minh, mà bị bất đắc kỳ 
tử, thường linh thiêng hơn nhiều người khác. Tôi phủ nhận tư 
tưởng ấy, nhưng trong thâm tâm, tôi tự nhủ hôm nào phải 
hỏi thăm mộ Huyền Hà ở đâu để đến viếng anh một chút. 
Tuy nhiên ý định ấy không thể thực hiện được, vì mỗi ngày, 
việc xoay tiền cấp bách hơn. Một hôm, Bùi Cẩm Chương, chủ 
nhiệm báo “Hồ Gươm” tìm tôi hỏi có phải tôi cần tiền thực 
không, rồi anh hứa đi tìm người cho vay. Tôi không từ chối, 
nhưng cười vào mũi Chương mà bảo: “Bố mày hàng tuần 
xoay có mấy trăm đồng lấy báo mà còn không nổi, lại nói 
chuyện vay mấy chục vạn cho tớ, bố mày đùa đấy chứ?”. 
Bùi Cẩm Chương không nói, nhưng tối hôm ấy đi xe đạp đến 
nhà tôi - anh là Chương Mù nhưng ởi xe đạp liều không chịu 
được - báo cho biết là mai có ông chú anh tới tìm tôi nói 
chuyện. 

Nói chuyện thì mới biết ông chú ấy cũng đét như là bọn tôi, 
nhưng ông là môi giới đi vay và nói chắc là vay được. Nhưng 
đi đến ba bốn chỗ mà cũng không vay được đồng nào. Tôi 
bắt đầu thất vọng thì gặp Tuất, thư ký của Deroche, một 
người bạn của Chương và tôi, có tiếng là làm ăn khấm khá, 
nhưng Tuất cũng không có tiền. Anh cũng hứa giúp tôi và 


bảo nếu xoay được sẽ kêu điện thoại cho tôi liền. Tôi ừ ào 
gượng gạo, vì một ngàn phần không tin được một; nhưng 
một buổi sáng, Tuất kêu tôi thật và bảo đến chiều thứ ba tới 
thì lại văn phòng chưởng khế. Đúng hôm đó, tôi lại và ngồi 
chờ. Deroche thấy tôi, cho mời vào trước và hỏi có tiền 
chưa. Tôi nói: 

“Có người cho vay rồi”. Tôi đưa mắt nhìn Tuất hỏi ai, thì Tuất 
luống cuống: “Người cho vay chưa đến, ngồi chờ một lúc 
xem sao”. 

Thất vọng không thể tả được, tôi định ra về thì Tuất reo lên 
“Kia rồi!” và bảo tôi vào ngay văn phòng làm giấy. Trước mặt 
quản lý văn khế, một quả phụ ăn vận đồ đen, đưa thẻ kiểm 
tra ra và nói với quản lý văn khế rằng bà bằng lòng lấy ra ba 
chục vạn trong số tiền bà gửi văn phòng chưởng khế cho tôi 
mượn. Tỉnh hẳn người, tôi cũng đưa kiểm tra ra cho chưởng 
khế làm giấy tờ; xong rồi, cả hai người cùng ký. Lúc đó, tôi 
mới liếc xem thiếu phụ cho tôi vay tên là gì, ở đâu, mà lại 
tốt như thế được. Đầu óc tôi như có sương mù; tôi trông bà 
mang máng nhớ có gặp vài lần, nhưng ngay lúc đó thì không 
nhớ là gặp ở đâu. Đến lúc ra về, tôi liền hỏi thì mới biết là vợ 
Huyền hà! Sở dĩ tôi không nhớ được rõ lắm là vì lúc Huyền 
hà còn sống, anh ở gác ba, mà vợ và con ở tầng nhì; phần 
nhiều đến chuyện trò với Huyền Hà, tôi chỉ đi qua rồi lên 
thẳng, nên ít khi gặp mặt, nhưng vì bè bạn đi lại với Huyền 
Hà rất ít, nên chị cũng biết tôi, và lúc sống, Huyền Hà 
thường nói tới tên tôi, mỗi khi tôi biếu thức gì, anh lại về 
khoe với vợ. Chị nói: 

- Thực tình, tôi không biết anh vay, đến tận lúc anh đưa 


kiểm tra ra, tôi mới biết là anh đấy. 

Sau đó, vài ngày, chị cho tôi biết thêm: 

- Số tiền tôi gửi quản lý văn khế là tiền gia tài của thày mẹ 
nhà tôi cho, lúc Huyền Hà mất đi. Có nhiều người nói với 
thày mẹ tôi và thày mẹ chồng tôi, khuyên tôi lấy tiền ra để 
làm ăn sinh lợi, nhưng tôi không chịu. Tôi cứ định để đấy để 
sau này cho các con. Nhưng... kỳ lắm, anh ạ. Đêm giáng 
sinh vừa qua, tôi nằm mơ thấy anh ấy về, vào trong phòng 
xoa đầu các con đang ngủ và bảo tôi: “Này em, có ai nhờ 
giúp gì thì cố giúp người ta nhé”. Tôi nào biết giúp cái gì, mà 
giúp ai? Tôi suy nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi, nhưng 
kể từ lúc nằm mê, lúc nào tôi cũng thấy nóng ruột. Rồi một 
hôm, ông Tuất gặp tôi ở văn phòng chưởng khế, bảo có một 
người muốn vay tiền. Không hiểu tại sao, tôi nhận lời ngay, 
mặc dù không biết người vay tiền đó là ai, và mặc dù từ 
trước đến lúc đó, có bao nhiêu người đã nhờ thày mẹ tôi nói 
giùm mà tôi không chịu. Thực quả là tôi không hiểu tại sao 
tôi lại nhận lời cho vay như vậy, nhưng có một điều tôi nhận 
thấy rất rõ rệt; nhận lời như thế, tôi không thấy băn khoăn 
một chút nào và đến khi ký giấy tờ ở chưởng khế xong, tôi 
tự nhiên thấy hết nóng ruột. 

Nghe câu chuyện của chị Huyền Hà xong, tôi thấy cả người 
lạnh toát, và đến lúc này, thuật lại câu chuyện không thêm 
bớt, tôi vẫn còn giật mình, sao lại có thể có sự cảm thông 
giữa một người bạn với một người bạn, một nhà văn nhà báo 
với một nhà văn nhà báo kỳ lạ đến như thế được. Và cũng từ 
lúc đó, lòng tôi thay đổi rất nhiều: tôi tin ở Phật, Trời; người 
chết và người sống có sự tương quan; ở đời có âm phù 


dương trợ thực; và tôi cứ tin như thế, không cần biết tin như 
thế thì có phải là thoái hóa, phản khoa học hay lạc hậu 
không... 

Bây giờ, trở lại lúc làm “Trung Bắc Chủ Nhật”. Làm thư ký 
tòa soạn của “Trung Bắc Chủ Nhật” từ số đầu cho tới khi báo 
nghỉ, tôi chuyên trách về các bài vở đăng báo và góp thêm ý 
kiến với Vượng về việc tìm vấn đề làm các số. Xong đâu đó, 
tôi chuyển sang cho Vượng suy nghĩ về cách mi và tìm hình 
ảnh để cho báo vui hơn và sống động hơn. Mời người hợp 
tác cũng như các món chỉ tiêu thù tạc đều do Nguyễn Doãn 
Vượng liệu lý, và nếu cần phải đối phó thì cũng do Vượng cả. 
Tôi tránh đi như thế một phần cũng là vì, đúng trong thời 
gian đó, tôi là thư ký tòa soạn cho ba tờ báo “Phổ Thông”, 
“Tiểu Thuyết Thứ Bảy” và “Truyền Bá”. Mà “Tiểu thuyết Thứ 
Bảy” và “Trung Bắc Chủ Nhật” lại là hai tờ báo chạy nhất 
nước, số in xấp xỉ ngang nhau. Đứng vào cái thế ngang trái 
ấy, tôi ngỏ ý với Nguyễn Doãn Vượng một bên, và ông Vũ 
Đình Long một bên, xin thôi, để chỉ làm cho một nhà, nhưng 
vì cả hai cùng có cảm tình, không chịu, nên rút cục, tôi vẫn 
làm; sáng, cho nhà Tân Dân, chiều, cho “Trung Bắc Chủ 
Nhật”, mà cả hai báo lúc nào cũng vẫn có thiện cảm với 
nhau. Khó cho tôi nhất là có một lúc “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” 
muốn mở rộng phạm vi, mua bài của Đào Trinh Nhất và 
đồng thời “ Trung Bắc Chủ Nhật” lại muốn nhờ Nam Cao, 
Kim Lân viết truyện ngắn, Ngô Tất Tố viết “Thơ Và Tình” 
dịch thơ Đường và thuật lại những diễm sử liên hệ đến các 
bài thơ đó. 

Dù sao, các việc ấy không đáng kể. Thời cục hồi đó biến 


chuyển từng ngày, những việc đáng cho người ta đối phó có 
một tính cách trọng đại hơn nhiều. Thế chiến thứ nhì bắt 
đầu. Vượng đưa ra ý kiến Nhật có thể đổ bộ ở Việt Nam; báo 
“Trung Bắc Chủ Nhật” ra một loạt bài về đổ bộ từ Đông qua 
Tây, từ cổ chí kim. Báo chạy trội hẳn lên. Cụ Luận vuốt râu, 
ngồi uống rượu, nhìn ra đường Henri d Orléans suy ngẫm: 
thì ra Nhật đổ bộ thực. Đi đâu cũng nghe thấy tiếng gươm 
đập vào gót sắt của người lính Nhật kêu chan chát. Sách 
“Nhật Ngữ Thực Hành” bán chạy như tôm tươi. Bịt tai lại, 
vẫn nghe thấy vang lên “Dô tô”, “Dô tô nay”. Trong khi ấy, 
Pháp vẫn còn ở lại. Nhiều vấn đề cần phải đối phó bắt đầu, 
thứ nhất là với Nhật. Hàng ngày xảy ra không biết bao nhiêu 
việc liên hệ đến Nhật và Pháp. Giá “Trung Bắc Chủ Nhật” là 
một tờ báo thường thì có lẽ họ cũng chẳng kể tới làm gì; 
đàng này lại mang tiếng là một tờ báo chạy nhất mà thiên 
về văn hóa chính trị, nên cả Nhật lẫn Pháp đều muốn vơ vào 
mình. Thành thử ra ở giữa, “Trung Bắc Chủ Nhật” lâm vào 
cái thế bí: Ngảnh mặt về Tề e Sở giận, quay đầu sang Sở sợ 
Tề ghen. 

Tôi còn nhớ mãi câu chuyện liên quan tới phụ bản in vào dịp 
báo xuân lúc đó. “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” in một bức tranh lụa 
của Lê Văn Đệ. Muốn chơi “trội”, “Trung Bắc Chủ Nhật” điều 
đình với họa sĩ Foujita, đến thăm Hà Nội vào một ngày tháng 
chạp, vẽ riêng cho một bức tranh để làm phụ bản “Trung 
Bắc Chủ Nhật”. Thế là Pháp không bằng lòng. Thiếu tá Robb 
phàn nàn với cụ Luận và nhờ khuyên Vượng thay đổi phụ 
bản đi; nhưng đã lỡ quảng cáo rồi, Vượng cứ in phụ bản 
Foujita một mặt, và lo đối phó với Pháp mặt khác. Rút cục, 


Pháp cũng chịu luận cứ của Vượng đưa ra là hợp lý và cũng 
kể từ lúc đó, Pháp và Nhật cùng thi đua mua lòng “Trung 
Bắc Chủ Nhật” bằng cách này hay bằng cách khác, và có 
một lúc đại sứ Nhật đã không ngại bảo viên Tổng Lãnh Sự 
của ông là Ogawa đưa ra một túi bạc để lỳ sì “Trung Bắc Chủ 
Nhật” nhân dịp Tết. 

Vượng đã làm một cử chỉ khiến tôi cảm mến; anh từ chối, 
viện cớ rằng báo của anh tạm đủ sống, khi nào cần, anh sẽ 
đề nghị sau, còn lúc này thì thật quả chưa cần. Viên đại sứ 
Nhật bảo anh cầm lấy số tiền đó cho con anh “như một thứ 
tiền mừng tuổi”. Rất cám ơn, nhưng tôi chưa có con - Vượng 
trả lời kính cẩn. 

Từ khi còn nhỏ tuổi, học lớp Dự Bị, Vượng đã sống một cuộc 
đời đen tối, thiếu mọi tình yêu thương, thiếu cả về vật chất, 
nhưng Vượng không hề bao giờ bê bối về tiền nong đối với 
những người lạ, cũng như đối với anh em. Tôi vẫn phục đức 
tính ấy của Vượng, nhưng ở vào trường hợp làm báo - mà 
báo lại không giầu gì - quả tôi đã ngạc nhiên trong một 
phút. Từ chối một sự giúp đỡ như vậy của Nhật vào lúc bấy 
giờ, không phải chỉ là một thái độ trong sạch của một nhà 
báo trung thành với lý tưởng của mình, nhưng phải nói là 
can đảm, vì ai cũng biết trạng thái tâm lý của đa số người 
Nhật khi đó kỳ lạ lắm. 

Đứng vào cái thế tranh chấp ngấm ngầm với Pháp ở nước ta 
lúc ấy, đa số người Nhật cho rằng ai không đi với họ tức là đi 
với Tây; họ giận; mà họ đã giận thì không ngại tỏ ra thái độ 
cục cẳn, có khi võ biền. Nhưng bù lại, họ lại hiểu biết hơn ai: 
nếu người đối thoại tỏ ra thành thực, không khuất sợ uy vũ 


thì họ lại vì nể và đãi vào hàng bạn, chớ không coi là một 
thứ người mà Đại Nhựt Bản, theo chủ trương Đại Đông A, 
đến để giác ngộ và che chở. 

Trước cử chỉ ấy của Vượng, tôi cảm thấy như có một bông 
hoa bé nhỏ nở ở trong lòng và tự nhủ: “Thôi cũng được. Như 
thế, Nhật họ đỡ hiểu lầm là các nhà báo Việt Nam đều tên là 
Hoàng Cừ, Đặng Văn Hinh, Trương Anh TỰ”. 

Cho mãi đến khi phải tự nghỉ vì tình thế không cho phép, 
“Trung Bắc Chủ Nhật” lúc nào cũng giữ vững lập trường mà 
Vượng và tôi đã thỏa hiệp lúc bàn nhau xuất bản: lập trường 
quốc gia, dân tộc. 

Thế rồi Nhật chiếm Việt Nam, loại Pháp ra ngoài. Rất nhiều 
anh em, già có, trẻ có, khuyên chúng tôi chớ nên găng quá 
với người Nhật, trong số đó bạn văn hóa không hiếm gì. 
Chúng tôi chỉ ừ ào, nhưng, về thảo luận với nhau. Vượng và 
tôi vẫn giữ nguyên đường lối đã vạch sẵn: làm báo Việt 
Nam, cho người Việt Nam, vì người Việt Nam. Một người bạn 
Nhật, thấy thế, không hiểu vì vô tình hay hữu ý, bắn tiếng 
dọa bắt giam Vượng, mặt khác lại xách đến nhà tôi một cây 
kiếm dài thườn thượt, buộc phải nhận một chức vụ về kiểm 
duyệt. Vượng đã giải quyết ổn thỏa cho tôi vụ ấy. Nhưng 
chính lúc Nhật làm dữ như thế thì trên toàn bộ, Nhật không 
còn đánh tốt, thắng mau như vụ Trân Châu Cảng. Tờ “Trung 
Bắc Chủ Nhật” vừa làm vừa trông. Báo không chạy dữ dội 
nữa, và đến lúc Nhật thua, Việt Minh hoạt động mạnh, thì 
chẳng cứ “Trung Bắc Chủ Nhật”, tất cả các báo đều hãm 
thắng để đi chậm chậm rồi lấy cớ kỹ thuật, thiếu giấy báo, 
để nghỉ một thời gian. Cũng vào khoảng đó, tờ “Báo Mới” 


cũng của cụ Luận, và do Nguyễn Khắc Kham làm chủ nhiệm, 
Nguyễn Doãn Vượng làm thư ký tòa soạn, cũng nghỉ luôn. 
“Báo Mới” là một tờ báo hàng ngày mà anh em định làm 
theo một công thức mới, với hy vọng sẽ là một tờ báo lạ 
nhứt và chạy nhứt, nhưng chưa thực hành được ý định thì 
biến cố xảy ra dồn dập để đưa đến việc quân đội Lư Hán kéo 
đến tiếp thu Hà Nội. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
Phần III 
P3-3 
TRUNG VIỆT TÂN VĂN 


Nguyễn Phổ, Nguyễn Doãn Vượng và tôi sống một cuộc đời 
thanh thản trong vài tháng. Hàng ngày, chúng tôi ngồi bàn 
bạc với nhau ra một loại báo giật gân theo kiểu Tabloid (tôi 
đã viết nhiều về loại báo này trong “Trung Bắc Chủ Nhật”); 
có lúc lại bàn làm một tờ báo in giấy màu hồng cho Đồng 
Minh (với sự cộng tác của một ký giả lành nghề mà không 
hề ai biết tiếng là Văn Thu), nhưng rồi kết cục không xong 
đâu vào đâu cả. Chúng tôi nhìn quân đội Lư Hán vào tiếp thu 
Hà Nội với tính cách quan sát viên một thời gian, thì một 
hôm Phổ, thay mặt cụ Lê Kỳ, mời tôi sang nhà ở phố Nhà 
Thương Phủ Doãn bàn về một tờ báo lớn: Trung Việt Tân 
Văn. Phổ nói với tôi một cách dè dặt, vì trước khi đó, tôi đã 
từ chối không chịu hợp tác với tờ “Bình Minh”, một tờ báo 
hàng ngày khác, của Nguyễn Giang, anh ruột Phổ. 

Tại sao lại không làm tờ “Bình Minh”? Muốn cho thật rõ, ta 
cần phải biết tại sao dưới thời Nhật lại có tờ báo đó. 

Vào thuở “lên” nhất của Phạm Lê Bổng, ông có ra một tờ 
báo chữ Pháp là “Patrie Annamite” do Tôn Thất Bình, con rể 
Phạm Quỳnh chủ bút, Tiêu Viên Nguyễn Đức Bính phụ trách 
về bài vở và một tờ báo chữ Việt, tờ “Việt Báo”, mua lại của 


Bùi Xuân Học, do một tập đoàn gồm có Nguyễn Đức Bính, 
Văn Hạc Lê Văn Hòe, Micro Bùi Xuân Như và mấy anh em 
khác viết bài. Chính Phạm Lê Bổng không để mắt tới hai tờ 
báo đó. Công việc làm báo và doanh thương nằm hết cả 
trong tay bà vợ; còn ông thì tất cả hoạt động tập trung vào 
việc triệt để theo bám Bảo Đại, Phạm Quỳnh, bảy ngày một 
tiệc lớn, ba ngày một tiệc nhỏ, để mua lòng Đại Pháp bảo 
hộ, củng cố chức viện trưởng viện Dân biểu cướp được của 
Phạm Huy Lục trong tập đoàn Nguyễn Văn Vĩnh. 

Phạm Lê Bổng, lúc đó, là đầu đề của rất nhiều bài vè nhạo 
báng mà cũng là điển hình của sự lố bịch, trơ trên trong dân 
gian; nhưng sự liều lĩnh, sự thiếu suy xét của ông chỉ lên tới 
tột bực lúc Nhật đổ bộ lên Đông Dương, ông đi với Chauvet 
giữ một chức vị quan trọng trong ủy ban thu thóc của Pháp, 
để sửa soạn một cuộc chống Nhật vô cùng thâm thiểm. 

Tôi nhớ có một hôm cuối tháng chạp, dưới mưa bay lất phất, 
tập đoàn Trung Bắc Chủ Nhật đi chợ Tết, qua nhà Phạm Lê 
Bổng thấy lính canh hết sức uy nghiêm, một người trong bọn 
nói đùa: 

- Nó lên đến tột bực rồi, nay mai thể nào cũng xuống. Hai 
cái nhà lớn nhứt phố Hàng Bồ của nó, ai dám quyết nay mai 
lại chẳng sang tay chủ khác? Các cụ nói “Nhất điền thiên 
vạn chủ”, ấy thế mà không có sai đâu nhé. 

Nói đùa thế mà thành ra đúng. Nhật hạ Pháp rồi, bắt luôn 
Phạm Lê Bổng giam một chỗ. Để cứu văn lấy chỗ đội nón, 
ông Bổng xin dâng cả hai căn nhà ấy cùng với nhà in, máy 
móc cho quân đội Nhật sử dụng. Cố nhiên Nhật vui lòng 
nhận đỡ cho Bổng, và hai cái nhà ấy được dùng làm tòa 


soạn và nhà in báo “Bình Minh”, nhưng sau khi Nhật thua, 
Tàu tới, rồi Pháp quay trở lại, thì không hiểu sao, Đỗ Xuân 
Mai, tức là chủ nhà in Mai Lĩnh lại sử dụng nhà in đó, đem 
bán lại cho ông Bách, công ty với bà Hòa Tường, dọn tất cả 
về đường Hàng Chuối, để rồi hình như lại chuyển sang cho 
“thần chưởng” Bùi Ngọc Phương (sau này nổi tiếng là Vua 
Dầu Hỏa). 

Nhưng đó là chuyện sau. Trở lại lúc Phạm Lê Bổng bị bắt, xin 
với Tasaki cho gặp bộ trưởng Yokohama, phụ trách về văn 
hóa, để tình nguyện dâng cả nhà cửa và máy in, máy xén, 
máy đúc cho quân đội Nhật. Hai ông Komatsu và Omya, 
trong bộ Văn Hóa, bèn mời ba ký giả là Nguyễn Doãn Vượng, 
Khái Hưng Trần Khánh Giư (trong tập đoàn Phong Hóa, Ngày 
Nay) và Nguyễn Giang (con trai cụ Nguyễn Văn Vĩnh) đứng 
ra sử dụng nhà in Việt Báo của Phạm Lê Bổng tặng, và xuất 
bản một báo hàng ngày là tờ “Bình Minh” để đề cao quân 
đội Nhật và chương trình Đại Đông A của Đại Nhựt Bản. 
Trước mặt Nguyễn Giang và Trần Khánh Giư, Nguyễn Doãn 
Vượng từ chối không làm. Tôi biết chắc đây không phải là lần 
đầu Vượng từ khước nhà in của Bổng. Trước đó ít lâu, sau 
một hội kiến về đêm với Bổng, Vượng đã cho tôi biết là 
Bổng, trước biến chuyển của thời cuộc, đã “lơn” Vượng và 
đề nghị “tặng” nhà in Việt Báo cho riêng anh và anh đã đem 
việc này nói cùng ông Luận. Ông Luận đưa ra ý kiến là nếu 
bán rẻ thì mua chớ không lấy không: còn Vượng thì dù bán 
rẻ cũng không chơi, vì anh tuy là bạn với Bổng, nhưng 
không muốn dính líu gì với Bổng. Thành ra đến lúc Komatsu 
và Omya đề nghị cho tam đầu chế Vượng, Giư, Giang, cái 


nhà in và hai tòa nhà, Nguyễn Doãn Vượng từ khước liền, 
viện cớ rằng anh đã có hai tờ “Trung Bắc Chủ Nhật”, “Báo 
Mới” với một nhà in cũng khá lớn, mà hiện giờ thì nhà in còn 
đang thiếu thợ làm, chưa sử dụng được triệt để các máy 
móc nhằm thi hành kế hoạch đã vạch sẵn của anh. 

Trần Khánh Giư không nói gì, nhưng Nguyễn Giang thì nói 
với Komatsu, với giọng nửa đùa nửa thật: “Vượng từ chối vì 
hắn sợ Tây trở lại”. Vượng trả lời: “Tôi sợ Tây hay không thì 
có Komatsu ngồi đây biết rõ”. Komatsu cười, nhìn Giang và 
Vượng, nói (bằng tiếng Pháp): “Không, tôi biết Vượng lắm, 
anh ta đúng là đạo Trung Dung; nhưng anh Giang, anh là 
một cha muốn làm ái tình, nhưng nhát quá nên đành thủ 
dâm”. 

Tờ “Bình Minh” ra đời, không có Nguyễn Doãn Vượng là do lẽ 
đó. Trong tháng đầu xuất bản, tờ “Bình Minh” cũng được 
người ta tìm đọc khá đông, nhưng về sau, phần vì không có 
gì mới lạ, phần vì người ta chán ngán chế độ hà khắc của 
Nhật, nên số độc giả “Bình Minh” sụt dần. Khái Hưng rút lui; 
Nguyễn Giang mời Phan Quang Đán (lúc đó làm tổng thư ký 
hội Cứu Đói với Mai Văn Hàm, chủ nhiệm tờ “Tin Mới” mua 
lại của bác sĩ Luyện) về làm chủ bút. Nhưng vì Đán không 
rành về nghề báo, nghề in, lại thêm cái chữ quốc ngữ mới 
của Nguyễn Giang đưa ra cố đọc cũng không tài nào mà đọc 
được, nên báo “Bình Minh” sụt mãi, sụt mãi, để thành ra 
một thứ báo “cơm nguội” không ai buồn mó tới. 

Chính vào lúc đó, Nguyễn Phổ và Nguyễn Dương, hai em trai 
của Nguyễn Giang, tìm tôi rủ về “cứu vãn” tờ “Bình Minh”, 
nhưng vì biết Nguyễn Giang là một thứ “đồ gàn”, có tính lẩm 


cẩm, nên tôi dễ từ chối, và tôi đã từ chối ngay, viện lẽ là 
không ai chịu được Giang, có làm với nhau bất quá cũng chỉ 
được ít lâu rồi lại thôi thì hợp tác làm gì. Làm với nhau thì 
oán thán, thù hằn, thế thì không làm với nhau để giữ lấy 
tình anh em trước sau như một, há lại chẳng hơn ư? 

Chính vì lẽ đó, nên lúc Nguyễn Phổ đề cập đến việc tôi về 
giúp cho tờ “Trung Việt Tân Văn”, anh nói với tôi một cách 
dè dặt; nhưng lần này thì tôi nhận lời anh, sau một vài đêm 
suy nghĩ. 

Tôi nói “suy nghĩ” cũng là đúng một phần nào, vì người làm 
báo ở vào lúc đó thật là khó tính, nhất là một người làm báo 
không thuộc đảng phái nào, chỉ biết có nghề mình và quyền 
lợi của dân tộc. Lúc ấy, Nhật thua trận, quân đội Lư Hán đến 
tiếp thu quân đội Nhật, và Việt Minh thì vừa mới về, đem lại 
tin tưởng và lẽ sống cho dân. Tất nhiên, những mâu thuẫn 
và cọ xát giữa Việt Minh và Trùng Khánh không thể nào 
không xảy ra. Làm ăn mà không khéo thì bị mang tiếng là 
phản bội; nhưng trái lại, nếu có lập trường vững chắc và một 
đường lối sáng suốt thì cũng có thể đỡ đần một phần nào 
chính thể mới phôi thai lúc đó, bị tấn công về mọi mặt. 
Không tối nào tôi không cùng Phổ và Kỳ (Nguyễn Kỳ là con 
trai cụ Vĩnh, em của Phổ) và Dương nghiên cứu, thảo luận 
nên làm ăn ra thế nào, một mặt; và mặt khác, tôi thường 
xuyên gặp Phùng Bảo Thạch, Ngô Tất Tố, Thượng Sĩ, Trần 
Kim Dần để xét cho thật kỹ có nên nhận làm báo “Trung Việt 
Tân Văn”, cơ quan chính thức của quân đội Lư Hán đến tiếp 
thu quân đội Nhật hay không. 

Anh Phổ, bây giờ anh ở đâu? Vẫn còn ở Bắc Việt hay đã đi 


Tây đi Tầu rồi? Mười lăm năm xa cách - bằng cả một cuộc 
đời phiêu bạt của cô Kiều! - mười lăm năm đã trôi qua, 
nhưng tôi vẫn nhớ thương anh như những ngày ở hậu 
phương và không bao giờ tôi quên được những đêm không 
ngủ, chúng ta uống cà phê nói chuyện về quân Nhật đi và 
quân Tàu tới. 

Nguyễn Phổ là tế tử của cụ Lê Kỳ. Trong các bạn của cụ, có 
nhiều người Trung Hoa. Vì thế, ông Tsan Cẩm Thoòng, được 
phép xuất bản tờ “Trung Việt Tân Văn”, liền được ngay các 
bạn như cụ Ly Seng Pao, Nguyễn Hải Thần giới thiệu mời cụ 
Kỳ ra làm giám đốc và cụ Trần Phượng Thê làm quản lý. 
Thực ra, báo ấy không phải do ông Tsan Cẩm Thoòng cầm 
chịch, nhưng là của một Lam Y thân tín của Tưởng Tổng 
Thống và là con trai của ông Tsan đứng cầm chịch ở bên 
trong. Báo ra đời nhằm mục tiêu xiết chặt tình thân thiện 
Hoa Việt, tuyên truyền cho chế độ Trung Hoa trắng và đề 
cao quân đội Tàu nói chung và đoàn quân của Lư Hán đến 
tiếp thu ở Việt Nam, nói riêng. Vì là bạn của Phổ và thường 
chuyện trò với hai cụ Kỳ, Thê được coi là tâm đầu ý hiệp, các 
cụ Kỳ, Thê và Lý thân ái mời tôi về làm chủ bút cho báo. 

Từ trước cho đến lúc đó, tôi vẫn có thói quen là không bao 
giờ nhận lãnh một chức vụ gì có tên chánh thức in trên báo. 
Nhiều bài báo, cũng như nhiều cuốn sách của tôi, do các 
nhà xuất bản in ra đều mang bút tự - mà tự tôi đến giờ cũng 
quên mất nhiều bút tự của mình, - thỉnh thoảng mới có bài 
hay sách mang tên thật. Nhận lời làm “Trung Việt Tân Văn”, 
tôi cũng định áp dụng phương thức cố hữu là chỉ nhận làm ở 
bên trong, còn tên trên báo thì để cho người khác đứng. 


Nhưng cụ Lý và ông Tsan, cũng như Tsan Chi Số - con trai 
ông Tsan - không chịu thế. Họ quan niệm chức vụ chủ bút 
rất quan trọng và ép tôi phải để tên chủ bút, muốn từ chối 
không tài nào được. 

Thấy chỉ vì cái tên công việc dằng dai ra mãi, các anh em 
như Trần Kim Dần, Thượng Sỹ Nguyễn Đức Long, Phùng Bảo 
Thạch, khuyên tôi nhận lời. Tòa soạn lại gồm các anh em cũ, 
trừ vài người đã mất hay đã đi xa. Bù lại, tôi lại được thêm 
mấy anh em khác trong nhóm “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” hay 
“Trung Bắc Chủ Nhật” - lúc ấy đã nghỉ - về hợp tác. Cố nhiên 
một tờ báo như thế phải giàu, trụ sở phải to, nhuận bút phải 
hậu và có... thế là đàng khác. Nhưng có lẽ vì độc giả không 
có mấy cảm tình với quân đội Trung Hoa lúc bấy giờ một 
phần, mà phần khác tại anh em cũng không hăng hái làm 
việc cho mình như thuở “Công Dân”, “Vịt Đực”, “Tương Lai”, 
nên báo không chạy mấy. Vả chăng, Trần Huy Liệu, lúc ấy, 
làm bộ trưởng thông tin, ít ra cũng đủ phép “ếm” chúng tôi. 
Tôi biết trong anh em lúc bấy giờ, Trần Huy Liệu “trù” chúng 
tôi nhiều nhất. “Trung Việt Tân Văn” viết một loại bài đả kích 
riêng Trần Huy Liệu “chậm tiến, chưa chi đã lợi dụng chức vụ 
bộ trưởng của anh để hàng ngày đi công xa đến nhà Ngân 
Giang nữ sĩ uống trà tàu và ngâm thơ con cóc”. Uất hận 
không chịu được, Liệu dọa “hót chúng tôi vào xe rác”. 

Bắc Bộ Phủ, trái lại, lại tỏ ra gượng nhẹ với chúng tôi vì thực 
ra chúng tôi, lấy tư cách là một nhà báo, cầm chịch quyền 
thứ tư trong nước - đa số người Trung Hoa lúc đó tin như vậy 
- cũng đã đứng ra thu xếp được một ít điều xích mích nhỏ 
giữa quân đội Lư Hán với chánh quyền hồi ấy. 


Nói riêng về chức chủ bút của tôi, thật kỳ. Khác hẳn khi làm 
thư ký tòa soạn cho các tờ báo khác, người chủ bút của 
“Trung Việt Tân Văn”, từ lúc báo ra cho đến lúc báo nghỉ, 
gần như không viết gì, không biết gì về báo. Mọi công việc 
tòa soạn do Phùng Bảo Thạch và Ngô Tất Tố trông nom hết. 
Qua ngày này sang ngày khác, tôi chỉ phụ trách việc đi ăn 
uống, xã giao, hết cơm Tàu đến cơm Tây, hết cụ này mời lại 
đến ông kia thết. Nhưng dù sao, tất cả những cái đó chưa kỳ 
bằng việc mấy chủ nhân của báo quan niệm về nghề báo 
lúc bấy giờ: bài vở đăng báo không cần lắm, trọng tâm hoạt 
động của chủ bút là công việc tiếp thu quân đội Nhựt. Nghĩa 
là mỗi khi quân đội Lư Hán tiếp thu ở đâu thì lại có tin báo 
liền cho chủ bút với đầy đủ chỉ tiết: hôm nay, quân đội Nhựt 
làm sao, ta nhận bao nhiêu võ khí, tìm ra được mấy kho vải, 
bao nhiêu kho gạo, bao nhiêu kho đường... Các anh em 
Trung Hoa lúc ấy đối với riêng tôi thật là đôn hậu đến làm 
cho tôi cảm động vì họ thành thực đến mức bảo trắng cho 
tôi biết rằng các tin ấy không cần đăng lên trên báo làm gì. 
Sỡ dĩ họ báo tin cho tôi biết trước nhất là vì họ muốn dành 
cho tôi quyền lợi ưu tiên: ông chủ bút có chỗ tiêu thụ thì bán 
đi lấy lời, khi nào ông chủ bút không bán được thì chúng tôi 
mới bán, ông chủ bút cứ tự nhiên vì là “anh em cả mà”. 

Băn khoăn thứ nhì của các vị ấy là việc tham gia quốc hội 
đầu tiên Việt Nam độc lập. Ngoài các nghị sĩ dân bầu, chính 
phủ chấp nhận một số nghị sĩ chỉ định dành cho các đảng 
quốc gia. Ông chủ bút có gia nhập đảng nào không? Tôi 
chẳng vào đảng nào hết. Nhưng không có sao đâu, ông chủ 
bút cứ nhận lời đi, chúng tôi sẽ nói với cụ Nguyễn và chắc cụ 


sẽ bằng lòng lắm. 

Thực quả làm báo như thế cũng ngộ và khỏe. Từ thuở bước 
chân vào nghề, tôi chưa hề bao giờ lại thấy làm báo khỏe 
đến như thế và tôi cũng không biết sẽ còn khỏe đến chừng 
nào nếu biến cố không dồn dập xảy ra trong nước. Phùng 
Bảo Thạch nhận làm thêm tờ “Đồng Minh” của cụ Nguyễn 
Hải Thần, tôi dư thời giờ cũng giúp vào một tay. Nhưng rồi 
đến một lúc cả “Trung Việt Tân Văn” và “Đồng Minh” đều 
phải tự động đóng cửa vì tình hình rắc rối không tả được. 
LÀM BÁO LƯU ĐỘNG Ở KHU BA 

Thế là máy bay Pháp lại gừ gừ trên trời, còn dưới đất thì xe 
díp, mô tô chạy ầm ầm như gió - nhiều khi để chộ, chớ cũng 
chẳng có việc gì cần. Tôi còn nhớ có anh lính nai nịt như ra 
trận địa, ngồi thẳng đườn đườn trên mô tô nổ máy chạy bay 
như thể phải đi cứu ông D Argenlieu hay Sainteny lâm nạn, 
nhưng rút cục đến dốc Hàng Kèn thì hãm máy, vào tửu quán 
uống một ly rượu mạnh và ôm con gái chuyện trò như pháo 
ran. 

Thấy Nhật đã đuổi Pháp đi rồi mà bây giờ lại thấy Pháp trở 
lại lù lù cả đống, dân chúng chán nản không tưởng tượng 
được. Việt Minh ở vào một thế rất khó khăn: một mặt đối 
phó với Pháp, một mặt tuyên truyền dân gian để cho khỏi 
mất tin tưởng, và mặt khác nữa lại phải lo chuyện đoàn kết 
các đảng phái, vì các đảng phái lúc này léng phéng định xé 
lẻ rất nhiều và đi với Tàu hoặc Pháp để chống lại Việt Minh. 
Tôi viết bài cho một tờ y học, tờ “Vui Sống”, đồng thời tổ 
chức nhà in cho nhiều anh em ở các nơi về thành, vì tnh 
nào cũng có một hai tờ báo. Vì là anh em quen biết cũ, tôi 


viết bài thêm cho một vài tờ; riêng có tờ “Kháng Chiến” của 
Nguyễn Kỳ ở Cao Bắc Lạng thì tôi để tâm vào nhiều nhất. 
Trong khi ấy, các tờ báo như “Tiểu Thuyết Thứ Bảy”, 

“Trung Bắc Chủ Nhật”, “Truyền Bá”, “Phổ Thông Bán Nguyệt 
San” đều ngh' hết. Anh em văn hóa, văn nghệ chuẩn bị lên 
đường ra hậu phương chiến đấu. Thế rồi lịnh tiêu thổ kháng 
chiến ban ra; thành phố đào hầm trú ẩn; tự vệ xẻ đường đắp 
ụ để đối phó với một tình thế nẩy lửa chắc chắn không thể 
nào tránh được, xảy ra không biết lúc nào. 

Những ngày kháng chiến đầu tiên ở hậu phương thật là cực 
khổ, nhưng cũng thực là vui lạ. Tôi chạy về khu ba, ngồi kéo 
sợi, và trong hơn nửa năm trời không làm gì; nhưng sau lần 
lần bắt liên lạc được với các anh em cũ, tôi viết mấy vở kịch 
(trong đó có kịch Bom Ba Càng) có tính cách tuyên truyền, 
rồi do đó đi họp văn hóa, viết một hai tờ báo nhỏ địa phương 
ở Hà Nam, vùng Đần, Đọi Đệp. Ngày tháng nặng nề trôi; đời 
sống thiếu thốn đủ mọi cách nhưng lòng người hể hả như 
chết mà sống lại. Tôi chưa hề được sống những giờ phút sôi 
động và ấm lòng như thế: đồng bào thương xót nhau như 
ruột thịt; người dân giúp đỡ nhau thực tình; anh lính ho thì 
người dân tự nhiên thấy ngực mình đau nhói. Riêng tôi, tôi 
rưng rưng nước mắt khi thấy Nguyễn Phổ và Nguyễn Kỳ từ 
Cao Bắc Lạng về thăm tôi ở Đần. Mỗi phiên chợ, tôi ra ngồi ở 
quán cà phê, do đó gặp đủ mặt anh em để trò chuyện và 
thăm dò tin tức. Cảm động nhất là Sở Bảo Doãn Kế Thiện đã 
già rồi mà cũng lặn lội từ Sơn Tây về rủ tôi đi làm việc văn 
hóa; Nam Cao được ngh” xả hơi về nằm khèo với tôi, ăn cơm 
với cà chua và rau cải, uống nước chè tươi nhắm với tóp mỡ, 


cùng bao nhiêu anh em khác nữa hiện giờ đã chết, mà cũng 
còn nhiều người còn chiến đấu. Trong số các anh em đó, có 
người đi hàng mấy ngày đường, một thân một mình; có 
người ngày ngh”, đêm đi bằng đò, có vệ quốc quân hộ tống. 
Nguyễn Đức Long, bút hiệu Thượng Sỹ, là người ẩn hiện, đi 
về thăm tôi nhiều nhất. 

Long bắt đầu viết báo từ tờ “Tin Mới” của bác sĩ Nguyễn Văn 
Luyện. Trên tờ hàng tuần, anh viết phóng sự, điều tra, 
truyện ngắn; còn trên tờ hàng ngày, anh đặc trách về phê 
bình sách và cũng chính vì mục này anh đã tạo ra nhiều thù, 
ấy là không kể nhiều bận đã có văn gia, thi sĩ định cho anh 
một mách. Ra bưng kháng chiến, Long làm tờ hàng ngày 
“Chống Giặc” của Đặng Thai Mai ở liên khu ba, trong đó có 
Sỹ Ngọc, Nguyễn Tuân, Hồ Dzếnh... Vì phụ trách về phóng 
sự, điều tra tin tức, anh phải đi luôn, nên thừa dịp về thăm 
tôi một tháng đôi lần và rủ tôi viết bài cho “Chống Giặc”. 
Nhưng chẳng bao lâu, chiến tranh lan ra đến đó, tờ “Chống 
Giặc” chuyển đến một địa điểm xa xôi khác. Vì bị sốt rét 
nặng, Long không đi được, về Kẹo, ở gần với tôi. Nói là gần, 
nhưng cũng cách nhau đến bảy, tám cây số. Tôi kéo sợi, 
đem ra bán ở chợ Đần, còn Long thì ăn xong, không ngủ, đi 
nghe ngóng khắp nơi, thảo hết chương trình này đến kế 
hoạch nọ, nhưng rút cục không thể nào thực hiện được - trừ 
một tờ bán tuần báo tên là “Bạn Trẻ”. 

“Bạn Trẻ” là một tờ báo của tư nhân, tự túc, in trên giấy bản, 
khổ nhỏ. Báo quán đặt ở một căn nhà lá chật chội ở một 
làng tại khu ba, trong vẻn vẹn có một cái bàn và một cái 
giường. Thượng Sỹ Nguyễn Đức Long và tôi phụ trách về bài 


vở cho báo ấy. Lúc nào Long đi thăm dò đường lối chánh trị 
để viết bài thì tôi trông nom việc sửa chữa mô rát và đạp cái 
máy pê đa lét để in. Chủ nhiệm không có mặt mấy khi ở 
báo, phải lo tiền, lo giấy, lo mực mua ở chợ Đồng Quan về. 
Làm báo như tờ “Bạn Trẻ”, thực cũng lạ lùng, mà thú vị, vì từ 
thuở bước chân vào nghề, tôi chưa làm một tờ báo nào thiếu 
phương tiện đến như thế bao giờ. Viết bài ban ngày, ban 
đêm xếp chữ và in; vừa trông in, vừa ăn cơm; in xong thì 
một số anh em - hầu hết là sinh viên và học sinh - đến lấy 
báo tản mác đi bộ, đi thuyền, đi xe máy khắp các nơi trong 
vùng kháng chiến để bán. Báo “Bạn Trẻ” bán cũng khá; bán 
xong, anh em nhặt tiền về để mua mực, mua giấy in số sau; 
nhưng khích lệ nhất là có nhiều độc giả mua báo lại ủng hộ 
tiền và có người, dù biết trước là tình thế thay đổi luôn luôn, 
vẫn cứ sẵn sàng gửi tiền mua cả năm hay sáu tháng. Càng 
làm cho chúng tôi nức lòng hơn nữa là trong một đại hội ở 
Liên khu ba, Ủy ban Kháng chiến đã tổ chức một cuộc trưng 
bày các báo kháng chiến để đánh dấu nỗ lực của anh em 
văn nghệ sĩ, tờ “Bạn Trẻ” đã được xếp vào hàng đầu về kỹ 
thuật làm báo và Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến đã kêu gọi 
anh em nên giúp tay cổ động tờ “Bạn Trẻ” cho mỗi ngày 
được phổ cập hơn. 

Về sau này, về thành, gặp Vũ Đình Chí (Tam Lang) - bị Tây 
giam ở một địa điểm tại tnh Hà Đông trong thời kỳ kháng 
chiến - anh có cho Nguyễn Đức Long biết là anh đã được đọc 
một số “Bạn Trẻ” trong nhà giam, và có một bài nói về sự 
tàn ác của quân đội Pháp hãm hiếp đàn bà già yếu - dù là 
không ký tên thực - anh đọc cũng đoán là của tôi. 


Kể lại lúc làm tờ “Bạn Trẻ”, tôi không thể quên một kỷ niệm 
không bao giờ quên được. Trong “Bạn Trẻ”, có một mục về 
tin tức nội thành, thuật lại tất cả các hành động của ngụy 
quyền và hoạt động của các người ở lại với Pháp, làm cho 
Pháp. Phụ trách về mục đó, mỗi tháng một lần, tôi phải đi từ 
Đần qua nhiều vùng có Tây chiếm đóng, qua ruộng, qua 
sông để về một làng tề, gặp một ông bạn làm giáo học cung 
cấp cho tin tức thuộc vào loại đó. 

Tôi nhớ hồi đó là mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt. Lặn 
ngòi ngoi nước về được đến nhà ông giáo, thường là trời đã 
tối, không còn trông rõ mặt người. Đứng ở ngoài cổng nhìn 
vào thì cái vườn ở đằng trước tối om; trong nhà, có ngọn đèn 
thắp sáng và những hoa lửa bay lên như những con đom 
đóm nhỏ. Ấy là cái hỏa lò than đốt lên để sưởi. Ông giáo 
mặc áo bông, đi đi lại lại trong nhà, th'nh thoảng lại hơ hai 
bàn tay vào lửa và ngâm vang câu thơ cũ “Thế sự du du nại 
lão hà...”. 

Mỗi lần, tôi về thăm ông như thế, bao giờ ông cũng hỏi “Đã 
ăn uống gì chưa?”, nhưng đó là hỏi lấy lệ mà thôi, chớ dù ăn 
rồi hay chưa ăn, ông cũng hối vợ và cô em đi thổi một nồi 
cơm thực nóng, làm một con gà vàng mời ăn, không quên 
rót một chén rượu nóng để uống cho ấm bụng. Vợ và cô em 
gái ông là những người đàn bà kiểu mẫu. Em gái ông chừng 
đôi mươi, đi đi lại lại buôn bán từ vùng tể sang vùng kháng 
chiến như đi chợ, nên mỗi khi từ giã ông ra về, người em gái 
lại đưa tôi đi vì sợ tôi không am hiểu đường lối, có thể sa vào 
bẫy của địch hoặc không biết trả lời mỗi khi có việc cần đối 
phó. Quên làm sao được những buổi sáng rét căm căm, thức 


dậy từ lúc trời hãy còn tối đen như mực để sửa soạn ra về. 
Bà giáo, trẻ măng và đẹp như một bài thơ, ông giáo và cô 
em cùng dậy, để tiễn tôi. Cả một gia đình lịch sự như nhau; 
ông giáo trò chuyện nho nhã, cô em lo liệu chu đáo cho tôi 
không thiếu thốn thức gì, còn bà giáo thì đã đun nước từ lúc 
nào để pha trà và không lần nào quên thổi một nồi cơm, 
nắm mấy thỏi, kèm một ít muối mè hay vài khúc cá để vào 
ba lô cho khách. Sống cả một kiếp người ở nội thành, không 
thể có những phút thương thương như thế. Tình đồng bào 
với đồng bào ngạt ngào thơm mùi của hoa bưởi nửa đêm về 
sáng. Nhưng chiến tranh tàn khốc nào có muốn cây có lộc, 
bông có trái, người có con, xuân có bướm: khói lửa lan tràn 
từ hậu phương đến các làng tề và một hôm chúng tôi được 
tin đa số người làng ấy đã tản cư đi nơi khác. 

Thế rồi tôi rinh tê. Tôi rinh, nhưng không có một chút mặc 
cảm, là vì tôi quan niệm rằng Hà Nội là đất nước mình, mình 
có quyền ở đó, còn vấn đề hèn hay không, đó là tùy ở nhân 
cách của từng người. Một buổi sáng kia, nhân đi uống rượu 
với Nguyễn Đức Long ở “Le Lac” về, tôi bỗng nghe thấy có 
tiếng gọi khẽ ở sau lưng. Đứng lại, tôi định thân một lúc thì 
tự nhiên t'nh hẳn rượu: người thiếu phụ chít khăn vuông, 
mặc áo nâu non, gánh cam và quýt đứng trước mặt tôi, 
chính là bà giáo! Trời lất phất mưa bay. Gió Hồ Gươm thổi 
mạnh làm nghiêng cái nón lá của người thiếu phụ, để hé 
mấy sợi tóc mây che nửa mặt hoa. Việc đầu tiên là tôi hỏi 
thăm ông giáo và cô em. Bà nói vắn tắt cho tôi biết là tháng 
tám năm ấy, sau khi tôi đi khỏi được vài ngày, quân Pháp về 
làng, càn quét và bắt nhiều người đem đi, trong số đó có 


ông giáo. Còn cô em may vừa đi khỏi hôm trước, và hình 
như vẫn còn đi lại buôn bán ở liên khu ba, nhưng lâu lắm 
không tin về nhà. Về phần ông giáo, bà tuyệt mù tin tức, 
nhưng theo lời mấy bạn thân cho biết sau khi giam ở Nhà 
Tiến ít lâu, quân Pháp đã bốc ông cùng với một bọn chừng 
năm chục người đem lên máy bay ởi Sài Gòn (?) đánh đập 
bật tròng hai con mắt, và dường như ông đã không chịu nổi 
những phương pháp tra tấn tối ư dã man của bọn thực dân 
CƯỚP nước. 

Thấy đứng lâu chuyện trò như thế ở giữa đường không tiện, 
tôi ghi số nhà vào một mảnh giấy con, mời bà lại chơi với 
nhà tôi; nhưng cho đến tận lúc ký hiệp định Genève, tôi vẫn 
không được thấy bóng người đàn bà diễm tuyệt, kiên trinh 
kia đâu nữa. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
Phần IV 
P4-1 
BÁO HẠI 


“LIÊN HIỆP” ĐẾN “TREE”, QUA “TIẾNG DÂN” 

.Là vì thời thế bất trắc lắm. Theo thông cáo quân sự thì 
ngày nào ta cũng thắng mà địch cũng thua, nhưng không 
hiểu thực tế trớ trêu ra sao, dân tình mỗi ngày một chán 
nản, một mắặtt vì rối ren ở trong nước nhiều quá, mà mặt 
khác thì kinh tế lại bắt đầu suy sụp dữ. Bao nhiêu tướng tài 
của Pháp hoặc thua, hoặc chết, không ít; chính phủ Pháp 
bèn quyết định đưa tướng De Lattre sang diệt Cộng. Tướng 
này vừa đến, thiên hạ thì thầm không biết bao nhiêu chuyện 
hư hư thực thực: đánh tốt, nhưng hách lắm; nước không 
nóng không dùng; các sĩ quan cận vệ không đứng thẳng như 
cây cột xi măng để chào, cho về ngay một nước. Hầu hết 
đều chỉ chú ý tới De Lattre về điểm đó, nhưng không biết 
rằng ông là một võ tướng để tâm đến văn hóa rất nhiều. Vì 
thế cho nên vừa đến Việt Nam được một tuần, nghiên cứu 
vấn đề, ông đã kêu mật vụ và thông tin Pháp lên tiếp xúc, 
và chỉ thị phải ra một tờ báo lớn để làm cơ quan chính trị và 
quân sự cho quân đội Pháp, đồng thời tẩy nặng cái óc sợ 
Cộng của dân chúng Việt Nam, làm cho họ tin tưởng nơi tài 
bách chiến bách thắng của quân đội Pháp. 


Văn Tuyên, một tay bút cừ của đài Pháp A, ngày nào cũng 
đẻ ra một bài chửi Cộng đáng ghét, nhưng mà lại duyên 
dáng không chê được, được chỉ định để làm tờ báo đó. Sau 
một cuộc hội kiến với De Lattre, Văn Tuyên về đến nhà 
cuống cả lên, suýt rơi kính gọng vàng, (và cố nhiên quên hát 
cả bài Tiến Quân Ca) giục tôi đi thu xếp nhà in và xúc tiến tổ 
chức tòa soạn để kịp ngày ra báo, vì De Lattre không phải là 
chuyện đùa đâu! Thêm nữa, Văn Tuyên còn cho biết báo 
“Liên Hiệp” phải là một tờ báo xuất sắc có tên chủ nhiệm, 
chủ bút đàng hoàng, chớ không thể ẩu như “Zân Mới” được. 
Y anh muốn để tên anh là chủ nhiệm và tên tôi làm chủ bút. 
May đến lúc cuối cùng có một anh bạn sẵn sàng đứng tên 
chủ bút thay tôi: đó là Huỳnh Văn Phẩm. Bắt đầu, báo in 
tạm ở nhà in “Cây Thông” của Đỗ Văn Giao. Thợ thì mới tập 
xếp chữ; máy thì có một cái khổ demi raisin và hai cái 
minerve lô can, cho nên công việc lúc ban đầu bê bối, khó 
khăn như đi vào Ba Thục: xếp chữ, cho đúc rồi chở bát chữ 
đến nhà Văn Hồng Thịnh để in. Còn tòa soạn thì chỉ vẻn vẹn 
có một bàn bốn năm người ngồi chung, vừa viết bài, vừa sửa 
mô rát. Mô rát chi chít những phốt, sửa ba bốn lần, lỗi vẫn 
còn sót lại như trấu! Một tờ báo chưa xuất bản mà đi đâu 
cũng ầm lên là báo “của Tây”, thêm nữa lại in xấu, cố nhiên 
là không chạy. Nhưng Văn Tuyên có một đức tính đáng kể là 
kiên nhẫn: mặc dầu vậy, anh vẫn vui vẻ và cổ súy anh em 
cố gắng. Thay đổi lề lối làm việc; thay đổi nhà in; luôn luôn 
tìm những mục mới lạ để thông tin tức và bình luận, tờ “Liên 
Hiệp” khá dần dần, để đến lúc có tin động viên dân chúng 
đánh giặc thì báo bắt đầu chạy, được người ta tranh nhau 


tìm đọc. Là vì, có tiền mà lại được ưu tiên, “Liên Hiệp” có 
những tin tức, sắc lịnh động viên sốt dẻo và ngày nào cũng 
¡in thêm hai trang phụ để đăng những tin đó, mà ai cũng cho 
là “cần thiết cho mọi gia đình”. 

Cùng lúc ấy, Mỹ bắt đầu đến Việt Nam và đặt phòng thông 
tin ở Hà Nội, đầu đường Hàng Trống, và bắt đầu xem xét dân 
tình cũng như tìm hiểu tâm lý quần chúng Việt Nam. Giám 
đốc Donell và phó giám đốc Metcaffe, một hôm, nhờ một 
nhân viên người Nam tiếp xúc với tôi và mời đến chơi tại 
phòng Thông tin. Hỏi thì mới biết rằng họ biết tôi là vì văn 
phòng chính ở Sài Gòn cho họ biết, ra Hà Nội, nên tiếp xúc 
với những ký giả, văn sĩ nào, mà sở dĩ văn phòng ở Sài Gòn 
biết tôi là vì họ đã mở cuộc điều tra và đã biết tôi qua những 
bài báo viết cho tuần báo “Mới” của Phạm Văn Tươi (tức Tú 
Xe sau này), do Lê Văn Siêu làm chủ bút. 

Lần đầu tiên, tôi gặp Phạm Văn Tươi ở báo “Tiếng Dân” của 
Cung Mạnh Đạt. Đạt có anh em làm thầu khoán, có tiền, bắt 
đầu mua một cái măng xét báo hàng ngày của Nguyễn 
Thăng Long ở Hải Phòng: báo “Ngày Mai”. Làm được ít lâu, 
Đạt vào Nam vận động với chính phủ Nguyễn Văn Tâm xin 
một tờ báo cho chính mình, lấy tên là “Tiếng Dân”, bỏ tờ 
“Ngày Mai”, làm tờ báo mới và tổ chức luôn cả nhà in để in 
lấy báo. Tôi làm thư ký tòa soạn, mời các anh em còn lại như 
Thượng Sỹ, Trần Kim Dần, Lê Tất Tiên... về cộng tác. Báo 
chạy một cách bình thường vì không có gì đặc biệt, một mặt 
vì Đạt sợ làm ngổ quá thì hại công việc làm ăn của anh em 
trong nhà anh, và mặt khác cũng vì Nguyễn Văn Tâm lúc ấy 
rất hung hăng, báo nào mà không nịnh Tây ra mặt thì không 


những đóng cửa mà lại còn nhốt là đằng khác. 

Phạm Văn Tươi đến tìm tôi tại nhà báo ở đường Wiélé hai 
lần, nhưng đến lần thứ ba mới gặp. Hồi đó, trời nắng gắt. 
Thấy Phạm Văn Tươi khoác cái áo ở tay, đi ở cầu thang lên, 
mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi xúc cảm về sự chí tình của anh, 
bèn nhận lời viết cho tờ “Mới”. Tươi là một người có học, nói 
khó nghe, nhưng tỏ ra thông thạo về nghề báo cũng như 
nhiều vấn đề khác thuộc đủ lãnh vực nên tôi có biệt nhỡn, 
và cũng vì thế tôi đã viết nhiều loạt bài đứng đắn và luôn 
luôn tìm cái mới lạ để đáp lại cảm tình thắm thiết của Lê 
Văn Siêu và Phạm Văn Tươi. 

Loạt bài “Miếng Ngon Hà Nội” cũng như những bài “Tết Thủy 
Tiên” đặc biệt Việt Nam, mà sau này nhà xuất bản “Nguyễn 
An Ninh” và “Thế Giới” thâu thập lại in thành sách, đều bắt 
đầu đăng trên báo này. Lúc ấy, tổng giám đốc Thông tin Mỹ 
là Gregory, qua sự điều tra của nhân viên người Việt, biết 
tôi; do đó mới có viên giám đốc và phó giám đốc ở Bắc mời 
tôi nói chuyện. Thoạt đầu, chúng tôi nói chuyện về động 
viên. Thành thực mà nói, lúc ấy, tôi không ngại Nguyễn Văn 
Tâm mà cũng chẳng sợ Tây, vì tôi biết là có đủ sức để đối 
phó với họ; còn Mỹ thì mới bước lên đất Bắc chưa đáng kể, 
nên tôi không ngại gì mà không nói thực những điều tôi biết 
và tôi nghĩ: “Dân chúng Việt Nam theo tôi, không tán thành 
động viên một tí nào. Vẫn biết rằng ở nước nào cũng thế, 
thanh niên đến tuổi trưởng thành thì phải ra lính, giúp nước, 
bảo vệ biên thùy, nhưng ở trong trường hợp đất nước tôi thì 
khác hẳn, vì bất cứ một người nào cũng quan niệm rằng 
chính phủ Tâm động viên họ không phải vì quyền lợi của đất 


nước, mà chính là vì quyền lợi của người Pháp mà các chính 
phủ Việt Nam từ trước đến nay đều là tay sai”. 

Nghe thấy tôi trả lời như vậy, giám đốc thông tin Mỹ ở Hà 
Nội nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng không cần lưu ý lắm, 
viện cớ bận việc, ra về. Mấy hôm sau, Metcaffe mời tôi đi 
uống rượu; đó là một điều rất lạ vì người Mỹ khác hẳn người 
Pháp, và người Đức, ít khi tự nhiên lại mời ai đi ăn uống, chơi 
bời như vậy. Nhưng tôi cứ đi và, để tỏ ra người Việt chịu chơi 
hơn ai, ngay lúc ra về, tôi mời Metcaffe đến ăn cơm Việt 
Nam tại nhà riêng. Cũng từ đó, chúng tôi thân mật với nhau 
hơn, và đến tận lúc ấy Metcaffe mới cho tôi biết là phòng 
giám đốc có ý muốn có sự hợp tác của tôi trong công việc 
viết sách và viết báo... 

Nói cho thực, lúc ấy tôi không mê tiền. Ngoài việc làm 
“Tiếng Dân” và “Mới”, tôi ưa sống cho chính mình, sống với 
nội tâm, nay đi kiếm những bức tranh Tầu về treo, mai tìm 
cây thế về trồng hay gửi ra ngoại quốc mua một cặp yến tím 
về nghe nó hót, nên thấy người Mỹ nói thế tôi cũng không 
tha thiết lắm. Tuy nhiên, trước sự thiết tha có vẻ chân thành 
của Metcaffe và Donell, tôi cũng cứ nhận lời. Và, sau đó, tôi 
cũng dành mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ viết văn, dịch sách 
cho phòng thông tin Mỹ, để xem đồng đô la Mỹ nó ra thế 
nào, vì cho tới lúc đó, tôi quê một cục, vẫn tưởng rằng Mỹ 
tiêu toàn vàng, chớ không tiêu giấy bạc. Tôi tin như thế là vì 
thuở nhỏ đi coi phim “La Ruée vers l'Or” của hề Charlot, tôi 
thấy vàng ở nước Mỹ nhiều hơn đá sỏi; sau này, đọc sách và 
coi báo, lại thấy Mỹ nổi tiếng là giàu nhứt thế giới, mạnh 
nhứt thế giới, nên tôi suy luận một cách ngớ ngẩn là Mỹ 


không tiêu tiền giấy. Những nước như Pháp, Việt, Nhật, Tàu... 
mới tiêu loại tiền tồi tệ đó, chớ Mỹ mạnh nhứt, giàu nhứt thế 
giới cũng tiêu tiền giấy thì chẳng hóa ra “cá mè một lứa” 
hay sao? 

Thế là tôi viết sách cho thông tin Mỹ. Vẫn biết người Mỹ làm 
cái gì cũng phải rõ ràng, sạch sẽ, khoa học, bài vở phải đánh 
máy không tẩy tẩy, xóa xóa lèm bèm, tôi mặc kệ, làm như 
không biết, viết tay được cuốn nào đưa luôn cuốn ấy và tôi 
đã vỡ mộng khi nhận được những cái chèque đưa ra ngân 
khố để lãnh tiền Việt Nam! Nhưng mà thôi, cũng được đi: so 
với Pháp, và Việt, Mỹ lúc đầu cũng chịu tiêu. Họ có một bảng 
kê khai những sách cần viết và cần dịch; hết cuốn này, tôi 
tiếp tục làm cuốn khác, và họ nhận hết. Và Metcaffe đã có 
lần bảo tôi là “phòng thông tin có thể cứ nhắm mắt mà nhận 
sách của ông Vũ Bằng” (nous prenons les manuscrits de 

M. Bằng les yeux fermés). Sau đó ít lâu, tôi một mình làm 
“comic” - một loại báo bằng bàn tay, in toàn tranh vẽ, kèm 
những lời ghi chú theo kiểu báo nhi đồng Spirou - để đóng 
thành từng kiện, chuyển cho Thông tin Việt Nam phổ biến 
trong dân chúng. Mỗi tối, cơm nước 

xong xuôi, tôi ngồi làm một vài cái báo như thế, chỉ ghi lời, 
còn vẽ ra sao, mặc họ ở Sài Gòn lo liệu lấy. 

Một hôm, tổng giám đốc Gregory ở Sài Gòn ra Hà Nội, mời 
tôi sang phòng thông tin nói chuyện, có Metcaffe và Donell 
cùng dự thính. Sau một tiếng đồng hồ nói chuyện về văn 
hóa, nghệ thuật, tâm lý của quảng đại quần chúng Việt 
Nam, Gregory đưa ra một đề nghị: dịch một ít sách vui của 
Mỹ cho dân chúng Việt đọc. Ông hỏi tôi đã đọc cuốn “L'OEuf 


et Moi” chưa. Tôi gật 

đầu. Ông nhờ tôi dịch. Tôi nói: 

- Tôi không dịch. 

Gregory trợn tròn con mắt, hỏi: 

- Sao lại không dịch? 

- Là vì thế này: người Việt Nam cười khác người Mỹ. Tôi 
không biết người Mỹ xem cuốn “LOEuf et Moi” thì 

cười ra sao, chớ tôi dám chắc rằng nếu dịch cuốn ấy ra thì 
người Việt Nam không thể nào cười được, dù có cù vào nách 
họ. 

Gregory lại tròn mắt lên: 

- Sao lại không cười? 

Thấy “tác phong Mỹ” của Gregory lúc ấy hiện ra rõ rệt, tôi 
muốn sửng cồ lên ngay, nhưng cố nén lòng, trả lời một cách 
châm biếm nhưng lễ độ: 

- Thưa ông Gregory, người Việt Nam không cười là bởi vì họ 
không buồn cười. Thế thôi, và hết. Ông mời tôi đến đây là để 
nhờ tôi dịch sách chớ không phải tôi đến xin ông việc hay để 
ông chất vấn tôi. Chào ông. 

Và tôi đứng dậy, bắt tay ra về. Thái độ của Metcaffe lúc ấy 
làm cho tôi cảm động. Sau này tôi còn có cảm tình với người 
Mỹ chút nào một phần cũng là do thái độ của ông và của 
Donell khi ấy. Cả hai người thấy tôi đứng dậy về, tiễn tôi ra 
đến cửa, giữ lại một hồi lâu và bảo nhỏ: “Đó là ông tổng 
giám đốc của chúng tôi, ông ta hơi khùng. Anh đừng để ý. Vì 
chúng tôi, anh cứ dịch cuốn ”L'OEuf et Moi" đi, ông ta muốn 
làm gì, tùy ý". Nể lời của hai người Mỹ, hiểu người Việt hơn 
Gregory một chút, tôi nhận lời. Nhưng mặc dầu vậy, tôi nhất 


định không chịu dịch, và đưa cho một người bạn dịch trong 
hai mươi hôm, lấy tám mươi ngàn đồng đi chơi tếu. Lúc ấy, 
người Mỹ chưa tính mỗi trang bao nhiêu chữ như bây giờ, cứ 
một trang giấy lớn viết tay, dù chữ to hay chữ nhỏ cũng trả 
một trăm năm mươi đồng. Tôi không theo công lệ ấy: liệu số 
trang và giá trị cuốn sách mà đặt giá, và lần nào nói giá thì 
phòng thông tin Mỹ ở Hà Nội cũng bằng lòng ngay. 

Làm như thế chừng một năm, tôi nghỉ viết sách và bắt đầu 
giúp bài vở, hình chụp cho hai tạp chí “Trẻ” và “Thế Giới Tự 
Do” về các công trình như viện ung thư, trường đại học, 
trường âm nhạc, hay các thắng cảnh như hồ Gươm, hồ Tây, 
chùa Non Nước... Thông tin Mỹ làm việc với một chương 
trình vạch sẵn, cứ theo đúng chỉ thị mà làm, không co dẫn, 
không thay đổi, cho nên dù là các tạp chí “Trẻ”, “Thế Giới Tự 
Do” in đẹp, giấy tốt, tặng không độc giả mà độc giả vẫn cứ 
dửng dưng. Lại thêm công việc phát hành, phổ biến rất kém 
nên hai tờ báo ấy gần như không được ai lưu ý, để rồi thì 
đem ra bán cho các hàng ve chai từng kí hay từng tạ. Nhưng 
nước Mỹ giàu, có thèm đếm xỉa đâu đến những món chỉ tiêu 
lặt vặt đó? Các ký giả cứ viết bài, cứ lãnh tiền. Ngoài các 
phóng sự, điều tra, phỏng vấn... phòng Thông tin Mỹ còn 
yêu cầu tôi viết thêm truyện ngắn nữa và tôi cũng viết, viết 
thật nhiều, thật nhanh, kiểu Do Thái bắt đầu cuộc chiến 
tranh Ai Cập, đánh mau và đánh mạnh, vì tôi quan niệm làm 
báo cướp tiền như thế không thể trì hoãn được. 

Quả vậy, thời kỳ viết văn, viết báo ngon lành như thế kéo 
dài thêm không được bao nhiêu lâu nữa: Mỹ hạ giá văn 
chương xuống còn có một trăm đồng một trang giấy viết. Tôi 


không hợp tác nữa, mặc dù Donell vẫn còn yêu cầu viết 
thêm loại sách để phổ biến trong các trường tiểu học. 

Lúc đó, sự hiện diện của người Mỹ ở Việt Nam đã rõ rệt hơn. 
Pháp bắt đầu lúng túng. Báo chí của ta trải qua một thời kỳ 
đặc biệt hoang mang vì tình thế rối ren gây ra bởi những 
thất bại liên tiếp của quân đội Pháp. Trong khi ấy, tôi vẫn 
hợp tác thường trực với tờ “Liên Hiệp”, nhưng tôi đến tòa 
báo rất ít, vì bao nhiêu công việc đã có anh em phụ trách 
giùm. Tôi để tâm nhiều hơn đến hai tờ “Tiểu Thuyết Thứ 
Bảy” và “Phổ Thông bán nguyệt san” mà tòa soạn lúc ấy chỉ 
có hai người là ông Vũ Đình Long và tôi. Sau hàng chục năm 
chỉ lo về việc điều khiển báo, ông Long lại bắt đầu viết lại và 
chính trong thời kỳ này, ông đã phóng tác nhiều vở kịch cổ 
điển của Pháp như Le Cid, Polyeucte, Britannicus... Còn tôi 
thì một mặt viết thêm nhiều truyện dài, truyện ngắn như 
“Chớp Bể Mưa Nguồn”, “Tân Liêu Trai”, “Khúc Ngâm Trong 
Đất Hà”, và mặt khác đi tìm mua các tác phẩm của những 
nhà thơ, nhà văn mới nổi như Hoa Thu, Hoàng Cầm cho báo 
thêm khởi sắc. Lúc này, Nguyễn Hữu Trí làm thủ hiến, nhiều 
người cấp dưới dựa thế ông nay tố chuyện này, mai tố 
chuyện kia, muốn đóng cửa “Tiểu Thuyết Thứ Bảy”, “vì có 
nhiều bài thân kháng chiến”. Thừa dịp ấy, bọn hạ cấp đến 
tâng công với ông Vũ Đình Long, một mặt giở cái giọng làm 
tiền, mặt khác lại manh tâm xông vào nhà Tân Dân để nắm 
lấy hai tờ “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” và “Phổ Thông bán nguyệt 
san”, nhưng mưu định của họ không thể thành, vì ông Vũ 
Đình Long là một người ngoài mặt hiền lành, không muốn 
sanh chuyện lôi thôi, nhưng bên trong thì cương quyết lạ 


lùng, không để cho ai khống chế. Ông bàn với tôi đóng cửa 
hai tờ báo để cho bọn mật thám đỡ lôi thôi. Thực ra, ông 
Long muốn đóng cửa hai tờ báo ấy đã lâu, vì lúc ấy không 
những người giúp việc đã thiếu, công việc nhà ¡in lại không 
có gì, mà sự giao thông chuyên chở, cũng như vấn đề kỹ 
thuật, gặp khó khăn nhiều quá. Tình hình trong nước xuống 
thấp vô cùng. De Lattre bắt đầu gặp những thất bại liên 
tiếp; con trai ông chết; dân chúng bắt đầu tính đến chuyện 
di cư vào trong Nam. Huỳnh Văn Phẩm và anh em làm mãi 
tờ “Liên Hiệp” bắt đầu thấy chán, tản mác đi đây đó lần lần. 
Cố nhiên là tôi cũng theo anh em từ biệt Văn Tuyên, nhưng 
giữa Văn Tuyên và tôi, tình giao hữu không hề bị sứt mẻ 
chút nào. Sau này, đóng cửa tờ “Liên Hiệp” vào Nam, Văn 
Tuyên làm phòng báo chí cho Cao ủy Pháp, chúng tôi vẫn có 
dịp gặp gỡ nhau và làm việc với nhau trên tờ “Dân Chúng”, 
trước khi Văn Tuyên bị Ngô Đình Diệm trục xuất về Pháp, vì 
bị coi là “thành tích bất hảo”. Nhưng đó là chuyện sau. 

Tạ từ “Liên Hiệp” và nghỉ hợp tác với thông tin Mỹ, tôi chỉ 
còn hai tờ “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” và “Phổ Thông bán nguyệt 
san”. Ông Vũ Đình Long và tôi làm việc tằng tằng để đợi cơ 
hội thuận tiện thì đóng cửa. Báo không lỗ vì ông Long là một 
người tính toán rất hay; nhưng dù sao, thì cả hai tờ báo ấy 
cũng chỉ là những bóng ma của một thời vàng son đã qua 
rồi. Tôi đi lại với ông Long cho đến giờ chót, và đến bây giờ, 
tôi vẫn tự mãn là đã cư xử với ông chung thủy từ đầu cho 
đến chót, tức là lúc ký hiệp định Genève, ông bùi ngùi tiễn 
tôi xuống Hải Phòng rồi quay trở lại, để không còn bao giờ 
anh em còn nhìn thấy nhau. 


“CÔNG LUẬN”, “VIỆT NAM” VÀ “COURRIER DU VIỆT NAM” 

Cứ mỗi lần hợp tác với ông Vũ Đình Long một mặt, tôi lại 
hợp tác với Nguyễn Doãn Vượng mặt khác: chẳng hiểu đó là 
một cái duyên hay chỉ là một sự tình cờ? 

Trong khi chờ đóng cửa báo của nhà Tân Dân, Nguyễn Doãn 
Vượng, Nguyễn Phổ và tôi ngày nào cũng gặp nhau ở nhà 
khắc bản kẽm của riêng Phổ và Vượng ở Cây Đa Cửa Quyền. 
Lúc ấy, lòng người chán nản, đa số trí thức ngồi yên để quan 
sát thời cuộc, chớ ít người chịu hợp tác với chánh phủ Việt 
Nam mà một đứa trẻ cũng biết là do Mỹ, Pháp nhào nặn, sai 
bảo. Một số báo tay sai chửi những người bất hợp tác là trí 
thức trùm chăn. Đừng nói có mâu thuẫn, dị đồng giữa các 
tầng lớp nhân dân trong vùng Pháp kiểm soát, ngay trong 
hàng trí thức đã có sự khảng tảng, chia rễ: bên này thì bảo 
bên kia thân Cộng, đánh võ miệng, mà bên kia thì bảo bên 
này bợ đít, liếm gót, cô la bô với phát xít và thực dân. Trước 
tình trạng rối beng đó, Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Văn Hiền, Bùi 
Tường Chiểu, Hoàng Xuân Hãn... đứng ra làm tờ nhựt báo 
“Công Luận”, ¡in tại nhà in của Đỗ Huân ở đường Hàng Đẫy. 
Ngay khi báo này mới quảng cáo với những thành phần tên 
tuổi, dân chúng đặt nhiều tin tưởng và nóng ruột đón coi, vì 
lúc đó ai cũng chán ngấy bọn người xôi thịt theo Pháp và đa 
số đều thiên về kháng chiến, nhưng vì sợ bị Tây - nhất là Tây 
lai - bắt giữ và đưa đi tù đầy, nên cứ phải im lặng mà phản 
đối tiêu cực. Tờ “Công Luận” ra đúng lúc, nên số đầu bán rất 
chạy, nhưng chỉ được vài ngày, số độc giả tụt dần, vì người 
đọc báo quan niệm ủng hộ trí thức trùm chăn là một 
chuyện, mà đọc báo lại là chuyện khác, khác hẳn với phe xã 


hội vừa đọc báo của anh em (như tờ “Sống” của Trần Đình 
Long xuất bản ở 16 Hàng Da) vừa ủng hộ bằng cách giúp 
tiền, đi bán báo, mà lại vừa chia nhau đi khắp nơi cổ động. 
Nói cho thực, tờ “Công Luận” chỉ có tiếng thế thôi, chớ về 
nội dung thì không có gì đặc sắc, vì thế báo tụt xuống lần 
lần không phải là chuyện lạ. Những người chuyên nghiệp, 
nhìn thấy số đầu, đã đoán rằng nếu cứ cái đà ấy mà tiến 
mãi, thì chẳng trước thì sau, báo này cũng bị chìm. Về kỹ 
thuật, báo trình bày tẻ nhạt, nhìn không hào hứng, còn tin 
tức thì yếu, mà bài vở lại không có tính cách thời sự, viết dài 
dòng, hợp với một tạp chí, tuân báo hơn là nhựt báo. Ra 
được chừng ba số, chính anh em trong báo cũng nhận thấy 
“có một cái gì không ổn, nhưng không biết là cái gì”, đem ra 
họp bàn với nhau và quyết định tham khảo ý kiến của 
những người chuyên nghiệp. Nguyễn Doãn Vượng được mời 
lại tòa báo để nghiên cứu xem có cách gì làm cho báo sống 
động hơn không. 

Vốn là người ngổ, không làm việc thì thôi, chớ đã nhận làm 
gì thì hăng say, Vượng, ngoài công việc cố định lúc bấy giờ, 
suốt ngày ngồi ở “Công Luận” gặm bánh mì cùng với 
Nguyễn Mạnh Hà, sắp xếp lại việc ấn loát một mặt, và mặt 
khác thì đôn đốc anh em, bày mưu thiết kế và đọc viễn ký 
tìm đề tài, tổ chức điều tra, phóng sự, khai thác các tin tức 
mới nhất, xét ra có thể làm cho độc giả say sưa, thích thú. 
Hôm trước hôm sau, “Công Luận” mới hẳn lại về cả nội dung 
và hình thức, và bắt đầu lại chạy lại. “Công Luận” mở một 
cuộc tấn công các chủ đồn điền cao su, chất vấn các nhà 
đương cuộc về việc quân đội Pháp chiếm đất, chiếm nhà ở 


nông thôn không trả tiền... Bạn đọc sướng quá, viết thư về 
tán thưởng như điên. Anh em hả hê quá, nhưng ngay từ lúc 
đó, đã đoán biết việc gì xảy ra. Thì việc phải đến đã đến: 
chánh quyền tay sai đóng cửa báo “Công Luận” và tịch thu 
số báo chưa ra, nhưng Nguyễn Mạnh Hà và Vượng nhanh 
tay đã vứt sang vườn nhà bên cạnh một số khá lớn, rồi leo 
tường nhảy sang nhà bên kia, mang báo đi phát không cho 
đồng bào Hà Nội đọc để gây tiếng vang. Ít lâu sau, anh em 
tản mác dần, “chiến khu trắng” cũng do đó tự giải tán. 

Cuối năm 1949, bộ Thông Tin do ông Trần Văn Tuyên điều 
khiển, có ý muốn xuất bản một tờ báo bằng tiếng Pháp để 
tuyên truyền cho giải pháp Bảo Đại và đề cao chính nghĩa 
quốc gia tích cực, đồng thời phổ biến văn hóa, tập quán, 
cùng với những đặc điểm của dân tộc Việt Nam ra ngoại 
quốc để cho thế giới hiểu rõ người Việt Nam và lập trường 
tranh đấu của người Việt Nam hơn. 

Tuyên nghĩ ngay đến Vượng và giao cho Vượng tổ chức tờ 
báo đó, một phần vì tình bạn mà phần khác cũng vì Tuyên 
thừa rõ là các tay trí thức chính cống, từng Pháp du và đỗ 
bằng cấp cao, phần nhiều chỉ “sạo đía”, chớ đến lúc bắt tay 
làm việc thì là tay mơ hạng cụ! 

Bọn chúng tôi ra tờ “Việt Nam” và quyết định làm tờ báo ấy 
thành một tạp chí in rất đẹp, có nhiều tranh ảnh và đăng 
toàn bài chọn lọc. In thì đã có nhà Lê Văn Tân là nhà in lớn 
nhất, có nhiều máy tối tân nhất ở Hà Nội lúc bấy giờ. Tiền 
nong do Trần Văn Tuyên đài thọ. Tuyên đã rút ở quỹ đặc biệt 
dành cho Tổng Trưởng Thông Tin một số tiền để làm báo. 
Tòa soạn tổ chức ra sao, bài vở ai viết, Nguyễn Doãn Vượng 


tập hợp các anh em cũ lại thảo luận rồi mời một người bạn 
người Pháp là René Candelon về làm chủ bút. Candelon và 
chúng tôi quen biết nhau đã lâu, nhưng vì sinh kế, ít khi gặp 
nhau, mà Candelon thì lại là một thanh niên “nể” vợ, chỉ 
cặm cụi viết sách, viết báo, ít khi đi đâu, nên chúng tôi cũng 
ít có dịp rượu chè ăn uống với nhau. Cũng như Văn Tuyên, 
Candelon có quốc tịch Pháp, nhưng sanh đẻ ở Việt Nam, rất 
hiếu thảo với mẹ già, cho nên điên bái nhiều phen, anh vẫn 
không chịu đưa tiểu gia đình về Pháp, lần hồi sống ở Hà Nội 
với mẹ, em trai và một bà vợ có tiếng là một nội trợ hữu 
hạng, sống một cuộc đời ngăn nắp. 

Tương đối, Candelon viết trước Văn Tuyên nhiều và cũng lớn 
tuổi hơn Văn Tuyên. Anh có một tài đặc biệt là có lần chỉ có 
ngàn bạc mà ra được một số báo Pháp “L écho du Vietnam”, 
rồi có tờ ấy, anh khéo du thuyết để cho người khác nghe, bỏ 
tiền ra giúp vốn. Tờ “Lécho du Vietnam” cứ thế mà xuất 
bản được hàng năm. 

Vì thân với nhiều người Việt, Candelon René không được 
Pháp ưa lắm nên trong đời sống, cũng như trong nghề 
nghiệp, René không được Pháp giúp đỡ; trái lại, người Trung 
Hoa và nhiều người ngoại quốc da vàng khác lại đặc biệt 
cảm tình với René. Là vì René là một người Pháp có học, 
nhưng sống theo đúng tỉnh thần của người phương Đông, lễ 
phép, khoan thai, ý nhị và rất ghét những tên thực dân làm 
phách chó cũng như các thằng bồi An Nam bắt chước Tây, 
chiều chiều đi dạo trước Gô Đa chửi những người chạm phải 
chúng là “san Anamift”. 

Lúc chiến tranh Hoa - Nhựt còn ngấm ngầm diễn ra như 


sóng ngầm để sửa soạn mở đầu cho thế chiến thứ nhì, 
Candelon René làm đệ nhứt tham vụ của Hứa Niệm Tăng, 
tổng lãnh sự của chính phủ Trùng Khánh ở Bắc Việt, mà ở 
Pháp thì chính phủ Mặt Trận Bình Dân, do Léon blum điều 
khiển, cầm quyền bính. Đảng Xã hội Việt Nam cũng bắt đầu 
hoạt động; còn chính quyền Pháp ở Việt Nam, do toàn quyền 
Decoux điều khiển, bắt đầu gặp hết cản trở này đến cản trở 
kia, một mặt lo chống tuyên truyền Nhựt; một mặt lo an 
ninh nội bộ; lại một mặt nữa lo sao để không mất lòng Nhật 
lúc nào cũng nhòm ngó và toan sanh sự ở Việt Nam, mà lại 
giúp đỡ được chính phủ Trùng Khánh trong công việc chuyên 
chở hàng hóa, chiến cụ, xe camiông vận tải từ Hải Phòng lên 
Lạng Sơn, Cao Bằng. Ngoài công việc đó, Hứa Niệm Tăng 
còn có nhiệm vụ phản tuyên truyền của Nhựt, bàn với 
Candelon ra một cuốn sách hay tạp chí bán cho Hoa Kiều từ 
Nam ra Bắc lấy tiền xài, mà cũng là để giúp đỡ thêm cho 
phái bộ Trùng Khánh sang Việt Nam kiểm soát công việc 
chuyên chở nói trên. Do đó, Candelon viết một cuốn sách để 
phổ biến trong dân chúng Pháp-Hoa: đó là cuốn “La 
politique agressive du Japon” tả những hành động tàn ác 
của quân đội phát xít Nhựt. Và để cho người Việt cũng biết 
hành động tàn ác ấy ra sao, Hồ Khắc Tráng dịch cuốn sách 
ấy và lấy nhan đề là “Máu Thịt Xây Thành”. Cả hai cuốn 
sách ấy đều in ở nhà in Trung Bắc, tranh ảnh ở bên trong cắt 
ở các báo Tàu và Pháp. 

Nhựt đến Việt Nam, một trong những công tác đầu tiên của 
Hiến binh là tìm những nhà văn, nhà báo đã cả gan “mạ ly 
Thiên Hoàng” và đả kích Đại Nhựt Bổn. Và người đầu tiên 


trong vụ này bị Hiến binh đến bắt đi ngay là Vượng. Thực ra, 
họ định bắt ông Luận, vì ông là chủ nhà in lúc đó, nhưng 
Vượng đứng ra nhận mình là quản lý, chịu hết mọi trách 
nhiệm trước pháp luật, nên đi thay cho dưỡng phụ là ông 
Luận. 

Vượng vốn là một người có nhiều mặc cảm, nhưng anh đã 
trút bỏ được một phần lớn từ khi đi với Đỗ Văn coi Tây, Tàu 
chẳng ra cái thớ gì. Hơi một tí gì khác lạ xảy ra, anh chồm 
lên, nhất là trong những trường hợp anh em bị nạn hay bị kẻ 
thù dọa đánh, anh không kể dở hay, phải quấy, miễn là binh 
bạn đã, nhưng đặc biệt nhứt là Vượng về bất cứ vấn đề gì 
cũng nói rất hăng và rất nhiều, có khi ngụy biện, nhưng nói 
đâu ra đấy, nhiều khi nói liều, nói ngổ, tưởng chừng có thể 
bị “tì” như chơi. 

Trước thái độ dọa nạt của viên giám đốc Hiến binh Nhựt 
buộc cho anh những tội tây trời, như mạ ly Thiên Hoàng, 
phá hoại phong trào Đại Đông A, Vượng phủ nhận tất cả 
những lời chất vấn của viên sĩ quan Nhựt và trình bày cho y 
thấy rõ những sự việc mà y không hiểu. Các ông chưa từng 
sống ở một nước bị trị, nên không thể nào hiểu được lòng 
của người dân. Bao nhiêu phong trào diệt Pháp đều bị đàn 
áp. Những nhà cách mạng phải tranh đấu bí mật, còn những 
người làm việc công khai, nếu không theo chúng, thì bị tù 
đầy khổ ải. Trước khi Nhựt tới đây, Pháp đã đi ngầm với 
Trùng Khánh, nếu nhà in Trung Bắc không in hai cuốn sách 
đó thì họ làm khó dễ và có thể đóng cửa nhà in. Mà in thì 
phải để tên nhà ¡in vào đó, vì lệ luật ấn loát buộc phải làm 
như thế để cho Pháp dễ bề kiểm soát xem có nhà in nào làm 


việc bất hợp pháp không. Nếu các ông vì hai cuốn sách bị 
Pháp buộc phải in mà cho là chống báng thì lầm. Đi với Nhựt 
hay chống Nhựt lại là chuyện khác; đây chỉ là vấn đề buôn 
bán. Bảo in như thế là làm chánh trị, cần phải bắt giam, thì 
các ông nên bắt giam cả dân tộc chúng tôi, vì trừ các nhà 
cách mạng tranh đấu bí mật, chúng tôi không làm chánh trị, 
mà Pháp cũng không để cho làm chánh trị. Đường đi của 
một số đông là đường lối chánh trị chong chóng. Ngay như 
các ông, nếu các ông ở vào trong trường hợp như chúng tôi, 
các ông cũng phải mềm dẻo mà theo giai đoạn cái thứ 
chánh trị chong chóng đó. Đơn cử ông bang trưởng Sỉ, trước 
khi các ông đến đây, ông ấy giúp tay cho Pháp, tổ chức chợ 
phiên ở Stade Mangin để lấy tiền giúp phái bộ Trùng Khánh 
sang đây; bây giờ lại trở thành một bang trưởng rất thân 
Nhựt, sao Nhựt không bắt giam? Nhựt có một chương trình 
dài hạn vĩ đại. Tôi thiết nghĩ vấn đề là hoàn tất chương trình 
đó và lấy được cảm tình của người da vàng, chớ không phải 
là đối phó. 

Đến lúc Vượng trình bày về chi tiết ấn loát hai cuốn sách 
trên, viên sĩ quan Nhựt bắt đầu nguôi nguôi. Candelon và Hồ 
Khắc Tráng chỉ là hai người cho Pháp và Trùng Khánh mượn 
tên. Thực ra, phái bộ Trùng Khánh bỏ tiền ra in, nhưng 
không trông nom gì hết, cả ngày chỉ nằm ở nhà cô đầu, nên 
nhà in Trung Bắc phụ trách mọi việc. Nhưng ông không thể 
vì hai cuốn sách đó ¡in ở nhà in Trung Bắc, và tôi là quản lý 
nhà in ấy mà bắt giữ tôi. Các ông cũng nên hiểu về tổ chức 
nhà in này một chút. Nguyên nhà in ấy của ông Nguyễn Văn 
Vĩnh, nhưng vì thu ít tiêu nhiều, nên ông Vĩnh công nợ. Trong 


khi ấy, ông lại không được lòng chánh quyền Pháp, vì một 
mặt ông chống Bảo Đại, Phạm Quỳnh, mặt khác lại không 
bán mình cho Pháp, nên mấy tay tổ thực dân làm áp lực, và 
ông Vĩnh vỡ nợ, làm cho nhiều người đứng ra bảo lĩnh cũng 
vỡ nợ theo. Riêng có nhà in Trung Bắc và báo “Trung Bắc Tân 
Văn” chưa bị tịch thu, ông Vĩnh ăn ở chung thủy với anh em 
cho đến lúc chết, đã áp dụng một biện pháp rất hay là để 
cho mỗi người có tiền hùn trước đây đứng quản nhiệm một 
năm. Lúc in hai cuốn “La Politique agressive du Japon” và 
“Máu Thịt Xây Thành”, nhà in Trung Bắc thuộc nhiệm kỳ của 
Đỗ Lịnh Huy, cộng sự viên của ông Nguyễn Hữu Như, còn 
báo “Trung Bắc” thì do Ngọc Thỏ Dương Mầu Ngọc làm quản 
lý. Và bây giờ những người ấy chết cả rồi. 

Vượng bị giữ suốt một ngày, đến chiều tối mới được thả ra 
về. Biết rằng thế nào Hiến binh Nhựt cũng “mời” Candelon 
và Hồ Khắc Tráng ra nói chuyện và rất có thể sẽ giam giữ 
như Ngô Văn Phú, Nguyễn Vỹ, Vượng không ăn cơm uống 
nước, chạy bay đi tìm Tráng và Candelon thuật lại đầu đuôi 
câu chuyện Nhựt thẩm vấn lúc ban ngày, và khuyên Tráng 
và Candelon nên tạm trốn tránh ngay đi, “để sau này sẽ 
liệu”. Candelon và Tráng thoát khỏi bàn tay sắt của Hiến 
binh Nhựt. Về sau, vụ này yên lần lần, cho tới khi Nhụt bại, 
Pháp trở lại Việt Nam, Vượng tìm Candelon để rủ về làm tờ 
tạp chí Pháp ngữ “Việt Nam”. 

Candelon đem hết tâm lực ra làm tờ báo ấy, một phần cũng 
vì ơn tri ngộ nói trên. Trình bày, báo này tựa như tờ “Trung 
Bắc Chủ Nhật”, còn bài vở bên trong thì đề cao giải pháp 
Bảo Đại và đưa ra cho thế giới thấy rõ tinh thần bất khuất 


của dân tộc này qua các giai đoạn lịch sử, và cố nhiên đứng 
hẳn về phe “dân chủ”. Thực tình, Candelon trội hẳn lên vì tờ 
báo này, nhưng bên ngoài không mấy ai biết rõ, là vì lúc ấy 
anh không giữ cái tên René Candelon như lúc làm tờ “Echo 
du Vietnam”, mà lại lấy tên Việt là Chương Đắc Long. Bắt 
đầu, anh định phiên âm Candelon là Cường Đại Long (như 
Lafon đổi ra làm La Phương), nhưng anh em nghĩ rằng Việt 
Nam làm gì có họ Cường, nên đề nghị với anh đổi ra họ 
Chương, Chương Đắc Long, với ý muốn bắt anh... nhận họ 
nhận hàng với dược sư Chương Văn Vĩnh! 

Nói cho thực, từ khi Việt Nam đẩy được Tây, Nhựt ra ngoài, 
khoác lốt độc lập, tự do - tuy vẫn còn bị Pháp chi phối - Việt 
Nam chưa từng làm được một tờ báo Pháp ngữ như vậy. Khó 
một điều là để cao giải pháp Bảo Đại, tranh đấu lấy chủ 
quyền dân tộc và làm sáng tỏ chí khí quật cường của người 
Việt Nam, nhưng vẫn cứ phải lấy lòng người Pháp, mà đối 
với Mỹ thì dè dặt, không để cho tư thế của Mỹ vượt được tư 
thế Pháp... Vì thế ngay trong số đầu, bên cạnh những bài 
như “Cảm nghĩ về việc Hoàng đế Bảo Đại viếng Hải cảng”, 
“Vai trò của Hải Phòng”, “Đức Trần Hưng Đạo”, “Bùi Viện, 
một trong hai nhân vật Việt Nam đã từng qua Mỹ”, hoặc 
những bài như “Lập trường của Việt Nam trong viễn tượng 
một minh ước Thái Bình Dương”, chúng tôi không quên đá 
móc Mỹ trong những bài như “Bên lề vụ phá giá đồng Anh 
kim - Kinh tế Mỹ nhòm ngó những thị trường mới ở các tân 
quốc gia - Mỹ giúp các tân quốc gia hay các tân quốc gia 
giúp Mỹ?”. 

Thật là đúng phong phóc đường lối khi đó của chánh quyền, 


cho nên cả Bảo Đại, Trần Văn Hữu lẫn bộ trưởng Thông tin 
đều xứng ý và mặc dầu số độc giả ở trong nước chỉ có hạn, 
nhưng ngoại quốc gửi về mua nhiều và hết sức lưu ý, vì 
trong số nào cũng có ít nhất một bài phân tách lập trường 
Việt Nam trước những biến chuyển liên tiếp của thế giới 
như: “Trước hiểm họa Trung Hoa, chúng tôi không chấp nhận 
sự hiện diện của quân đội Trung Hoa trên lãnh thổ Việt Nam: 
không quân đội Tàu đỏ, mà cũng không quân đội của Tàu 
trắng nữa” hay “Cuộc viếng thăm của ông Malcolm Mac 
Donald báo hiệu việc Anh sắp thừa nhận chánh phủ Mao 
Trạch Đông chăng? Việt Nam sẽ đối phó ra sao?” hoặc “Độc 
lập, căn bản cần thiết của tình thân hữu”. 

Đang lên hương như thế, báo “Việt Nam” đột nhiên gặp khó 
khăn. Hết chánh phủ Hữu lại đến chánh phủ Tâm, hết Tâm 
lại đến Hữu, ông Tuyên lúc thì làm Bộ trưởng phủ Thủ tướng, 
lúc làm Bộ trưởng Thông tin. Tờ “Việt Nam”, vì sự thay đổi 
ấy, phải đóng cửa vì “vấn đề kỹ thuật”, nhưng đến lúc ông 
Phạm Văn Bính lên làm Thủ hiến Bắc Việt thì ông nghĩ ngay 
đến sự tiếp tục công việc của ông Trần Văn Tuyên để lại. 
Trong một bữa tiệc tại nhà cũ của Hoàng Trọng Phu, Phạm 
Văn Bính - nguyên ký giả thể thao của “Trung Bắc Tân Văn” 
và nhiều báo khác ở Hà Thành - đề cập đến việc ra một tờ 
báo Pháp như tờ “Việt Nam” và đề nghị René Candelon và 
Nguyễn Doãn Vượng đứng ra điều khiển. Tờ “Courrier du 
Vietnam” ra đời, đúng theo tôn chỉ, đường lối của tờ “Việt 
Nam” và cũng gồm các anh em cũ viết, thêm hai bạn mới là 
Đinh Khắc Giao và Trần Quang Cẩn. Hợp tác với báo 
“Courrier du Vietnam”, tôi không thể không kể đến một 


nghệ sĩ hiện giờ nổi tiếng trong nhiều bộ môn văn hóa khác, 
ngoài báo chí: Tạ Ty. Tạ Ty trông nom về phần mỹ thuật cho 
báo, minh họa các truyện, vẽ các tít và vi nhét. Lúc đó, anh 
đã nổi tiếng về các bức họa lập thể (anh là một trong những 
người đi tiên phong về môn phái này ở đây) và đã được 
nhiều người ngoại quốc đến Việt Nam ca ngợi lúc anh trưng 
bày các họa phẩm ở Nhà Hát Lớn và Nhà Khai Trí Tiến Đức. 
Nhưng người ta biết Tạ Ty không phải chỉ riêng có thế: Tạ 
Ty, một nghệ sĩ đầy đủ, còn được nhiều người nói tới vì 
những truyện ngắn đăng tải rải rác trên các báo. Trong số 
đó, trội nhất là một số truyện anh đăng trên nguyệt san 
“Thế Kỷ”, tuần báo “Quê Hương”, “Đời Mới”... Sau này, tôi 
còn có một dịp nữa hợp tác với anh: đó là lúc làm “Sáng Dội 
Miền Nam” do Võ Đức Diên làm giám đốc - tờ nguyệt báo 
của bộ Kiến Thiết mà Lê Văn Siêu làm chủ bút vẫn tự nắc 
nồm khen - mà khen đúng - là “tờ báo đẹp nhất nước Việt 
Nam”. 

Tập truyện “Những viên sỏi” của Tạ Ty dường như sưu tập 
nhiều truyện mà anh đã viết trong “Sáng Dội Miền Nam” và 
“Thế Kỷ”. Tôi không quên được cảm tình của anh đối với 
riêng tôi mỗi khi viết được một truyện gì hay, anh thường 
thuật cốt truyện hay đọc cho tôi nghe trước, và về thơ cũng 
vậy, chính anh hứng khởi, có khi đứng ngâm to cho tôi 
thưởng thức từ lúc chưa in. Bây giờ anh em đã lớn tuổi; có 
quyền nói thực với nhau: về sau này tôi không đọc hết tác 
phẩm của anh, nhưng bao giờ tôi cũng nhớ một truyện anh 
viết hồi ở Bắc Việt nhan đề là “Cẩm Nhung” và một bài thơ 
nói đến mấy cửa ô Hà Nội và những vũng nước do chiến xa 


đi còn để lại trên đường với những lời đẹp như hoa, không 
thể nào quên được: 

Tôi đứng bên này vĩ tuyến 

Thương về năm cửa ô xưa 

Quan Chưởng đêm tàn dẫn lối 

Đê cao hun hút Chợ Dừa 

Cầu Rền mưa dầm lây lội 

Gió về đã buốt lòng chưa? 

Yên Phụ đôi bờ sóng võ 

Nhị Hà lấp lánh sao thưa 

Cầu Giấy đường hoa Phượng Vỹ 

Nhớ nhung biết mấy cho vừa... 

Tôi không quên được những vần thơ của Tạ Ty tả nỗi lòng 
thương nhớ “những con đường Hà Nội”. 

Hỡi những con đường 

Có từ lúc tôi ôm bầu sữa mẹ, 

Những vỉa hè quen thuộc tự ngày xưa 

Những vỉa hè phơi nắng dầm mưa 

Chân chập chững theo chiều tay mẹ dắt 

Rồi lớn lên 

Giữa những con đường dằng dặc 

Tiếp nối nhau theo bờ ngói xiêu xiêu 

Tiếp nối nhau như tay của người yêu 

Truyền hơi thở khi gió mùa đến sớm... 

Cũng như không bao giờ tôi quên được bức họa “Cửa 

Ô” tôi mua trong cuộc triển lãm ở Khai Trí Tiến Đức, vì loạn 
ly đành để lại Hà Nội không đem được vào đây... 

Tạ Ty... không, thực quả tôi không thể nào quên được: Anh 


đáng là một nghệ sĩ “trọn vẹn”, ngoài môn vẽ, viết, thơ ca, 
anh lại còn có tài về nhạc và trình diễn. Vào đây, tôi tiếc 
rằng đời sống cấp bách quá nên anh em ít có dịp gần nhau 
đối diện đàm tâm, nhưng tôi biết rằng Tạ Ty lúc nào cũng 
trung thành với nghệ thuật và không năm tháng nào anh 
không góp phần xây dựng, ở trong nước và ngoài nước, một 
nền văn hóa Việt Nam lành mạnh và độc lập. Nhưng số phận 
của các tờ báo dựa hơi chánh quyền cũng giống như số 
phận hoa hồng: sớm nở tối tàn. Một lần nữa, anh em lại tan 
rã. Sau đó ít lâu, Candelon đi Pháp. Vượng về cùng với 
Nguyễn Phổ mở một nhà làm ảnh kẽm ở Cây Đa Cửa Quyền 
(Hàng Bông) còn tôi thì làm lại tờ “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” và 
“Phổ Thông Bán Nguyệt San” như đã nói ở trên. 

Tuy nhiên, cuộc sống, dù cách nào đi nữa, cũng vẫn tẻ như 
thường. Phổ, Vượng và tôi bèn bàn nhau mở một nhà xuất 
bản tên là “Tam Hữu” lấy “Độc Lập - Tự Do - Dân Tộc” làm 
khẩu hiệu. Nhà xuất bản này tạm đứng vững, chúng tôi bàn 
nhau lập một thông tấn xã tư cung cấp tin tức và bài vở đủ 
các loại cho các báo theo lối “Echo” của Đồng Minh lúc đánh 
nhau với Trục, thì tình hình biến chuyển quá mau lẹ, chưa 
kịp trình diện với quốc dân thì Pháp và Việt đã ký hiệp định 
Genève, tạo ra hàng trăm vạn biệt ly. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
Phần IV 
P4-2 
BÁO HẠI 


TRÊN ĐƯỜNG VÀO NAM: LỬA SỐNG 

Tám tháng ở Hải Phòng có thể coi như tám tháng ngồi chơi 
xơi nước: thỉnh thoảng nhận được một tin nhà; bất thình lình 
một hôm lại tiếp một anh cán bộ cầm một thư của những 
anh em thân thiết về Hà Nội không thấy tôi, cho người 
xuống bảo đừng đi nữa. Có anh giận quá, dùng những lời lẽ 
không nhẹ nhàng, nhưng hầu hết đều tỏ ra chí tình, như 
Phùng Bảo Thạch: “Cách mặt bao nhiêu lâu, có bao nhiêu 
chuyện muốn nói mà lại kiếm anh thì đã đi rồi. Sầu không tả 
được. Bao giờ chúng ta mới lại gặp nhau? - Bạn anh”. 

ƠCŒ Hải Phòng, gần Tết, trời mưa phùn liêu diêu, nằm gối 
đầu tay ở trên gác trọ, tôi cũng sầu không tả được. Nhưng 
Nam, Bắc cùng là đất nước, sao lại cứ phải coi chuyến đi này 
là một cuộc di cư mà không là một vụ đi chơi bậy bạ để tiêu 
sầu khiển hứng? Nhưng tiêu sầu cách gì thì cũng vẫn không 
bỏ được nghề báo nó theo mình như bóng với hình. Nghỉ tay 
được chừng nửa tháng thì Bùi Đình Lĩnh lại rủ tôi làm tờ “Lửa 
Sống”, tờ báo hàng ngày độc nhất ở Hải Phòng lúc bấy giờ. 
Tôi biết Lĩnh qua Bùi Đức Thịnh, tổng phát hành báo ở Hà 
Nội, chủ nhà sách Thanh Bình, chủ nhiệm báo “Quê Hương”. 


Lúc “Quê Hương” ra ở Hà Nội, tôi vẫn viết bài cho báo ấy, 
ngoài ra lại viết nhiều sách khác cho Thịnh, ký những bút 
hiệu khác nhau. Từ khi có tin anh giúp đỡ ông Ngô Đình 
Diệm thoát một tai nạn ở một bịnh viện Pháp, tôi thông 
thường gặp anh. Lĩnh là anh ruột của Thịnh. Vì cây dây leo, 
lúc Lĩnh rủ tôi về giúp cho tờ “Lửa Sống”, tôi nhận lời ngay, 
mỗi sáng tạt đến tòa báo xem tin tức độ nửa tiếng đồng hồ. 
Vì là một tờ báo độc nhất xuất bản lúc ấy trên đường vào 
Nam, báo “Lửa Sống” được người ta tranh nhau mua đọc: sự 
kiện đó không lấy gì làm lạ nhưng lạ là sao lúc đó người ta 
kiếm tiền dễ thế! Một hôm, có một người đàn bà Thổ đến 
nhà báo khóc như một cái máy nước, nhờ đăng tin rao vặt 
kiếm con. Tôi ngồi ở đó không nói gì, để cho ông quản lý trả 
lời. Ông ta ấn định một ngàn hai (đồng tiền dưới thời Diệm 
to như cái bánh xe!) năm dòng, trả tiền trước. Không ngần 
ngại, người đàn bà ấy đưa tiền, lấy biên lai. Nhà báo hẹn 
mai sẽ in lời rao vặt. Trông người đàn bà sụt sịt ra về, tôi vừa 
ái ngại cho bà ta, vừa kinh ngạc về việc báo bóp cổ người ta 
dữ quá, nhưng không nói ra miệng. Tôi ký vào mô rát định 
đứng lên cùng Bùi Đình Lĩnh và mấy anh em đi nhậu, thì 
người đàn bà mất con trở lại, lần này mặt mũi tươi cười - 
hoan hỉ báo cho biết là bà ta đã tìm thấy con rồi: “Trời nóng 
quá, nó chui xuống gầm giường ngủ, tôi cứ tưởng mẹ mìn 
bắt cháu đi mất rồi!”. Bà ta có ý muốn xin lại số tiền đưa 
đăng báo. Thực, tôi chịu ông quản lý là người nhanh trí: 
đương cầm mảnh giấy viết tin rao vặt mất con, ông ta nhét 
liền vào túi và sưng sưng nói: “Rất tiếc, thợ xếp chữ mất rồi, 
và số tiền một ngàn hai đã đưa hết cho anh com pô rồi”. 


Người đàn bà tiu nghỉu, nhưng trước hành động ấy của viên 
quản lý, tôi thấy có vẻ nhẫn tâm. Tôi bấm ông một cái thì 
ông thực thi ngay một cử chỉ nhân đạo: “Thôi, nhà báo đành 
chịu thiệt vậy, xin vui lòng ”giúp" bà một trăm bạc đi xe!". 
Ra đến quán uống rượu, thực tình tôi không tìm hiểu cử chỉ 
ấy của viên quản lý có thể coi là bất lương không, nhưng tôi 
cảm thấy lòng mình vô cớ se sắt lại. Nào phải đến lúc đó tôi 
mới thấy một vụ nhẫn tâm như thế. Trong quãng đời qua, tôi 
đã từng được thấy nhiều vụ “làm tiền” còn trắng trợn và tàn 
nhẫn hơn nhiều, nhưng không hiểu vì thời tiết, vì sức khỏe 
hay vì hoàn cảnh... tôi bắt đầu thấy chán nghề. Và đêm hôm 
đó, ngồi châm điếu thuốc trên một cái lầu vắng vẻ, nghe gió 
thu về làm xao động cành hoàng lan ngoài cửa sổ, tôi nhớ 
đến người mẹ van xin tôi đừng làm nghề báo bổ. “Nghề báo 
đưa người ta bất cứ đâu, miễn là thoát được nó ra”... 

Thoát được nó ra, nhưng thoát bằng cách nào đây? Đêm 
hôm đó, nằm trên một cái giường lạnh, có bóng trăng soi, 
tôi lẩm nhẩm nhớ lại những người bạn cùng nghề xem 
những ai thoát được “nó”, mà những ai còn vương vít tơ tằm 
với “nó”: Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Như Hoàn, Việt Bằng, 
Cuồng Sỹ, Đào Trinh Nhất, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Mạnh 
Bổng, Nguyễn Phan Lãng, Nghiêm Xuân Lãm, Hoàng Cừ, 
Đặng Văn Hinh, Trương Anh Tự, Hoàng Tích Chu... các bạn 
ấy đã thoát, thoát hẳn, thoát để không bao giờ trở lại cõi đời 
này nữa, nhưng cũng còn bao nhiêu người khác thoát được 
“nó” mà thoát được một cách vẻ vang. 

Đó là trường hợp Phạm Quỳnh, nhảy một bước từ phố Hàng 
Da vào làm thượng thư ở Huế; Nguyễn Tiến Lãng, bí thư của 


Hoàng hậu Nam Phương; Ngô Văn Phú, làm chủ ấp Tân Bồi; 
Hoàng Hữu Huy làm giám đốc Việt Tấn Xã; Hà Văn Bính làm 
hội viên thành phố và gần nhất là Ngô Vân làm xuất nhập 
cảng. 

Ngay ở Hải Phòng, tôi đã biết Ngô Vân và Phạm Trung Phổ sẽ 
bỏ nghề báo một khi vào trong Nam. Hai ông này đã có một 
hồi lãm liệt lúc còn làm tờ “Ngày Mới” của Hội Đồng An Dân, 
dưới thời bác sĩ Đặng Hữu Chí, trong có cụ Ngô Khánh Thực. 
Trọng Thìn, Trọng Quỳnh, lúc đầu là vai chính trong tờ “Ngày 
Mới” (lúc đó thay thế cho tờ “Vì Dân”), do Trần Tán Cửu làm, 
đã chết cùng với bác sĩ Trương Đình Chỉ). Báo “Ngày Mới” in 
tại nhà in của Hội Đồng An Dân, gồm một số máy thổ phi 
của những người đi chưa về. Đến khi chính phủ đầu tiên 
Nguyễn Văn Xuân thành lập, tổng trưởng Thông Tin Phan 
Quang Đán sát nhập nhà in vào Thông Tin. Ngô Vân được 
Trọng Thìn và Trọng Quỳnh mời về hợp tác, giữ chức chủ 
nhiệm. Vân đưa em vợ là Phạm Trọng Phổ về làm quản lý. 
Vừa khi ấy, Phan Quang Đán muốn tổ chức một thông tấn xã 
Việt Nam, mời Nguyễn Doãn Vượng đứng làm. Vượng đưa ra 
một chương trình lớn lao, gồm đủ các máy móc của một 
trung tâm hiệu thính tối tân, mỗi ngày ra hai ấn bản ba thứ 
tiếng, kèm một ấn bản “mật” hàng ngày và một ấn bản 
hàng tuần, có nhiều bình luận và đặc ký. Ngân khoản dự liệu 
trên dưới 500.000. Lúc bắt đầu, Phan Quang Đán không 
trông đâu ra tiền, về sau đành phải giao cho Nguyễn Giang, 
Hoàng Hữu Huy và Ngô Vân cọc cạch làm với một ngân 
khoản năm chục ngàn. 

Thừa dịp làm Việt Tấn Xã, gần gũi với Phan Quang Đán, Ngô 


Vân xin tờ “Ngày Mới” làm sở hữu của ông: cố nhiên là báo 
sẽ giữ nguyên lập trường triệt để đề cao giải pháp Bảo Đại, 
tích cực chống Cộng và ủng hộ chính phủ Việt Nam. Phan 
Quang Đán bằng lòng. Ngô Vân - với sự giúp tay của cụ Ngô 
Khánh Thực - đổi tên “Ngày Mới” ra làm “Tia Sáng” Ngô Vân 
chễm chệ làm chủ nhiệm, còn những ký giả có công khai 
sơn phá thạch như Trọng Quỳnh, Trọng Thìn thì thành ra 
người làm công. Thừa hưởng nề nếp làm việc và quảng cáo, 
cũng như số độc giả đã có sẵn và sự giúp đỡ quen thuộc của 
các cơ quan chánh quyền, tờ “Tia Sáng” đã đem lại cho 
người điều khiển nhiều đặc ân và tư thế. Báo có lời nhiều, 
một phần cũng vì thế; nhưng đồng thời ta cũng phải nhận 
rằng lúc ấy nhiều anh em nhóm “Đông Pháp” có khiếu về 
săn tin, nhờ mấy năm giúp việc cho ông Ngô Văn Phú đã 
giúp không ít cho sự thành công ấy. 

Rút lại, Ngô Vân đã “làm nên” vì báo, nhưng điều đó không 
đáng lưu ý bằng việc ông đã khôn ngoan thoát được nó ra 
để ngả về thương mãi. Trọng Quỳnh ở lại Bắc, hiện giờ 
không biết ra sao; riêng Trọng Thìn thì tôi được biết anh vẫn 
còn lao đao lận đận ở trong nghề và phiêu bạt hết Thông Tin 
lại sang tờ báo này, thông tấn khác. Đó cũng vì không biết 
cách thoát được nghề báo chăng? Tôi nhớ lại lúc ông Nguyễn 
Văn Vĩnh sắp lên đường sang Lào để tìm vàng, công nợ ngập 
đầu, mà cứ cố sống cố chết bám vào tờ “Trung Bắc”, “Học 
Báo” và “Annam Nouveau” để viết. Toàn quyền Pasquier, 
một hôm, gặp Nguyễn Bá Trác (lúc ấy vừa ở Nhật về), hỏi 
theo ý Trác thì nhà cách mạng Việt Nam nào nguy hiểm 
nhất. Trác trả lời “Nguyễn Văn Vĩnh”. Toàn quyền Pasquier 


nhờ sở Mật thám điều tra xem ông Vĩnh còn nợ ngân hàng 
và tư nhân chừng bao nhiêu tiền. Số nợ ấy, so với lúc ấy, 
thật lớn: từ 6 đến 800.000 đồng. Toàn quyền Pasquier nhờ 
một người thân tín của ông Vĩnh bắn tiếng đến tai ông: nếu 
ông Vĩnh bằng lòng ngưng công kích Bảo Đại và bút chiến 
với Phạm Quỳnh, gấp đôi số nợ ấy cũng sẽ được trang trải 
êm ấm mà không cần phải bận tâm gì hết. 

Lời đề nghị nghe thật bùi tai, nhưng ông Vĩnh đã không biết 
thoát khỏi nghề báo vào chính lúc có cơ hội tốt. Và không 
phải là tiên tri, người ta đã biết kết cục ra sao: “Học Báo” 
nguyệt san giáo khoa độc nhất còn được Pháp trợ cấp sang 
tay Lê Thăng, “Trung Bắc” về cụ Luận, còn “Annam 
Nouveau” thì chết, mà ông Vĩnh thì khăn gói gió đưa sang 
Lào để tìm vàng; nhưng mỏ vàng chưa thấy đâu thì đã mất ở 
chốn ma thiêng nước độc. Sau ông Vĩnh, còn Ngọc Thỏ, Côn 
Sinh, cũng là những người đã chết một cách thảm thương. 
Tôi không biết bác sĩ Tụng có nói đùa không, nhưng quả là 
lời của bác sĩ đã làm cho tôi thắc mắc nhiều ngày: “Có con, 
cho nó làm gì thì làm, chớ làm báo thì nên ngăn lại”. Lúc tôi 
mới bước vào nghề, mẹ tôi cũng bảo tôi như thế, nhưng 
nghề báo đã đẩy tôi vào “mê hồn trận”, làm thế nào thoát 
khỏi nó bây giờ? 

Một lần nữa, tôi lại muốn ly khai với nghề báo, vì mỗi ngày 
mỗi thấy thêm sự chán chường. Tôi nhớ lại trước khi lên 
đường vào Nam, đã có hai lần tôi thấy có một cái gì manh 
nha trong tim óc. Lần này, tôi cảm thấy “cái gì” đó rõ rệt 
hơn cả hai lần trước nữa. Nếu làm báo mà chỉ nhắm vào tiền 
thì quả là lầm quá: van xin các nhà buôn cho tí tiền lẻ, nói 


cho sang là tiền quảng cáo; bợ đỡ ngoại bang, liếm gót ăn 
tiền; hay bám vào các chánh đảng làm kiến nghị “Ngô Đình 
Diệm phải làm vua vì là dòng dõi Ngô Quyền” không những 
ăn chắc 

mà lại còn nhiều hy vọng được đặt vào một địa vị cao cấp 
trong chánh quyền. Nhưng bây giờ thì tôi đã thấy rõ ràng 
làm báo không phải như thế, nhưng là làm một cái gì 
nghiêm trang, cao quý, có tính năng tranh đấu và xây dựng, 
mà người làm báo phải tha thiết với tự do, dân tộc, kinh qua 
những nghịch cảnh, thăng trầm, để chống lại độc tài, độc 
đoán dưới mọi hình thức quan lại, phong kiến hay dân chủ 
ngụy tạo. 

Nhiệm vụ ấy thật lớn lao, kinh khủng. Nghĩ lại các anh em 
cùng đi với mình một con đường, bây giờ chia đi các ngả, 
hoặc đã chết vì bom đạn, hoặc đã bỏ mình vì thực dân đàn 
áp, còn trơ lại một mình vác cây bút vào Nam, tôi thấy 
tương lai nặng nề và tự hỏi không biết có làm gì được không, 
hay là cũng chỉ như ở Bắc, gục đầu để kiếm tiền, phụng sự 
bất cứ ai kêu mình? Lúc đó, tôi đã lờ mờ thấy những khó 
khăn ghê gớm đang chờ đợi dân ta trên con đường tranh 
đấu tự do và độc lập, và tôi sợ rồi đây, viết lách đơn độc và 
tự xoay mình trong quỹ đạo của chế độ Ngô Đình Diệm, 
không có tự do, không có dân chủ, tôi sẽ thành ra thứ người 
gì? Hay là lại chỉ làm một tên bồi bút để làm những tờ báo lá 
cải, chỉ có giá trị xuyên tạc, vì chính mình chưa tách ra khỏi 
được sự chi phối của hoàn cảnh chính trị và xã hội của một 
chế độ mà tôi biết chắc sẽ không thể không lệ thuộc ngoại 
bang, một chế độ không thể có tự do, dân chủ chân chính. 


Không có độc lập, tự do, dân chủ chân chính thì tranh đấu 
thế nào cho hữu hiệu được? 

Tôi cảm thấy sợ hãi hơn cả bao giờ hết. Và ở Hải Phòng, sau 
vụ báo “Lửa Sống” làm tiền một người đàn bà đăng quảng 
cáo ngon ơ, những ý tưởng như thế luôn luôn xáo trộn trí óc 
tôi, và, thú thực, tôi đã nghĩ rất nhiều đến việc thoát ly nghề 
báo lúc này để chờ một ngày mai thuận lợi. 

Trong khi chờ đợi, tôi hãy làm tiếp tờ: “Lửa Sống” cùng với 
chúng tôi di cư từ Bắc vào Nam - lần này có Bùi Văn Tuyền 
tiếp tay với Bùi Đình Lĩnh và Bùi Đức Thịnh - (lúc ấy được 
Ngô Đình Diệm ân trả oán đền giao cho chức giám đốc Dân 
Vệ đoàn). Nhưng vì mới chân ướt, chân ráo vào Nam, chưa 
rành tiếng Nam, mà lại không được thấu đáo tâm lý của 
người đọc báo, thêm nữa lại cứ trình bày báo theo lối Bắc, 
viết truyện dài kiểu Bắc, cho nên “Lửa Sống” không còn 
được trông thấy những ngày vàng ở Hải Phòng, in hàng sáu 
bảy chục ngàn số báo mà bán chỉ độ vài tiếng đồng hồ đã 
hết bay! 

TỪ “HÒA BÌNH” ĐẾN “DÂN CHÚNG” 

Thực ra, ngay lúc còn ở Bắc, dưới chánh phủ Trần Văn Hữu, 
Nguyễn Văn Tâm, tôi đã cộng tác với mấy tờ báo trong Nam 
như “Phục Hưng” của Hiền Sĩ, “Mới” của Phạm Văn Tươi, 
“Sài Gòn Mới" của bà Bút Trà, nhưng chỉ cộng tác một cách 
xa xôi, chớ thực tình không biết rõ độc giả trong Nam thích 
gì, ưa đọc gì và muốn ”giựt gân" theo kiểu nào. 

Chắc các bạn đã biết các báo hàng ngày ở Bắc đều “mi” 
theo lối chân phương, mà tin tức thì cũng viết theo lối chân 
phương. Có việc gì lớn lắm, đại khái như vụ án Phan Bội 


Châu, vụ vàng Sầm Sơn, Nhật đánh Pháp trong một đêm... 
cũng chỉ đặt tít đến bốn hay năm cột là cùng. ƠŒ Nam, 
không có truyện gì lớn, phải bới óc tìm ra một việc để cương 
lên và ngày nào cũng phải có một tít vơ đét tám cột, có khi 
chạy hai dòng liền, xuống năm cột, bốn cột, ba cột, tùy ý; và 
nhiều khi cái tít vơ đét ấy lại dùng chữ lớn hơn cả tên báo 
nữa, đến nỗi đã có một hồi Bộ Thông Tin phải chỉ thị cấm 
làm như thế. Người ta bảo làm như thế để giựt gân độc giả. 
ƠCŒ Mỹ, cũng có một loại báo như thế, loại báo giựt gân kêu 
là 

tabloid, chỉ toàn tít và hình, mà bài thì viết thực ngắn, kiểu 
đánh dây thép để cho độc giả thường bận công việc, khỏi 
mất thời giờ đọc lôi thôi con cà con kê. Tôi đã nghĩ làm một 
tờ báo như thế, kiểu nhỏ, đúng như loại tabloid, nhưng 
nghiên cứu sâu hơn nữa, tôi thấy làm như thế cũng thất bại 
luôn, vì tâm lý của người đọc báo xứ mình - nhất là ở miền 
Nam - rất là phức tạp. Họ muốn đọc những tin tức giựt gân, 
nhưng lại không ưa cái kiểu viết tin cụt lủn. Tin tức phải 
nhiều, mà lại viết dài dòng một chút, điểm một tí văn 
chương lại càng hay; ngoài ra, phải có xã thuyết thì mới là 
báo đứng đắn, có một tí ti “hạt muối”, “cuốn phim” nói đụng 
chạm đến người này người nọ, một hai bài khảo cứu - mà lại 
phải khảo cứu đọc dễ dàng mà nhẹ và vui - ở trang trong tí 
ti thơ, truyện ngắn và nhất là truyện dài xã hội, ái tình thật 
nhiều, vô lý cũng được, nhưng cần nhất là phải lâm ly, rùng 
rợn, hồi hộp, say mê, gay cấn. 

Trên tất cả những điều kiện đó, báo lại phải in trên khổ giấy 
lớn, càng nhiều trang càng tốt, vì một lẽ rất tầm thường là 


nước mình nghèo, người ta muốn rằng mua tờ báo ngâm 
nga xong rồi lại còn dùng giấy báo vào nhiều công việc ích 
lợi và thiết thực cho đời sống. 

Trong mấy tháng trời liền, ngày nào tôi cũng kiếm đủ các 
báo hàng ngày, nhất là của các ký giả người Nam, để xem 
họ làm ăn ra thế nào, hầu rút kinh nghiệm sau này. Nhân có 
nhận viết sách cho nhà xuất bản “Phạm Văn Tươi” và “Thế 
giới”, tôi được dịp tìm hiểu báo nào bán được, báo nào bán 
yếu vì lúc ấy, hai ông Nguyễn Văn Hợi và Phạm Văn Tươi 
hợp tác với mấy anh em làm một nhà tổng phát hành. Đây 
là thời kỳ học hỏi. Ngoài công việc viết sách, tôi chỉ đứng ở 
ngoài hợp tác với mấy tờ báo của bạn hữu, đáng kể là tờ 
“Hòa Bình” do một người bạn từ thuở nhỏ đứng ra làm cho 
một đảng chính trị ở đây. Nguyễn Kim Sinh, tổng thư ký tờ 
“Hòa Bình” là một nhà báo lành nghề, từng cộng tác và làm 
nổi bật nhiều tờ báo ở Hà thành, như “Hồ Gươm” của Bùi 
Cẩm Chương, “Quê Hương” của Bùi Đức Thịnh và “Cải Tạo” 
của Phạm Văn Thụ, rủ tôi về viết hàng ngày mục bình luận 
thời sự và mục châm biếm cho báo. Nhờ sự hợp tác đó, tôi 
lại rút thêm một kinh nghiệm nữa về báo ở đây: viết lớ ngớ 
có khi chết oan, chứ đừng mong bị truy tố ra tòa như dưới 
thời Pháp thuộc. 

Như thường lệ, vào dịp hai mươi ba Tết năm ấy, trong mục 
“Thiên hạ sự”, tôi có viết một bài tếu nói về việc đốt vàng 
mã và nhân dịp có kể lại câu hát cũ: 

Ba mươi tết, tết lại ba mươi. 

Vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú Khách, 

Một tay cầm cái dù rách 


Một tay xách cái chăn bông 

Em đứng bờ sông 

Em trông sang nước người: 

“Hỡi chú chiệc ơi là chú chiệc ơi” 

Một tay em cầm quan tiền, 

Một tay em xách thằng bù nhìn 

Quan tiền nặng thì quan tiền chìm 

Bù nhìn nhẹ thì bù nhìn nổi, 

Ơi ai ơi, của nặng hơn người... 

Ai ngờ chỉ có thế mà sanh ra to chuyện. Bộ Thông Tin - hồi 
ấy do ông Trần Chánh Thành điều khiển - cho chữ “thằng 
Ngô” đó là nói xỏ ông Ngô Đình Diệm, nhờ Công an điều tra 
và làm lung tung lên một dạo, tưởng chừng như là sắp tận 
thế đến nơi. 

Ai đã từng theo dõi ngành báo từ hồi Tây cai trị, tất phải 
nhận rằng Tây bóp cổ báo chí không kinh bằng Nhựt. Tây 
buộc mồm báo lại, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra dân chủ một 
phần nào, chớ đến Nhựt thì không có 

oong đơ gì hết, đến đây hôm trước thì hôm sau bắt những 
nhà báo có tiếng là chống đối rồi kế đó thiết lập luôn chế độ 
kiểm duyệt, cắt bỏ những đoạn nói lờ mờ thẳng tay, chớ 
đừng nói là những đoạn chê bai, công kích Nhụt. Tôi còn nhớ 
lúc ấy có một tờ báo hàng ngày - hình như là tờ “Đông 
Pháp” - đăng vào mục Hà Nội một tin xe cán chó. Thực ra, 
báo ta hồi ấy mà đăng tin xe cán chó không có gì lạ hết; 
nhưng vô phúc cho nhà báo ấy lại dùng phải một ông phóng 
viên hơi khùng, viết tin lại muốn đúng sự thật 100 phần 100, 
nên nêu rõ là xe cán chết con chó Nhựt. Mặc dầu báo chỉ 


mới đập mô rát để đưa ra kiểm duyệt, chớ chưa in để phát 
hành, các quan Nhựt cũng nổi trận lôi đình, la lên như sấm 
sét và điện ngay cho hiến binh đến bắt chủ nhiệm, quản lý 
và mấy người viết về “thẩm vấn”. 

Bây giờ, mỗi khi nói đến chế độ kiểm duyệt, tôi hay đem hai 
sự việc trên kia ra so sánh và buồn cười không chịu được. 
Nhưng biết làm sao, ở một nước có tổng thống, có hiến pháp 
như mình, có bao nhiêu quốc gia thừa nhận, luật pháp 
không phải là trò đùa, chống đối lại chỉ là chơi với lửa. Hầu 
hết các báo đều hiền như con cừu. Gan lắm thì im lặng, 
không công kích, không nói bóng nói gió một câu đến chính 
quyền; còn lại bao nhiêu báo khác thì a dua, nịnh bợ không 
tiếc lời; hơn thế, lại còn tiếc là sao chữ Việt mình nghèo quá, 
để cho mình không đủ chữ để mà nịnh cho thực đã... Vì thế, 
ta đã thấy có ông nhà báo xin đến ngâm thơ cho tổng thống 
nghe; có ông đề nghị lập tượng tổng thống ở chợ Bình Tây 
và có ông được tổng thống tiếp kiến về viết bài ca tụng tổng 
thống, ví tổng thống với mặt trời ở trong dinh Độc Lập. 

Thực ra, các nhà báo ấy viết ra như thế, in lên như thế, 
nhưng ở thâm tâm thì một số lớn chửi thâm tổng thống, 
song cái việc phải nịnh thì cứ nịnh, nịnh bất cứ ai, miễn có 
lợi thì thôi, nếu dại dột mà đả kích Ngài thì chỉ có mà... ăn 
sắn. Nghĩa là nhà báo chống đối chẳng trước thì sau cũng bị 
lâm vào mấy cái thế sau đây: báo bị đóng cửa; chủ nhiệm, 
quản lý... bị đưa đi bí mật ban đêm; nếu không thế thì một 
ngày đẹp trời nào đó tự nhiên cũng bị ghép vào tội gá bạc, 
tống tiền, dỗ gái vị thành niên hay đi lừa đảo, đưa ra tòa, gia 
sản bị tịch biên, có bao nhiêu vốn liếng đi tiêu hết. 


Lúc ấy, sau ba lần thắng Bình Xuyên và áp dụng biện pháp 
mạnh đối với các giáo phái, thắng lợi, Ngô Đình Diệm bắt 
đầu có lông có cánh, ra mặt chống Bảo Đại, không đi Pháp 
để trình với Quốc trưởng về các biến cố ở nước nhà, nhưng ở 
lì trong nước tập làm độc tài cỏ, đưa họ hàng lên nắm hết 
các chức vụ quan trọng. Ông Trần Văn Chương, thân phụ bà 
Ngô Đình Nhu, được đưa lên chức Quốc vụ khanh. Các cuộc 
tranh giành quyền thế, và cũng là những cuộc thanh toán, 
bắt đầu diễn ra trong dinh Độc Lập. Từ một nội trợ giặt áo, 
nấu cơm, tắm rửa cho con, bà Nhu thành một nhân vật của 
nhà Ngô và bà đã nhờ cái sếch áp pin thuyết phục các lãnh 
tụ quân sự và các cố vấn và ngoại giao Mỹ ở Sài Gòn. Nhưng 
đồng thời giúp ích cho họ Ngô Đình, bà không quên nghĩ đến 
cho chính gia đình bà trước: mẹ bà, bà Trần Văn Chương, lên 
như diều; ông Chương làm đại sứ ở Hoa Thịnh Đốn: Nguyễn 
Hữu Châu, em rể của bà, cũng có tiếng là người tình cũ, làm 
bộ trưởng tại phủ tổng thống, em ruột Trần Văn Chương là 
Trần Văn Đỗ được tôn lên làm ngoại trưởng, con trai của ông 
Chương là Trần Văn Khiêm làm giám đốc báo chí, rồi được 
bổ làm giám đốc Mật vụ. Việc thay đổi bộ máy cầm quyền từ 
1954 đến 1956 nhắm mục đích giành quyền của bà Chương 
về cho bà Nhu. Nói một cách khác, ngay trong gia đình Trần 
Văn đã có sự tranh giành quyền thế, mà giữa họ Trần Văn và 
họ Ngô Đình lại cũng có sự tranh giành nữa; nhưng tựu 
trung Việt Nam lúc bấy giờ là một quốc gia cảnh sát do hai 
gia đình quan lại Trần Văn và Ngô Đình nắm hết quyền 
hành. Gia đình Trần Văn tương đối còn trung thành phần nào 
với tập tục cổ truyền của nhà vua Bảo Đại, chớ họ Ngô Đình 


thì trắng trợn ly khai với chế độ cũ và nuôi cái mộng lập một 
triều đại mới: triều đại Ngô Đình. 

Cố nhiên muốn thực hiện mộng đó, phải tàn ác diệt trừ 
những cá nhân, đoàn thể chống đối, mà cá nhân và đoàn 
thể chống đối lúc ấy là những người gốc ở miền Bắc và miền 
Nam chỉ muốn nhà Ngô giữ lời đã hứa là tổ chức cuộc bầu cử 
để họ có thể bầu người đại diện của họ lên lo việc nước. 
Theo những người có tiếng là chống đối này, ông Diệm là 
một lính nhảy dù do Mỹ thả từ trên trời xuống và không có 
rễ ở dưới đất. Đứng trước sự chỉ trích hỗn xược đó, ông Nhu 
và vợ đặt ở các văn phòng các đường phố một số mật báo 
viên, có nhiệm vụ báo cáo những phần tử chỉ trích chánh 
phủ; ngoài ra theo dõi hành động của các tờ báo khác, hồ 
thấy viết một câu nào xa xôi, xách mé bóng gió thì đóng cửa 
vĩnh viễn, còn ký giả nào bướng bỉnh, không quy phục thì 
chụp cái nón cộng sản lên đầu, cho xuống hầm tối để không 
bao giờ lên được đất liền nữa, hoặc có lên được cũng mù lòa, 
què quặt, bán thân bất toại. 

Không khí làng báo lúc ấy thật đìu hiu, tẻ lạnh. Mỗi buổi 
sáng, người làm báo nhận được những cú điện thoại cho biết 
phải tránh những tin gì không được nói, những lời tuyên bố 
nào của ông Diệm, bà Nhu phải làm to; thậm chí lại có khi 
buộc phải đưa câu nói này của bà Nhu lên làm vơ đét tám 
cột, diễn văn kia của ông Diệm năm cột và kèm theo thật 
nhiều tranh ảnh. 

Tất nhiên, những ký giả, chủ nhiệm, có dây mơ rễ má với gia 
đình Trần Văn hay Ngô Đình, được nhiều quyền lợi ưu tiên; 
nhưng dù không có quyền lợi gì của họ ban cho, một số ký 


giả vẫn cúi đầu ra báo một cách ngoan ngoãn vì mấy lẽ sau 
đây: một là số báo xuất bản lúc ấy hạn chế, tổi ra cũng cứ 
tằng tăng kiếm được ít lời hàng tháng để nuôi vợ con, gà 
chó; hai là được cấp giấy in giá rẻ, in một ít còn phần lớn thì 
đem bán chợ đen cho các chú ở Chợ Lớn; ba là có dịp thậm 
thà thập thọt họp báo ra vào dinh Độc Lập, biết đâu lại 
không được bà Cố vấn đoái đến mà ban cho một áp phe ra 
tiền?! 

Tôi còn nhớ, hồi đó, nửa muốn thử thách xem sao, nửa cũng 
là vì tinh nghịch, ba lần tôi gửi đơn xin ra một tờ báo lấy tên 
là “Quảng Cáo” không được, mà không vì lý do gì cả. Một 
hôm, đi chơi trên đường Tự Do, tôi gặp giáo sư Ortoli, dạy 
Pháp văn từ đệ tứ đến đệ nhất, rủ vào uống rượu ở một nhà 
hàng nọ. Giáo sư Ortoli hỏi tôi có thường gặp Trần Thị Lệ 
Xuân cùng học ban B với tôi không, “bây giờ là Mme Ngô 
Đình Nhu, anh biết rồi đấy chứ”. Tôi trả lời không. Giáo sư 
Ortoli nói: “Tôi gặp Xuân luôn và en tỏ ra tốt lắm. Nay mai 
tôi trở về Pháp, nếu anh có cần gì, cứ điện thoại cho tôi, 
chúng ta sẽ cùng đến để nhờ Xuân giúp”. 

Tôi cảm ơn lấy lệ. Trong thâm tâm, tôi nghĩ mình cũng chẳng 
cần gì phải nhờ Trần Thị Lệ Xuân giúp đỡ, nhưng ví có cần 
giúp đỡ chăng nữa, tôi ngờ rằng lời nói của một ông thày 
học cũ không thể làm cho Xuân chú ý bằng một người Mỹ 
mới. Tôi yên lặng ngồi viết sách cho nhà xuất bản “Phạm 
Văn Tươi”, “Thế Giới”, và nghe thấy từ dưới đường vọng lên 
những tiếng chuyển động khác thường: đó là tiếng oán than 
của những cuống họng bị bóp nghẹt lẫn với tiếng cười của 
trai gái đú đởn trong ánh đèn mầu, tiếng nguyền rủa não nề 


của dân chúng tắc thở vì chế độ tự do bị nhà Ngô bóp chẹt. 
Các giáo phái, các chánh đảng, các tầng lớp nhân dân nghĩ 
phải làm một cái gì, nếu không thì quá trễ, nhưng, thay vì 
đoàn kết để chống lại nhà Ngô thì họ lại chia rễ, kình chống 
nhau. Các chánh đảng không thể thống nhứt trong một mặt 
trận chung, vì thế vợ chồng ông Nhu càng đắc thế và càng 
áp dụng hữu hiệu chiến thuật “chia để trị”. Báo chí cúi đầu 
theo răm rắp, suy tôn Ngô tổng thống. Vào rạp chiếu bóng, 
rạp hát, phải chào cờ và đứng nghiêm nghe nhạc trổi bài 
“Toàn dân Việt Nam biết ơn Ngô tổng thống - Ngô tổng 
thống, Ngô tổng thống muôn năm” cho đến khi lá cờ vàng 
sọc đỏ mờ dần cùng với cái hình ông lùn mập, mới có quyền 
ngồi xuống để xem “đượi” Âu Châu nhảy tuýt. Báo câm như 
hến. Không có một ký giả nào dám lên tiếng phản đối anh 
em nhà Ngô, dù là phản đối xa xôi. Phải đợi mãi đến năm 
1960, cơn sốt mới bùng lên: đại tá Nguyễn Chánh Thi, trung 
tá Vương Văn Đông, cùng một số sĩ quan đem quân vây dinh 
Độc Lập và đòi Ngô Đình Diệm rút lui. Ngô Đình Diệm trao 
quyền cho các tướng lãnh để lập chính phủ khác, nhưng sau 
nhờ các sư đoàn 7 ở Biên Hòa và sư đoàn 21 ở Mỹ Tho về 
ứng cứu kịp thời, Ngô Đình Diệm thoát chết: Đại tá Nguyễn 
Chánh Thi và trung tá Vương Văn Đông rời khỏi Việt Nam, 
Ngô Đình Diệm lại phệnh phà phệnh phạo tuyên bố hỗn 
xược không chê được, và cố nhiên Quốc hội lại ngỏ lời trung 
thành, các đoàn thể lại biểu tình ủng hộ và lũ cầy cáo hèn 
nhát đi với cách mạng lại quay về thần phục nhà Ngô. 

Lúc ấy, tôi đang làm “Dân Chúng”. Tôi còn nhớ bầu không 
khí nẩy lửa lúc đó, ai cũng hăng say muốn thấy Ngô Đình 


Diệm và công ty bị chết đâm chết chém. Cứ đăng hết những 
tin tức đảo chánh lúc đó, không thêm bớt, thì độc giả cũng 
đã khoái tỉ lắm rồi, khỏi cần bình luận; nhưng đa số nhân 
viên “Dân Chúng” dè dặt không dám đăng thật rõ, có ý 
muốn “trông và chờ”, một phần vì sợ cho tính mạng tờ báo 
sau này nếu cuộc đảo chánh không thành và mặt khác thì 
anh em không dám quyết định một thái độ dứt khoát vì lẽ 
khi ấy giám đốc tờ “Dân chúng” là ông Mạc Kinh Trần Thế 
Xương, lại không có mặt ở Việt Nam. Tô Văn và Cát Hữu thấy 
Phi Vân tỏ ra sợ sệt, chửi âm cả lên, nhưng rút lại báo “Dân 
Chúng” tương đối lúc ấy “hiền lành” và mỗi khi có tin gì bất 
lợi cho Ngô Đình Diệm thì viết một giọng hoài nghi, đánh 
dấu hỏi, chớ không dám quả quyết như mấy tờ báo khác. 
Giá thử lúc ấy Trần Thế Xương có mặt ở nhà, chắc chắn báo 
“Dân Chúng” có một thái độ khác hẳn, là vì từ lúc mới ra, 
“Dân Chúng” đã đứng về phía chống đối chánh quyền Ngô 
Đình Diệm, mà điển hình nhất là vụ hội chợ Thị Nghè, Trần 
Thế Xương đả kích bọn các ông Trần Kim Tuyến và Lý Trung 
Dung bằng thích! 

Điều khiển tờ “Dân Chúng”, Trần Thế Xương trước sau giữ 
nguyên một lập trường không thay đổi. Lúc đầu, báo in thuê 
ở nhà in Nguyễn An Ninh, tương đối khá chạy, nhưng không 
hiểu về sau báo có bị các người của Ngô Đình Diệm ếm 
không, mà cứ xuống dốc lần lần, mặc dầu bài vở lúc nào 
cũng thế. Vì vậy, có một lúc nhà báo đã có ý định tự đóng 
cửa vì hết tiền. Thực ra, muốn cho báo sống, Trần Thế 
Xương cũng có cách để vận động với anh em, bà con lúc đó 
đương bám chặt Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm; nhưng 


nguyên là một con người có đầu óc, lại nóng như điên, nên 
anh nhất định không chịu làm cái việc hèn hạ ấy. Thà chết, 
chớ không hạ mình xin xỏ, lậy lục ai. Vậy “Dân Chúng” sẽ 
chết trong sự trong sạch, nhưng anh em muốn rằng trước 
khi chết, báo phải tổ ra là “chịu chơi”, vì thế chúng tôi cứ 
nhùng nhà nhùng nhằng chờ một cơ hội thuận tiện. Vừa khi 
đó, thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng, lập lại một lời kêu 
gọi hiệp thương của ông Hồ hồi tháng 8 năm 1955, gửi thư 
cho Ngô Đình Diệm yêu cầu hiệp thương Nam Bắc, Trần Thế 
Xương cho ra một loạt bài về hiệp thương, bình luận về mọi 
khía cạnh hiệp thương để tiến tới thống nhất xứ sở. Bây giờ, 
nói đến chuyện hiệp thương, hòa hội là thường, nhưng có ai 
đã sống sát với thời cuộc lúc đó đều thấy rằng đưa vấn đề 
ấy ra làm tám cột, kéo dài hàng tháng phải là “trì” lắm. Nhất 
là đối với Ngô Đình Diệm là một thứ người có thành kiến, lì 
lợm, thì sự việc ấy lại càng đáng nể lắm vì Diệm không thích 
cái gì thì không muốn cho ai nói tới. Trái lại, dân chúng chán 
ngấy chế độ tự do dân chủ ngụy tạo của Diệm, lại muốn 
hiệp thương hai miền Nam Bắc nên loạt bài của “Dân 
Chúng” ra đời thì độc giả tìm đọc “không chịu được”, nhất là 
họ lại không biết - vì chánh quyền giấu kín lắm - bức thư của 
Phạm Văn Đồng gửi cho Ngô Đình Diệm, nên cho rằng việc 
báo “Dân Chúng” đề cập đến vấn đề hiệp thương Nam Bắc 
là một hành động can đảm và sáng suốt. Thế là báo “Dân 
Chúng” một phát hồi lại như thường. Lúc ấy, đi lại chặt chẽ 
với nhau, có Trần Thế Xương, Bùi Anh Tuấn và tôi, các bè 
bạn ở ngoài phần nhiều không giao thiệp công khai, một 
phần vì sợ mật vụ của Ngô Đình Diệm theo dõi và chơi võ gì 


xấu chăng. 

Thấy chất viết về hiệp thương đã cạn, chúng tôi đang lo 
nghĩ để kiếm đề tài thì báo “New York Times” ở Mỹ đưa ra 
một bài phỏng vấn Trang Thiên Kim đăng suốt một trang và 
nối tiếp ba ngày liền. Lúc ấy, Diệm-Nhu không cho người 
dân tự do đọc báo nhập cảng. Chỉ có một số ít người đọc 
thôi, mà đọc rồi, thấy có gì lạ, không anh nào dám ho he 
thuật lại cho người khác biết, vì không biết ai là bạn mình, ai 
là mật vụ. Báo “Dân Chúng” làm một phát thứ hai: đưa mười 
câu hỏi của báo “New York Times” phỏng vấn Trang Thiên 
Kim ra mổ xẻ. Mỗi ngày, tôi dịch một câu hỏi và một câu trả 
lời, cương lên cho sôm câu chuyện. Cả buổi trưa, Trần Thế 
Xương và tôi ở lại nhà báo, thảo luận với nhau nên thêm chữ 
gì hay bớt chữ gì, viết thế này có được không hay là phải 
sửa lại câu văn cho nhẹ kẻo không “chúng nó trù”, loay 
hoay có khi mất đến một hai tiếng đồng hồ mới xong một 
bài. Phân nhiều xong bài vở thì đã một hai giờ trưa rồi, về 
nhà cũng lỡ tầu, chúng tôi đành dắt nhau đi ăn qua loa, rồi 
lại quay về nhà báo hì hục tìm các kiểu hình của Trang Thiên 
Kim, mỗi ngày đăng một kiểu, kèm với bài để cho bài báo 
“bô” thêm. Và đời sống của 

“Dân Chúng” từ đó cũng bô thêm không thể chịu được, báo 
cứ cái đà ấy tăng lên mãi, tăng lên mãi, thậm chí trẻ con 
mua báo phải lấy phiếu trước từ sáng để chiều đến lấy, mà 
lấy như thế cũng không được, vì trẻ con có phiếu chen lấn 
với nhau dữ quá, nhà báo phải đóng cửa sắt lại kẻo không 
các em xung phong vào bên trong làm dữ. Nhân viên trị sự 
thò tay ra lấy phiếu, đếm báo rồi đưa ra ngoài. Tiếng hò hét, 


chửi rủa, kêu khóc hôm nào cũng vang lên khắp cả con 
đường Nguyễn An Ninh, làm cho anh em cảnh sát cũng khổ 
lây và hôm nào cũng phải cử vài người đến canh gác để duy 
trì trật tự và giao thông buôn bán. Anh em tòa soạn, chán 
nản bỏ đi lúc báo sắp đóng cửa, lúc này lại kéo về đông đủ 
như là hội hoa đăng, đua nhau viết bài cho báo bật hơn lên 
nữa, nhưng chỉ được một thời gian thôi, vì ty trị sự có một 
cái bịnh là lúc nào cũng kêu không có tiền! 

Được trang ngoài rồi, chúng tôi lo chấn chỉnh trang trong, 
đặt thêm những mục mới như “Đọc sách giùm các bạn”. 
“Đọc báo giùm các bạn”, mục “Bịnh đàn bà”... Đến lúc vận 
khá, không nói vào đâu được: độc giả cho là báo “được” cả 
trang ngoài lẫn trang trong, tìm đọc rất đông, báo mười 
phần chết cả mười, bỗng nhiên chỉ trong có hai tháng hồi 
sinh lại và phồn thịnh hơn hết thảy các báo lúc bấy giờ. 
Cũng đến bấy giờ, tôi mới bắt đầu tin một điểm vẫn nghi 
ngờ từ trước: báo chạy nhiều khi nhờ hoàn cảnh giúp cho 
chớ không phải hoàn toàn do tài trí của người làm báo. Ra 
một tờ báo cạnh tranh với hàng chục tờ báo khác mà không 
có sáng kiến mới, bài vở hay thì khó mà đứng vững, điều đó 
đã đành rồi; nhưng nếu có cơ hội và có tin tức, hoặc có biến 
đổi gì quan trọng trong nước hoặc ngoài nước thì hy vọng 
thành công cũng nhiều hơn. Vì thế, cũng như tất cả mọi 
ngành, kiên nhẫn là một điểm quan trọng trong công cuộc 
làm báo; chỉ phiền một điều là người ra báo kiên nhẫn có 
thừa, nhưng không dư vốn thành ra không chịu đựng được, 
và do đó thường sinh ra cái nạn yểu tử, đồng tiền đội nón ra 
đi, mà ra đi rất lẹ. Thật thế, đứng về phương diện thương 


mãi, không có nghề gì lời bằng ra báo, nếu báo chạy; nhưng 
báo mà không bán được thì cũng không có nghề gì ăn gỏi 
tiền bằng. 

Lúc làm “Trung Bắc Chủ Nhật”, tôi có viết về cách thức làm 
báo tabloid và, mở đầu thiên sưu tầm này, tôi có nhắc lại 
một chuyện về nghề làm báo do ông tổ sanh ra tabloid kể 
lại: bao nhiêu kho tàng của Diêm Vương chật ních vàng bạc, 
không còn chỗ đâu mà chứa nữa, mà âm phủ lúc ấy lại gặp 
cái nạn nhân mẫn, người nhiều mà đất hiếm, không thể xây 
thêm bin định được, Diêm Vương, một hôm, bèn hội quần 
thần lại hỏi ý kiến để tìm xem có cách nào tiêu đỡ ít vàng 
bạc đi không. Một người bèn đề nghị xuất bản báo. Diêm 
Vương ô kê, cho ra báo liền... Và chỉ nửa năm thì vàng trong 
các kho vơi hẳn đi rồi hết nhẫn, gây một cái nạn thiếu hụt 
ghê gớm cho âm phủ. 

Vậy tờ “Dân Chúng” thập tử nhất sinh, bây giờ lại sống lại. 
Sống lại thì hay đủ các cách: có tiền, nhờ thêm người viết, 
mà người viết thấy báo chạy hình như viết cũng hay hơn. Đó 
là trường hợp Văn Sen, có Pháp tịch, lúc vào giúp việc, 
không biết được một câu chữ Việt ngữ ra hồn; ấy thế mà chỉ 
hai, ba tháng, anh viết đã lâm ly và đưa ra nhiều loạt bài 
đến bây giờ vẫn còn có nhiều người nhắc nhở, như những ký 
sự “Con ma nhà chú Hỏa” và “Bí mật Tây Tạng” và “Đạt Lai 
Lạt Ma” cũng như những truyện thần bí và ma quỉ hay chài, 
ếm. Cũng dịp này, Văn Tuyên, gặp tôi ở tòa đại sứ Pháp, 
cũng ngỏ ý thừa thời giờ muốn viết chơi cho một tờ báo nào 
“kha khá”. Tôi lại giới thiệu anh về viết cho “Dân Chúng” hai 
mục: mục “Bàn Cờ Thế Giới” và mục “Phim hàng ngày” được 


thiên hạ chú ý ngay từ bài đầu, “Cô Thiên Kim và ông Nước 
Vàng (Goldwater)”, vì giọng văn rí rỏm, có duyên, thỉnh 
thoảng lại sổ Tây, sổ Nho ra một tí. 

Nhưng báo hay cũng như người đẹp: không để cho người ta 
thấy bạc đầu. Sau vụ đảo chánh 1960, Ngô Đình Diệm 
không chết, nhưng lại chết tờ báo tương đối e dè nhất, cân 
nhắc nhất, khi tường thuật các biến cố xảy ra. Tôi và mấy 
người bạn đang ngồi ở trên lầu vừa đánh phé, vừa ôn lại 
mấy ngày sôi nổi vừa qua, thì hàng chục xe ô tô nhà binh và 
cảnh sát đến khám xét nhà báo, đập phá máy in, tung hê 
các ô chữ ra đường, rồi lấy giấy tờ, máy chữ, bút máy, bình 
mực, búp bê, nón mốt săng, áo mưa... lấy hết, đem đi. Nhà 
báo thì khóa ba khóa, niêm phong cẩn thận, sau khi để cho 
các người ở trong nhà báo vừa kịp khoác cái áo sơ mi, đi ra 
ngoài. Một vài tờ báo khác cũng lâm vào trường hợp như 
chúng tôi lúc đó. Anh em “Dân Chúng” tản mác mỗi người 
mỗi ngả. Cố nhiên là trong bọn có một vài người vì vấn đề 
cơm áo, vợ con, ngầm đi với bọn mật vụ còm để xin tha tội 
“treo cổ” - vì ở đâu cũng có bích chương viết tay đòi treo cổ 
người này, bắn chết người kia - nhưng đa số thì lì lợm ăn 
xong ngồi đánh phé và loan báo cho nhau biết bọn chánh 
khách, quân nhân nào đã xé hàng rào cách mạng, chạy vào 
dinh Độc Lập, bọn nào đã làm hư cuộc đảo chánh và đã 
khóc lóc như trẻ con lúc bị trói ở trường bay Tân Sơn Nhứt và 
không quên theo dõi hành động của Nhu Diệm cùng bề tôi 
nhắm củng cố địa vị, uy tín, đồng thời sẽ đối phó với những 
người tham gia cuộc đảo chánh ra sao. 

Hàng ngày tin tức cho biết, trong “Dân Chúng”, có hai người 


bị kết vào tội “chết treo”. Trường hợp bị coi như là nặng. Lần 
lần các báo khác, cũng bị niêm phong và đập phá như “Dân 
Chúng” được “giải tỏa”, có tờ lại tục bản; nhưng riêng tờ 
“Dân Chúng” thì vẫn cứ bị “cửa đóng then cài” hết tháng nọ 
sang tháng kia. Trần Thế Xương ở Nam Vang không về, vì 
biết về thì thế nào cũng bị những người thù từ trước làm khó 
dễ. Thành ra tờ báo đã không xuất bản được, mà bao nhiêu 
sổ sách, giấy tờ, phắc tuya thu quảng cáo cũng như ngân 
phiếu của các cơ quan mua báo gửi về trả không thể nào lấy 
ra được. Về sau này, tôi được biết riêng cái tội của “Dân 
Chúng” viết về cuộc đảo chánh chống Ngô Đình Diệm, tự nó, 
không nhẹ mà cũng không nặng hơn các tờ báo khác; nhưng 
báo cứ bị niêm phong chơi như thế hàng năm, hàng tháng là 
vì “Dân Chúng”, lúc sinh thời, đã tỏ ra một thái độ chống 
Ngô Đình Diệm, Trần Thế Xương đi sát với trung tá Vương 
Văn Đông và dính líu vào cuộc đảo chánh. Nhưng trên các 
tội ấy, “Dân Chúng” còn một cái tội khác quan trọng hơn 
nhiều là họ Trần có một anh em làm bộ trưởng ra vào dưới 
trướng Ngô Đình Diệm, bị một số người khác coi là “ngoan 
cố”, “phản bội” và thường thậm thọt với Ngô Đình Nhu để 
tìm cách “tẩy nhẹ” anh em. 

Chính các người chống họ Trần đó lại có công rất lớn trong 
việc bẻ gãy cuộc đảo chánh và cứu Ngô Đình Diệm, Ngô 
Đình Nhu thoát chết, thành ra mới có cuộc “ân trả oán đền” 
trường kỳ nói trên và cũng vì thế ta mới thấy sau khi củng 
cố được địa vị rồi, Nhu và Diệm cho ba tờ báo mới ra đời để 
đền đáp lại công ơn của những người chung thủy. Đó là tờ 
“Đồng Nai” của Huỳnh Thành Vị, “Tiếng Dân” của Trung tá 


Châu và “Saigon Mai” của Ngô Quân. 

SAU KHI ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM THOÁT CHẾT LẦN THỨ NHẤT 
Sài Gòn, sau ngày đảo chánh hụt 1-11-60, lần lần trở lại bộ 
mặt bình thường. Những báo đăng những tin bất lợi cho ông 
Ngô Đình Diệm trong cuộc đảo chánh lo sốt vó. Lúc ấy, 
những người có công với các ông Diệm và Nhu giả thử muốn 
phá nhà báo nào, cho ký giả nào đi mò tôm cũng cứ được đi, 
nhưng họ đã khôn khéo không nghĩ tới việc đối phó mà chỉ 
lo củng cố địa vị cho ông Diệm. Nhất cử, nhất động lúc ấy 
rất là thận trọng. Ngoài mấy tờ báo đóng cửa, chính phủ 
không cho ra thêm một tờ báo nào hết, trừ ba người có thể 
chắc chắn là không phản bội, hơn thế lại có công lao không 
ít thì nhiều với họ Ngô hay bác sĩ Trần Kim Tuyến: ông Huỳnh 
Thành Vị được phép xuất bản tờ “Đồng Nai”, Ngô Quân, tờ 
“Saigon Mai” và Trung tá Châu tờ “Tiếng Dân”. 

Tôi không làm hẳn cho tờ báo nào, nhưng cùng lúc tôi được 
ủy nhiệm trông nom cả cho ba tờ ấy. Hàng ngày, mỗi buổi 
sáng, tôi đảo qua cả ba tờ. Thư ký tòa soạn của “Đồng Nai” 
là Từ Thành; “Saigon Mai” do Ngô Quân đảm trách về bài 
vở; còn báo “Tiếng Dân” thì bài vở do Mặc Thu thâu thập lúc 
đầu. Trong ba tờ này, “Đồng Nai” ra trước hết. Vì lẽ lúc ấy 
báo ra hạn chế, mà cũng vì người dân muốn biết biến 
chuyển tình hình trong nước qua một tờ báo mới “cắt chỉ”, 
nên ngay từ số đầu, báo “Đồng Nai” đã được các giới tranh 
nhau tìm đọc. Các bài xã thuyết hướng mạnh về nông thôn. 
Tin tức không có gì mới, nhưng trang trong hấp dẫn vì nhiều 
bài có ích mà lại đánh đúng tâm lý bạn đọc thanh niên, 
nhưng đáng ghi là tờ “Đồng Nai”, lần đầu tiên, đã đăng một 


võ hiệp kỳ tình tiểu thuyết dịch của Tàu. Từ trước, các báo ở 
đây chỉ đăng Tây Du, Phong Thần, Tam Quốc; đến lúc có 
phong trào di cư thì báo đều đăng tiểu thuyết trước tác hay 
phỏng theo Tây vì coi tiểu thuyết Tầu là lạc hậu. 

Tôi nhớ trong một cuộc tiếp xúc, một ông bạn đặc trách về 
báo chí trong văn phòng ông Ngô Đình Nhu, thấy tôi đưa ra 
tiểu thuyết kiếm hiệp Tầu, có ý không tán thành và muốn bỏ 
đi, nhưng tôi không chịu, viện lẽ báo mới ra cần phải có độc 
giả, một khi đã vững rồi, sẽ tính sau. Đúng như lòng mong 
đợi, tiểu thuyết kiếm hiệp ấy được người ta tìm đọc nhiều. 
Tiền Phong, vốn là một nhà viết kịch và đóng kịch ở Bắc, bắt 
đầu nổi tiếng từ đó và cũng từ đó anh thành ra một tên tuổi 
trong làng dịch tiểu thuyết Tầu, nhứt là từ “Cô Gái Đồ Long” 
cũng đăng trên báo “Đồng Nai”, làm cho báo ấy in không 
kịp bán. Hai chữ “Kim Dung” thành ra thần tượng ở nước ta 
bắt đầu từ đó. Nhiều báo khác thấy thế, đua nhau dịch tiểu 
thuyết chưởng, khi có truyện Kim Dung thì tranh nhau mua 
về dịch. Kết cục, dịch tiểu thuyết Kim Dung thành ra một 
cái... dịch, báo nào đăng nhiều truyện Kim Dung thì chạy, 
báo nào không có thì ế, vì độc giả mê Kim Dung quá, ngồi 
đâu người ta cũng bàn tán với nhau về Kim Dung và nghiêm 
chỉnh đặt vấn đề quan trọng gấp bội vấn đề Mỹ rút quân, 
hòa đàm Balê phen này có khai thông được không hay là cứ 
bế tắc hoặc chánh sách hòa bình của Nixon khác của 
Johnson những điểm nào. Tôi đã từng thấy có những độc giả 
làm những cử chỉ mới đầu tưởng như có thể làm vinh dự cho 
báo này hay báo nọ: họ đến sạp báo hỏi mua một tờ và giựt 
lấy đọc lia lịa một hồi rồi trả tiền và biếu luôn tờ báo cho 


người bán báo và đi. Té ra họ mua báo chỉ đọc thật nhanh 
cho thật “đã” truyện chưởng của Kim Dung rồi thôi, không 
cần đọc gì khác nữa. Người làm báo thật yêu nghề, thấy thế, 
không khỏi cảm thấy trơ trên vì bao nhiêu tâm huyết của 
mình đem ra làm báo đều vô ích: Làm cho báo chạy có phải 
là chủ bút, chủ nhiệm, thư ký tòa soạn, bỉnh bút hay phóng 
viên đâu, nhưng là một người xa tít tận đâu đâu viết cho 
người Trung Hoa coi rồi mình đem ra nhai lại mà thấy vẫn 
ngon như thường! 

Này, thế tôi đố anh có dám cá với tôi không nào; cái thằng 
Lệnh Hồ Sung nó mê con Nhạc Linh Sơn, thế rồi con Nhạc 
Linh Sơn gặp thằng Lâm Bình Chí, đẹp trai hơn, lại mê thằng 
Lâm Bình Chí. Anh dám cá không: tôi bảo thằng Lệnh Hồ 
Sung rồi lại quay lại với con đó đấy, chớ đến kết thúc rồi nó 
cũng chẳng lấy con Doanh Doanh hay con ni cô Nghi Lâm 
như nhiều người tưởng lầm đâu. Ấy đấy, anh cá với tôi đi 
nào! 

Người độc giả Việt Nam Cộng Hòa đọc báo và suốt ngày 
đánh đố nhau như thế. Nửa thế kỷ sống với chiến tranh đau 
khổ, người nào mà không chán nản và muốn tự thoát ly ra 
bên ngoài, vì thế người ta không lấy làm lạ, sau chiến tranh 
thứ nhất, các báo có nhiều tiểu thuyết chạy hơn các báo 
bình luận thời sự, và ít lâu trở lại đây, người ta ưa đọc truyện 
trưởng, truyện thần tiên kiếm hiệp hay truyện tình du dương 
hơn là coi lời tuyên bố của ông tướng này, phóng sự về trận 
chiến kia hay thông cáo chung về cuộc hội đàm tay năm, 
tay sáu nọ. 

Cũng trong một tinh thần đó, mục “Tử vi của bạn” có một 


1?” 


dạo được coi như là một mục “tủ” của tờ báo: đàn ông cầm 
tờ báo giở liền ra xem mình tuổi Quý Mão ra sao, và vợ mình 
tuổi Ty hôm nay xui hay là hên, có làm xong cái áp phe ấy 
hay không, còn đàn bà tuổi Thìn, hôm nay tốt hay xấu và có 
hy vọng có tiền hay không. Tôi quen nhiều ông thầy tướng, 
thầy số phụ trách về mục tử vi như thế: có ông “bao” sáu 
bảy tờ, ký hai ba tên hiệu khác nhau, cứ đầu tháng lại cho 
người đưa đến cho mỗi báo một cuốn số, xào đi xào lại cho 
khác nhau một chút, nhưng tựu trung thì nói “bố láo” hết vì 
tôi biết chắc có anh ham ăn ham chơi quá đã bảo thư ký lấy 
tử vi năm 1957 chép lại cho các báo xuất bản năm 1961 
đăng tải và, hơn thế, chính tôi đã biết những ông nhà báo 
đăng lầm tử vi tháng 5 vào tháng 8 và tháng 1 vào tháng 
11, lầm nam ra nữ, nữ ra nam, mà độc giả vẫn say sưa và 
chịu là mục tử vi của báo này, báo nọ “đoán trúng phong 
phóc, không chịu được”. 

Tội nghiệp cho độc giả, mất tiền mà bị lừa. Nhưng đó là ý 
nghĩ của một số người cầm bút. Đa số cho rằng họ thích gì 
thì cho họ đọc; cái hại chưa thấy đâu, nhưng cứ thấy ngay 
rằng báo mình chạy, mình có tiền trả nhà in để cho nó khỏi 
mè nheo; ngoài ra, anh em lại có xu tiêu không “rách” là 
được quá rồi, chớ còn mong gì hơn nữa. Vì nuôi trạng thái 
tâm lý đó, một số nhà báo ở đây khai thác những vụ giết 
người vì tình, làm phóng sự, ký sự về ông đạo nhỏ, đạo nước 
lạnh, đạo ớt, đạo xôi, đạo chuối hàng tháng mà vẫn đề “còn 
nữa” hay tiểu thuyết hóa cuộc đời của những trai trốn chúa, 
gái lộn chồng, còn hơn cả những anh hùng dân tộc. Mối tình 
Lãng, Hổ còn nhiều bí ẩn, phải làm thế nào cho bật được ra 


cái nhân vật thứ ba nổi tiếng là đạo đức một thời mới thực 
ăn khách đấy, bồ à. Chết cha tôi chửa, phương thức Manila 
viết làm gì đến hai cột thế này, sao không hỏi thêm chỉ tiết 
về vụ Trang Kim Yến suýt giết chết Thanh Lan vì một bức 
thư, hay vụ Hùng Cường - Bạch Tuyết và đặt câu hỏi: “Bạch 
Tuyết mê Hùng Cường hay Hùng Cường mê Bạch Tuyết?” 
làm cái 3 cột ở cuối trang nhất, vét một ít khán giả kịch 
trường có hơn không? Nhưng tôi xin căn dặn hết thảy anh 
em lần nữa: cái việc ông gì mời hai ông gì lại văn phòng đưa 
tiễn mười bốn triệu vì hai ông ấy có tiếng nói quyết định ở 
đại hội thì lờ ngay đi nhé, cứ để mặc bà tôi lo liệu, được tí 
tiền lẻ nào, tôi không quên các anh em đâu, đừng sợi 

Huỳnh Thành Vị, chủ nhiệm báo “Đồng Nai” là một người có 
học, nên đã tránh được nhiều cái hèn kém đó; nhưng vì quá 
say mê cho báo chạy nên có vài ba trường hợp thấy người 
khác làm cũng muốn làm; tuy nhiên, vì có anh em cản trở 
nên lại thôi kịp thời. Dù sao, cũng phải nhận rằng anh là một 
người chung thủy với lập trường, nhưng vì trực tính như điên 
nên một số anh em không thể nào gần được, dù vẫn biết là 
bản tâm anh rất tốt. Đó là trường hợp của tôi, sau hơn một 
năm cộng tác với tờ “Đồng Nai”. 

Lúc ấy, Vị là chủ nhiệm, tôi là thư ký tòa soạn, Tô Văn còn 
viết bài ở ngoài đưa tới hàng ngày. Trong các anh em thường 
trực, có một anh không nhớ là lầm lẫn cái gì xét ra không 
quan hệ lắm, nhưng không hiểu Vị ngán anh ta hay là vì cáu 
bắn vì chuyện nhà chuyện cửa, đứng giữa nhà chữ, “mạ” 
anh ký giả kia tàn tệ, đến nỗi anh em xếp chữ phải bảo tôi: 
Nếu tôi là anh X, tôi đi ngay chớ không làm thêm một phút". 


Mà chính anh X cũng biết như thế, vì sau đó nửa tiếng đồng 
hồ, anh dắt tôi đi uống nước, rơm rớm nước mắt bảo tôi: 
“Moa nhục quá, moa bần tiện chịu đựng chỉ là vì moa 
nghiện, chớ nếu moa không nghiện thì đâu có thể như thế 
được”. Tôi không nói, nhưng ngay buổi trưa hôm đó, tôi cùng 
Vị về nhà riêng, báo cho Vị biết tôi chỉ giúp tờ “Đồng Nai” 
hết tháng thì thôi, không thể làm hơn được nữa. Ký giả X có 
thể vẫn cứ ở lại với anh, nhưng tôi, với địa vị là thư ký tòa 
soạn, đứng mũi chịu sào mà để cho anh em bị “mất mặt” 
như thế trước mặt anh em xếp chữ, tôi cảm thấy đau khổ 
trong lòng hết sức. 

Huỳnh Thành Vị đối xử với riêng tôi lúc nào cũng thành thực, 
tận tình, quí hóa. Nghỉ tờ “Đồng Nai”, không có nghĩa là tôi 
nghỉ cảm tình với anh, nhưng chuyện đó không quan hệ giữa 
cá nhân và cá nhân. 

“Đồng Nai” có một hồi chạy hết sức: đó là lúc mới ra và lúc 
đăng truyện “Cô Gái Đồ Long”, mỗi buổi sáng trẻ con mua 
báo ngồi đen đặc cả đường Thủ Khoa Huân và góc đường 
Gia Long. Những ngày sôi nổi như thế in sâu vào trí óc người 
làm báo còn lâu, nhưng trong tất cả các kỷ niệm về “Đồng 
Nai”, có một kỷ niệm tôi không thể nào quên được, mà 
chính người trong trị sự và tòa soạn báo “Đồng Nai” cũng 
như chánh quyền và độc giả, rất ít người chú ý. Đó là một 
đoạn văn phiếm của Phạm Văn Tươi, bút hiệu “Tú Xe” viết 
trong mục “Thiên hạ rù nì” - viết sau khi Ngô Đình Diệm 
thoát chết trong cuộc đảo chánh 1960 - mà viết ngay trên 
báo “Đồng Nai” là một trong ba tờ báo mà Nhu và Diệm đặc 
biệt ký giấy phép cho ra, sau đảo chánh. Đoạn văn ấy đại 


khái như sau: Có một anh thái tử rất hỗn xược, một hôm, 
trèo lên lưng một con voi có tiếng là hung dữ, rồi cứ ngồi ì ra 
đấy không chịu xuống. Vua và hoàng hậu sợ quá, khuyên 
thái tử xuống, thái tử không chịu; các quan triều thần lậy để 
xin thái tử xuống, thái tử cũng không chịu nữa. Chán quá. 
Cả triều đình nhốn nháo lên. Vua và hoàng hậu buồn muốn 
khóc. Thấy tình hình bi thảm như vậy, tên nài phủ phục 
xuống đất, xin cho lên lưng voi để khuyên thái tử, thì mả 
quá, chẳng biết nó nói nhỏ vào tai thái tử cái gì mà thái tử 
ngoan ngoãn xuống liền! Cả triều đình xúm lại hỏi tên nài đã 
dùng câu thần chú gì bảo thái tử mà có hiệu năng lạ kỳ như 
vậy, thì nó ngần ngừ mãi mới thưa rằng: “Bẩm các quan, 
các quan có tha tội chết cho tôi, tôi mới nói”. Mọi người ô kê. 
Tên nài mới khai thực như sau: “Thưa các ngài, tôi chẳng có 
thần chú nào hết, mà cũng chẳng có phép gì kỳ lạ. Tôi ch' r7 
vào tai nó có một câu, thế là nó xuống”. 

- Câu gì? Nói nghe. Câu gì mà lạ vậy? Câu gì mà thái tử lại 
nghe mày liền, còn bố, mẹ và các quan lạy nó hết nước hết 
cái mà nó cứ nằng nặc không chịu xuống? 

- Dạ, câu ấy bình dân lắm. Tôi bảo thái tử thế này: “Mày lì 
quá, tao bảo cho mà biết, mày mà cứ bám mãi, tao đánh 
cho thấy bà cố nội bây giờ! Tổ sư cha mày!”. 

Bảo là “nham nhở”, Tú Xe quả đã chơi một phát nham nhở 
thực. Có trách nhiệm phải coi lại bài vở trước khi cho “bon à 
tirer”, hôm ấy, tôi lại về sớm vì có việc ở báo “Tiếng Dân” 
mà Huỳnh Thành Vị thì cũng bận việc ở ngoài; đến lúc báo 
in xong, tôi lại hồi ba giờ chiều thấy đoạn ấy muốn đục cũng 
không kịp nữa, vì báo đã phát hành rồi. 


Hình như công lệ của người làm chính trị là bất cứ lúc nào, 
nói đến ai không ở phe phái của mình thì đả kích thậm tệ, 
không tha một điểm nào. May thay, tôi lại không làm chính 
trị, nên đến đây tôi phải thành thật nhận là bác sĩ Trần Kim 
Tuyến, Giám đốc Sở Nghiên Cứu Chính Trị hồi đó, đã tỏ ra 
chịu chơi hết sức. Biết rõ cái “hố” không thể cứu vẫn được 
bằng cách thu số báo “Đồng Nai” ấy lại, ông cho rằng “mọi 
việc ở đời đều quan trọng, nhưng nhiều lúc ta phải quan 
niệm chẳng có việc gì quan trọng cả” và ông hứa sẽ tìm 
cách đối phó thích nghi nếu ông Diệm hỏi đến vụ này. 
Nhưng rồi ông Diệm cũng chẳng bao giờ biết cả, thành ra 
báo “Đồng Nai” cứ sống, có lúc chạy dữ dội, có lúc chạy 
tằng tằng; nhưng có một điểm đáng nghi là người chủ 
trương báo “Đồng Nai” không lúc nào phải dùng đến hạ kế 
đưa văn dâm dật để câu độc giả trong lúc hầu hết các báo 
đều nhằm vào sự việc đó để lôi kéo người đọc báo. 

Là vì đa số độc giả ở đây đều say mê những đoạn văn tả vú 
vê với những bàn tay xiết chặt, hơi thở hổn hển với những 
bộ đùi dài, trắng nõn giạng ra, những con mắt lim dim với 
những tiếng rên rú, lâm ly trong đêm khuya hiu hắt gió 
vàng... nên một số ký giả được hinh hương ch” vì lúc nào 
cũng xen vào trong tiểu thuyết, phóng sự những câu văn 
nham nhở làm giựt gân người đọc. Không có như thế, cũng 
như không có tiểu thuyết chưởng hay tử vi hàng ngày, thiên 
hạ chán quá, không buồn đọc, vì lúc ấy, thật ra báo cũng 
chẳng có gì đọc được, nếu không đề cao luật gia đình của bà 
Nhu thì lại đăng tin chiến sự; hành quân Bình Tây tại U Minh 
Hạ, hành quân ở Củ Chi, hành quân Lam Sơn II, hành quân ở 


Cao Lãnh, hành quân ở Mỹ An... Một đống hành quân, giết 
không còn một mống Việt Cộng - ông Ngô Đình Diệm tuyên 
bố Việt Cộng chết hết rồi - hay tường thuật bốn năm cột báo 
bà Nhu đi thăm Phụ nữ Liên đới, vì phong trào này vừa được 
thừa nhận là một hội công ích do sắc lịnh 84/NV; ông Nhu đi 
thăm Sihanouk vì có tin Sihanouk tuyên bố thừa nhận Trung 
Cộng, cả về phương diện pháp lý; hoặc Liên Đoàn Công 
Chức Cách Mạng Quốc Gia kịch liệt lên án những người thân 
Pháp, yêu cầu chánh phủ chấm dứt nhiệm vụ của công chức 
điều khiển từ Chủ sự, nếu không từ bỏ quốc tịch Pháp. 

Ối chao, ngán quá, ngán đến nỗi không buồn xem hình nữa, 
không buồn đọc bài nữa, dù là những bài tối quan trọng như 
bài tường thuật lễ cửu tuần khánh thọ bà mẹ ông Ngô Đình 
Diệm ở Huế có nhiều đại diện các đoàn thể và rất đông cao 
cấp trong chánh quyền về chúc mừng “thái từ”, mà bộ nội 
vụ lại tổ chức một lễ tạ ơn tại Vương Cung Thánh Đường. 
Còn như những tin nói về “Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc” 
(tiền thân Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam), tin về vụ án Nhân 
Văn, tin Hồ Chí Minh đã chết (bây giờ là Hồ Chí Minh giả) thì 
chẳng có ai tin cả, chưa đọc người ta đã cho là bịa - mà bịa 
một cách vụng dại, ngây ngô - nên rút lại, mua báo không 
đọc được gì hết, vì thế ta cũng không thể trách được độc giả 
sao ch” ưa coi những cái vớ va vớ vẩn và đọc tiểu thuyết 
khiêu dâm sa đọa. 

Người làm báo chuyên nghiệp biết suy nghĩ, thấy thế, không 
khỏi không tự s”, và có những lúc không thể không tự hỏi: 
sao cùng là làm báo mà ở nước ngoài, người ta không đủ 
người bằng mình lại làm ra trò, động viên được tỉnh thần 


tranh đấu của dân chúng, để kiến quốc về đủ mọi mặt, mọi 
lĩnh vực, mọi ngành? Cố nhiên dân chúng ở đâu mà không 
bất mãn, mà báo chí bao giờ chẳng phải giấu cái xấu, phô 
cái tốt ra; nhưng ít ra phần đông người ta, dù ghét bỏ đến 
chừng nào đi nữa cũng cứ phải nhận là báo của bên kia 
phần đông đều sạch sẽ, không có máu đổ ở trang nhất, 
không có truyện khiêu dâm, không khai thác những vụ án 
tình tay ba tay tư hay cương những ông đạo này, đạo nọ, và 
nhân đó đề cao những câu sấm, những dị đoan, số mệnh. 
Tự s” trước những cảm nghĩ lông bông như thế, các anh em 
và tôi quyết định làm tờ “Tiếng Dân” của Trung tá Châu 
thành một tờ báo “sạch” cũng như “bom nguyên tử sạch”, 
bom nguyên tử không có quá nhiều phóng xạ làm ô uế bầu 
không khí của thế giới tự do. Sau này, nghĩ lại thì quả lúc đó 
tôi khùng, vì cái “tri” và cái “hành” của tôi ngay lúc gặp Trần 
Thiện Phúc, đại diện gián tiếp của Trung tá Châu, đã mâu 
thuẫn với nhau rồi. Định làm một tờ báo sạch mà cư xử 
không sạch tí nào: tôi đặt điều kiện báo phải đưa cho anh 
em tòa soạn một tháng lương để ngồi suy nghĩ về cách làm 
ăn; nhưng cái đó không quan hệ lắm bằng mâu thuẫn dưới 
đây: làm một tờ báo cho Trung tá Châu ủng hộ Ngô Đình 
Diệm mà lại nói chuyện “sạch” thì có khác gì nói chuyện 
“dây thừng ở trong nhà có người thắt cổ!?...”. 

Tờ “Tiếng Dân” gặp sự bê bối ngay từ lúc chưa ra số 1, vì 
mỗi phe có một số người của riêng mình, mà cũng ngay từ 
lúc mới quảng cáo, ở Huế, đã có con cháu của cụ Huỳnh 
Thúc Kháng bắn tin là không thể đem bôi nhọ tên một tờ 
báo đã có hồi lừng danh ở Huế. Nói như vậy, tức là tờ “Tiếng 


Dân” đã mang tiếng là báo của nhà Ngô ít nhiều rồi; vì thế 
chúng tôi phải hết sức tìm cách né tránh, viết lách thế nào 
để cho thiên hạ đỡ chửi là quân liếm gót. Dù biết rằng báo 
này có hai mục tiêu, một là suy tôn Ngô Đình Diệm, thần 
thánh hóa ông ta (vì ông ta đã mất uy tín rất nhiều sau cuộc 
đảo chánh 1960) và hai là đối phó với những liên danh 
chống đối ông trong cuộc tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ II 
vào đầu năm 1961, chúng tôi cố ý làm ra mặt dớ dẩn, toàn 
bàn về vấn đề nông thôn và đăng những tin tức cố tránh 
đụng chạm đến Nhu và Diệm, không đả kích những người 
đảo chánh Diệm mà cũng chẳng hề đụng chạm đến những 
liên danh II và III mà ngay từ tháng giêng 1961, chúng tôi đã 
biết có ai, tuy là các liên danh ấy chưa tiết lộ ra bên ngoài. 
Đó là liên danh Nguyễn Đình Quát - Nguyễn Thành Phương 
và liên danh Hồ Nhựt Tân - Nguyễn Thế Truyền, ấy là không 
kể nhiều liên danh khác hoặc trù trừ không quyết định ra vì 
biết sẽ bị gian lận, mất công vô ích, hoặc bị Nhu Diệm cho 
người đến mua chuộc, tống ít tiền lẻ để đừng ra ứng cử làm 
gì cho quẩn chân. 

Lúc ấy, Mỹ còn nuôi hy vọng ăn đứt Việt Nam, dù cách gì đi 
nữa thì Diệm cũng vẫn ngồi vững ở ghế Tổng thống như 
thường; ai cũng biết như vậy, kể cả Nguyễn Đình Quát; 
nhưng đã chót cưỡi lên lưng cọp rồi, Quát cứ phải liều, dù 
phải trả mắc tiền; Quát chửi Diệm đã sướng miệng và kể từ 
lúc bấy giờ về trước, có lẽ không có ai dám khi quân chửi 
Diệm đau như thế, và hơn nữa lại công khai dám công bố ở 
rạp Thống Nhất một ý kiến mà cũng từ trước cho tới lúc đó 
không ai dám hé môi nói ra lời: ông hứa nếu đắc cử sẽ điều 


đình ngưng bắn, tái lập hòa bình ở Việt Nam! Tất cả những 
tin tức liên quan đến cuộc vận động bầu cử Tổng thống, 
chúng tôi cho vào một mục ở cuối trang nhất, không lấy gì 
làm long trọng... Phần chính của báo là đề cao Phật giáo 
ngay giữa lúc Công giáo đang lên hương, bọn Nhu Diệm làm 
chúa tể, Đức cha Nguyễn Văn Bình làm lễ nhậm chức Tổng 
giám mục ở Sài Gòn mà Ngô Đình Cẩn thì bắt đầu ngấm 
ngầm chơi tăng ni, phật tử ở Huế. Chúng tôi đánh một trận 
hỏa mù làm cho không ai hiểu đường lối của báo ra sao, 
nhắm mục đích là nếu có một số độc giả cố định rồi thì quay 
về làm tin tức và chú tâm mổ xẻ, cứu xét các vấn đề thời sự, 
nhưng không thể được. Riêng tôi thấy rằng làm báo ở dưới 
một chính thể độc tài độc đoán, thì dù muốn xoay sở thế 
nào, bịp bợm thế nào cũng vẫn không thể thoát khỏi được ra 
ngoài quỹ đạo của chế độ và cuối cùng độc giả cũng biết ai 
ngay, ai gian. Báo nào mới ra đời cũng la thét ghê gớm lắm: 
nào dám nói, dám làm, dám chửi; nào phục vụ nhân dân, 
đứng hẳn về phía đối lập, đòi công bằng xã hội, tranh đấu 
cho đồng bào có cơm no áo ấm; nào quét sạch thối tha, nhơ 
bẩn, dám làm, dám chết... nhưng rút cục trong một chính 
thể độc tài, nô lệ, dân chủ ngụy tạo như chính thể nhà Ngô, 
chẳng có một tờ báo nào thoát được ra ngoài quỹ đạo của 
chế độ Ngô Đình Diệm. Những báo hăng xăng, đi chệch 
đường lối của các báo khác ch” có mà chết sớm: nếu sống, 
tất bên trong phải có cái gì! Vì độc giả hiểu như thế cho nên 
“Tiếng Dân” muốn xoay sở thế nào cũng không thể vượt lên 
được; ra chừng năm sáu tháng thì kiệt lực. Nhưng báo của 
chính quyền hay do chính quyền bảo trợ ngầm không tất 


nhiên là đều phải theo công lệ ấy. 

Về sau này, ngồi rút kinh nghiệm, tôi thấy rằng làm báo của 
nhà nước tay sai hay của kẻ đi thống trị, người ta vẫn có thể 
làm cho chạy được, nhưng phải có biệt tài và biết vồ lấy cơ 
hội, nếu cơ hội đến với mình. Đó là trường hợp báo 
“Gringoire” của bọn câm đầu sở Mật thám Pháp De 
Carbuccia, Jean Chiappe nói xa; còn nói gần thì phải kể tờ 
“Liên Hiệp” và tờ “Saigon Mai”. Như trên kia đã nói, tờ “Liên 
Hiệp” ngay từ lúc chưa ra đã mang tiếng là tờ báo của thực 
dân Pháp, nhưng đến lúc chạy cũng vẫn cứ chạy như 
thường. Còn tờ “Saigon Mai”, một trong ba tờ báo mà Nhu 
Diệm cho phép xuất bản sau khi Diệm thoát chết, cũng 
mang tiếng là báo của mật vụ và như tờ “Liên Hiệp” chết lên 
chết xuống. Qua bao nhiêu lần thay đổi tòa soạn, báo cũng 
vẫn chẳng hơn gì. Lúc ấy, cùng với tờ “Đồng Nai” và tờ 
“Tiếng 

Dân”, tôi phụ trách làm cả tờ “Saigon Mai”, nếu giúp thường 
trực được thì tốt, không có thì mỗi ngày đến nhà báo một 
hai tiếng đồng hồ trò chuyện với anh em và bàn cách nâng 
đỡ tờ báo lên cho khỏi “yếu” quá, vì tiền của Ngô Quân bỏ 
ra với anh em có hạn. 

Không cần biết thành phần xã hội và hành động của anh từ 
lúc làm báo trong quân đội, ch” đứng về phương diện người 
với người thôi, tôi thấy cả hai anh chị đều lịch sự và đặc biệt 
có cảm tình với tôi, luôn luôn tỏ ra vẻ khôn khéo như Tào 
Tháo đối với Quan Công lúc thất thủ Hạ Bì, nhưng tiếc vì 
không có thời giờ nên không thể đến giúp hàng ngày được. 
Tôi bàn với Huỳnh Văn Phẩm đặt một người bạn vào đó làm 


thư ký tòa soạn và Phẩm cũng bằng lòng cùng tôi ch' đứng 
ngoài để giúp tay cho báo, chớ không hợp tác thực sự. Về 
phần tôi, tôi cố muốn né tránh đi như thế một phần vì ngay 
lúc “Saigon Mai” còn in và thiết lập tòa soạn ở đường Tự Do, 
tôi đã phong thanh nghe thấy nói Ngô Quân đang điều đình 
lấy nhà in “Dân Chúng” và đặt tòa soạn và trị sự ngay ở tòa 
soạn “Dân Chúng” cũ. Mà tôi là bạn của Trần Thế Xương, 
cộng sự viên thường trực của “Dân Chúng”, tôi không muốn 
sau này anh em có sự hiểu lầm nhau. Ít lâu sau, Sở Nghiên 
cứu chính trị tháo khoán cho tòa báo “Dân Chúng” mở cửa, 
“Saigon Mai” đặt tòa soạn ở đó, đúng như lời đồn đại, và 
cũng bắt đầu từ đó báo “Saigon Mai” chạy lần lần để rồi đến 
tết Tân Sửu (1961) thì chạy như điên, đánh bạt các báo 
khác, vét tiền kỳ thích. Báo “Saigon Mai” chạy lúc đó một 
phần lớn vì đã chụp lấy cơ hội như tôi đã nói ở trên kia. Sau 
cuộc đảo chánh hụt Ngô Đình Diệm, đa số dân chúng đều tỏ 
ý tiếc rẻ sao Trung tá Đông không giết phắt Diệm đi lại cứ 
hội đàm vớ vẩn với Diệm làm gì, bàn tính chuyện chia đôi 
Sài Gòn làm gì để cho ông ta lật lại được thế cờ trở lại sống 
phây phây, ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ II. Do đó người 
dân lúc ấy theo sát thời cuộc để xem Mỹ đối phó ra sao, phe 
cách mạng còn làm gì nữa không, và Ngô Đình Diệm sẽ gẫy 
hay là cứ sống nhăn như thế mãi. Người ta lại càng tò mò 
muốn biết Ngô Đình Diệm, sau vụ sống sót này, có thay đổi 
thái độ đi không. 

Ngay từ cuối năm Tý, đã có tin Diệm cải tổ chánh phủ. 
Thường thường nghe thấy tin cải tổ, người dân không để ý, 
vì họ cho là nội các nào cũng “hầm bà làng” giống nhau, 


nhưng đặc biệt lần này họ chú ý nghe ngóng xem Diệm cải 
tổ ra sao, vì họ tin rằng cuộc đảo chánh vừa qua ít ra cũng 
mở mắt cho Diệm và Diệm cũng đỡ độc tài như trước. Báo 
“Saigon Mai” đã nắm lấy cơ hội ấy đưa ra những tin sốt dẻo 
lượm lặt được ở các nơi “có thẩm quyền”: một số chính 
khách, nhân sĩ nhóm họp để bàn việc lập Nghị Hội Đại Đoàn 
Kết toàn dân chống Cộng, có bác sĩ Phan Huy Quát, bác sĩ Lý 
Trung Dung, Đặng Văn Sung v.v...; bà Ngô Đình Nhu ởi các 
tnh cổ võ cho phong trào Phụ Nữ Liên Đới và Phụ nữ Bán 
Quân Sự; các chính khách hầu hạ dưới trướng Diệm đang bí 
mật liên minh các đảng phái để đúc lại thành một đảng 
chính quyền do ông Ngô Đình Nhu điều khiển. 

Tết năm ấy, các báo thỏa hiệp với nhau ngh' năm ngày; ba 
mươi và bốn ngày đầu năm, đến mồng 5 tháng giêng phát 
hành. Thấy dân chúng nôn nao muốn biết nội các sẽ cải tổ 
ra sao, báo “Saigon Mai” lẳng lặng xé rào, phát hành số tân 
niên ngày mồng hai tết. Vì muốn biết tin tức, thiên hạ kiếm 
“Saigon Mai” đọc kỳ thích, mặc dầu vẫn yên trí báo này là 
“mật vụ”, một mặt không cảm tình gì cho lắm, nhưng mặt 
khác lại cho là mật vụ thì có nhiều tin hay, báo mật vụ 
thông thạo hơn các báo khác, có thể có những tin mà các 
báo thường không có. Độc giả mua đọc và yên trí rằng mình 
sáng suốt sẽ không bị huyễn hoặc vì những tin đăng tải, 
nhưng trái lại, mình sẽ đủ khôn ngoan để tìm ra sự thực nằm 
giữa những hàng chữ, cũng như người ta vẫn đọc thông cáo 
quân sự, mặc dù các thông cáo ấy bao giờ cũng loan đi rằng 
“ta thắng, địch thua”, nhưng người ta cứ đọc là vì họ yên trí 
sẽ tìm thấy nhiều điều mà các nhà hữu trách muốn giấu 


giếm, che đậy. 

Dù sao, báo muốn chạy thế nào thì chạy, nhưng đã mang 
tiếng là báo mật vụ, báo của thực dân, đế quốc, thì gặp thời 
muốn hách thế nào thì hách, người đọc cũng cứ cho là cùi, 
kính nhi viễn chi, mà người viết cách gì cũng có mặc cảm, 
báo chạy mà lòng không vui gì cho lắm. Trái lại, có những ký 
giả làm báo không chạy, tiền in không có, mà ăn cũng 
không có luôn, lại thấy linh hồn yên ổn, tuy là cũng có nhiều 
lúc cảm thấy s” nhục vì không có tự do, không có độc lập, bị 
khống chế về mọi phương diện, nhưng cũng có nhiều khi 
khác lại thấy trong cái s'” nhục toát lên một khí thế tự hào, 
nhìn đời không tủi, nhìn người không thẹn, vì mình biết chắc 
là mình trong sạch, không ai có thể khinh khi được. 

Bây giờ, sống với những người bị chi phối vì tiền nhiều quá, 
chưa ra báo đã lo đi vận động với Mỹ để xin tiền hay chạy 
chọt các ông to trợ cấp hoặc bằng tiền mặt, hoặc dưới hình 
thức mua báo đăng quảng cáo... người ta mới quan niệm rõ 
ràng hơn nữa gan dạ của những người từ khước sự giúp đỡ 
nó cao quý như thế nào. Một triệu bạc thời xưa không phải 
là một món tiền nhỏ mà nhiều người có thể chê, không chịu 
cầm, vậy mà, dưới hình thức đề nghị gián tiếp của toàn 
quyền Pierre Pasquier, ông Nguyễn Văn Vĩnh đã khước từ, 
mặc dù lúc ấy ông đang bịnh nặng - bịnh thiếu vitamin T - 
và có biết bao nhiêu đe dọa, ngồi tù, đóng cửa nhà in, nhà 
báo. 

Kinh nghiệm làm báo ăn tiền trợ cấp cho người ta thấy kẻ bỏ 
tiền ra không bao giờ dại cả, ch” ăn người chớ không bao giờ 
chịu để người ăn. Trong mười tờ báo mà tôi biết rõ là lỡ ăn 


trợ cấp, may ra có một tờ sống lây lất, còn chín tờ thì chết 
lần chết mòn, một mặt vì ỷ lại vào tiền nhiều không chịu cố 
gắng, một mặt há miệng mắc quai, đã nhổ thì phải liếm và 
mặt khác nữa, độc giả lần lần biết tẩy, xa lánh tờ báo ăn trợ 
cấp để đi tìm một tờ báo khác triết trung hơn, ăn nói dễ 
nghe hơn. Có lẽ vì biết rõ như thế, lúc làm “Trung Bắc Chủ 
Nhật”, Nguyễn Doãn Vượng đã từ khước một số tiền trợ cấp 
của Nhật do viên đại sứ Nhật trao cho. Trước đó, tuy Vượng 
không nói ra - vì câu chuyện này liên quan đến gia đình của 
Vượng - tôi biết anh cũng đã khước từ một đề nghị của sở 
Thông tin toàn quốc của Pháp ở Việt Nam. Lúc đó, Nhật và 
Pháp tranh chấp ngấm ngầm ảnh hưởng của mỗi bên trong 
dân chúng, mà ở Hà Nội thì tờ báo có tiếng chạy và được 
dân chúng hoan nghênh là tờ “Trung Bắc Chủ Nhật”. Được 
báo cáo như vậy, mà cũng biết rằng Nhật đang vuốt ve tờ 
báo ấy, Omya và Komatsu vẫn thường xuyên gặp Vượng, đại 
tá hải quân Robb, cầm đầu Sở Thông tin toàn quốc ở Việt 
Nam lúc bấy giờ, qua sự trung gian của mấy người bạn như 
Trúc Đỳnh Trương Công Đnh, mời cụ Nguyễn Văn Luận lên 
Sở Thông tin nói chuyện riêng. Đại tá hải quân Robb đề nghị 
giúp báo “Trung Bắc Chủ Nhật” một số tiền cũng như đã 
giúp báo “Đàn Bà” của bà Thụy An (lúc ấy là bà Bùi Nhung). 
Cố nhiên là số tiền giúp cho “Trung Bắc Chủ Nhật” sẽ lớn 
gấp bội số tiền đã giúp cho báo “Đàn Bà”, nhưng cũng như 
đối với báo “Đàn Bà”, không có điều kiện gì hết: tên chủ 
nhiệm và quản lý vẫn y nguyên, cộng tác viên và cách thức 
làm việc vẫn y nguyên, duy th” nh thoảng I.P.P có bài gì gửi 
đến thì đăng lên báo. 


Cụ Luận yêu cầu để cho về nhà suy nghĩ: sự thực, cụ không 
muốn xen lấn vào vụ này, tờ báo đã trao cho Vượng, cụ 
muốn Vượng quyết định lấy. Cụ ch” khuyên Vượng nên đối 
phó cách nào cho êm đẹp cả Pháp lẫn Nhật, lúc đó đang 
tranh chấp ngấm ngầm ở trên đầu trên cổ người Việt Nam; 
xử sự không khéo rất có thể tờ báo bị đóng cửa, mà không 
cứ Pháp, cả Nhật cũng có thể làm khó dễ cho mình. Nhận lời 
đối phó, Vượng đã tìm tới đại tá Robb khước từ số tiền trợ 
cấp mà I.P.P dành cho “Trung Bắc Chủ Nhật”, viện cớ rằng tờ 
báo hiện cũng tạm đủ nuôi sống nó rồi, vì độc giả mỗi ngày 
mỗi tăng, mà các nhà kinh doanh, thương mãi, có lòng yêu 
báo, đến đăng quảng cáo rất nhiều, nhiều khi báo không có 
chỗ mà đăng tải. Thực ra, đó là một lối từ chối khéo, vì 
Vượng từng biết là báo sống về trợ cấp không thể nào 
trường tồn được, một là vì độc giả ngày một ngày hai thế 
nào cũng biết và sẽ bỏ báo, không thèm đọc nữa, và hai là 
một khi báo đã mất người đọc thì khó mà làm cho lên lại, 
thế rồi chính lúc ấy trợ cấp sẽ bị thiến đi hay rút về “vì lý do 
này hay lý do khác” và chủ báo lúc ấy ví có ngửa tay ra xin 
thì nhà hữu trách khinh b' và không thèm lý tới. 

Vốn là một võ quan kiêm ngoại giao lành nghề, đại tá Robb 
nghe thấy thế không tỏ vẻ gì bất mãn, trái lại, lại hết lời 
khen ngợi tinh thần vị tha của người Việt Nam khi Vượng 
tiếp: “Dù cách nào đi nữa, tôi cũng hứa với đại tá một câu là 
tôi còn làm ”Trung Bắc Chủ Nhật" thì không bao giờ tờ báo 
ấy lại có thể làm tay sai cho ngoại bang nào mới tới đây. Đại 
tá có thể tin như thế. Đại tá có thể tin rằng báo của tôi sẽ 
không làm hại đến tinh thần hợp tác Pháp - Việt. Và đại tá 


cũng có thể tin luôn rằng tôi và anh em tôi bao giờ cũng đặt 
tinh thần quốc gia dân tộc lên trên hết, bao giờ chúng tôi 
cũng lấy người Việt Nam là đầu mối tranh đấu để tiến tới tự 
do, bình đẳng trong cộng đồng thế giới". 

Công việc tạm yên một thời gian, tưởng là êm, không ngờ 
Robb lại kiên nhẫn không tưởng tượng được: th” nh thoảng 
ông lại mời Vượng lên I.P.P nói chuyện, và một hôm, bất 
thình lình, ông cho biết là ông có ý đề nghị với chánh phủ 
Nam Triều ban cho Vượng huy chương đặc biệt “Hồng lô tự 
thiếu khanh” - thứ huy chương cao cấp nhất lúc bấy giờ mà 
Phạm Quỳnh đã được cấp trước khi vào làm thượng thư ở 
Huế, Phạm Lê Bổng, khi làm Viện trưởng viện Dân biểu Bắc 
Kỳ. 

Nghe thấy Vượng, lúc trở về, thuật lại câu chuyện ấy, tôi 
cười gần muốn chết, vì không bao giờ tôi lại quan niệm được 
một gã trẻ tuổi làm báo, phá như quỉ sứ mà bây giờ lại mặc 
đồ Tây, đeo cái bài ngà có khắc chữ “Hồng lô tự thiếu 
khanh”, rồi mỗi khi Tây có yến tiệc gì lại mời đi ăn với cái bộ 
mặt cố làm ra nghiêm chỉ nh như anh bí đái để cho xứng với 
Phạm Quỳnh, Phạm Lê Bổng, Đỗ Thận vân vân... 

Lẽ tất nhiên, Vượng lại từ chối liền tấm tình nồng hậu của 
ông trùm Thông tin Pháp. Về sau này, hình như có Hàn Hòe, 
không tán thành cử chỉ ấy; còn thì hết thảy anh em cộng tác 
với “Trung Bắc Chủ Nhật” cảm thấy hãnh diện vì Vượng đã 
hành động theo ý muốn của những nhà làm báo chân chính, 
trông thấy tiền mà không thể ham, bị đe dọa mà không thể 
sợ hãi để thay đổi lập trường, tư tưởng như ta thay quần cụt. 
Nhân nói đe dọa, tôi lại nhớ luôn một câu chuyện khác xảy 


ra cách đó không lâu. Bây giờ, chắc nhiều bạn đọc còn nhớ 
những buổi đầu quân Nhật đến nước ta, không khí chánh trị 
và xã hội thực là tang tóc và rùng rợn. Mặc dầu Pháp vẫn 
còn là chủ nhân ông đất nước này về danh nghĩa, nhưng 
Nhật cứ làm “ẩu”, coi thiên hạ không có kí lô nào hết: bắt 
người, giam người mà không cần đếm xỉa đến sự phản 
kháng của ai; trồng cột điện thoại văng mạng như là đất 
nước của mình; về quê mua heo, mua gạo hàng thuyền, 
mang đi mà không cần biết sau đó Pháp làm khổ dân như 
thế nào. Một sĩ quan người Nhật - sau này chúng tôi mới biết 
là Koiké, và là bạn tâm giao của chúng tôi - mời Vượng và tôi 
đến sở Hiến binh nói chuyện. Anh ta đen trùi trũi, mà to béo 
như một con voi, nói nhỏ ở trong phòng mà như thể là đang 
la lối. Koiké nói về văn hóa, về báo chí, về chính trị rồi chửi 
toáng tất cả mọi người, chửi thậm tệ nhất là Ngô Văn Phú, 
chủ nhiệm “Đông Pháp”, mà anh gọi là “chó săn của thực 
dân”. Vừa chửi như thế, anh vừa cầm cây kiếm to tổ bố đập 
chan chát xuống bàn rồi bảo Vượng: 

- Ông lắm chuyện vừa vừa chứ. Bây giờ, tôi hãy để ông về, 
mai mốt ta còn nhiều chuyện nói. À này, tôi nhờ ông việc 
này: ông về nhà báo, đi qua nhà tướng Cho, ông có thể vào 
chơi và bảo cho ông ta biết rằng hôm qua Nguyễn Đệ đã 
“chuồn” rồi và nếu “có cần phải đối phó với mấy tên còn ở 
lại thì nên làm ngay đi”. Tôi chưa kịp nghĩ ra sao thì Vượng 
đã xông lên trả lời: 

- Thưa ông, chúng tôi rất tiếc. 

- Anh nói cái gì? 

- Chúng tôi rất tiếc không thể làm giúp ông việc đó, vì ông 


chửi Ngô Văn Phú là chó săn của Pháp. Mà tôi thì không 
muốn làm chó săn. 

Koiké thét lên một tiếng lớn, rung cả cửa kính, có vẻ như 
muốn nhảy lại bóp cổ Vượng chết tốt, nhưng sau không hiểu 
nghĩ ra sao, anh cầm kiếm đập chan chát xuống bàn, rút ra 
khỏi vỏ, huơ lên mấy đường lả lướt rồi lại tra vào vỏ, đoạn 
nói: 

- À, tôi khuyên ông đừng giở cái giọng ấy ở đây. Ông nói như 
thế tức là bảo tôi là chó săn Nhật phải không? Tôi cho ông 
biết là tôi lấy đầu ông lúc nào cũng được, nhưng tôi chưa 
muốn vậy là vì tôi biết ông sẽ suy nghĩ mà đưa tờ “Trung 
Bắc Chủ Nhật” về hợp tác với chúng tôi... 

Lúc bắt đầu ra tờ “Trung Bắc Chủ Nhật”, Vượng và tôi đã nói 
chuyện rất nhiều về tôn chỉ và lập trường của báo, nhất định 
không làm tay sai cho ai hết, chỉ biết quyền lợi của nước 
Việt Nam và của người Việt Nam thôi. 

Sau này, tôi cũng làm nhiều tờ báo nữa và anh em cũng 
đoan chắc với nhau như thế, nhưng đếm đốt ngón tay thì ít 
có ai giữ được đúng lời cam kết buổi ban đầu, như Vượng. 
Có thể thái độ của Vượng, ngay lúc ấy, làm như nhiều người 
liên hệ tức bực và căm hận, nhưng rồi sau, hiểu nhau hơn, 
không có người nào khinh được anh. Thứ nhất là Koiké bạo 
hổ như thế, bị quất vào lòng tự ái như thế, và cũng căng 
phồng một cái bụng tự ái như thế mà sau này cũng “cảm 
thông” với chúng tôi và trở nên những người bạn thân thiết, 
coi nhau như ruột thịt. Gác bỏ hết những thành kiến chánh 
trị ra ngoài, chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau, trò chuyện 
và nhiều khi tôi không có nhà, Koiké đến lục chạn lấy cơm 


nguội và thịt kho tàu ra ăn, có khi bỏ kiếm ra nằm ngáy pho 
pho để đợi nhà tôi làm xong cốm nén thì chồm dậy ăn luôn 
bốn, năm đĩa bự. Đứng trên cương vị một nhà cách mạng, 
một nhà chánh trị, hành động ấy có thể coi là một hành 
động Việt gian, bán nước, hợp tác với phát xít, nhưng riêng 
tôi bất cần: ai tốt, bất kể dòng giống nào, màu sắc chánh trị 
nào, tôi cũng coi là anh em hết. Vì thế, lúc Nhật đầu hàng 
Đồng Minh vì mấy trái bom nguyên tử, nghe thấy tin Koiké 
chết, tôi chảy nước mắt, thương nhớ như thương nhớ một 
người thân thuộc và tôi nhớ mãi một câu tâm sự của anh: 
“Làm báo mà ăn tiền Nhựt, nó khinh cho như chó”. 

Từ khi Mỹ đến đây, đồng tiền to lắm, phần lớn người ta lo 
cách nào để vét cho được thực nhiều. Đàn bà con gái đi bán 
“ba” thừa ăn, thừa tiêu; đàn ông chê chánh phủ ta, đi làm 
với Mỹ, vì Mỹ chi lương hậu; còn làm báo thì có người chưa 
ra số nào đã lo chạy chọt để Mỹ cho tiền và lúc đi mời người 
viết, lại khoe khoang báo không thể chết được vì có bọn Mỹ 
này giúp, bọn Mỹ kia đỡ đầu. Có lẽ ham tiền như thế, người 
ta cũng có những lý lẽ riêng để tự cho mình là thực tế và 
hợp thời, nhưng người làm báo chân chính vẫn cảm thấy 
rằng chịu nghèo để được sống tự do, bất khuất, chịu khổ để 
mà nói lên được những điều đáng nói thì cũng là một cái thú 
riêng, mặc dầu có người vẫn cho rằng hành động như thế là 
quân tử tầu, là gàn dở, là quê một cục. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
Phần IV 
P4-3 
BÁO HẠI 


“THẾ GIỚI” VÀ “CÔNG CHÚNG” 

Lúc nhà xuất bản “Thế Giới” ra tờ “Chăm Học”, tôi viết nhiều 
loại sách khác nhau cho Hợi, vui cười có, giáo dục có, y học 
có, văn hóa có. Thấy một mình Hợi vật lộn với tờ “Chăm 
Học” không bao giờ phàn nàn mệt nhọc, tôi giúp anh phần 
đọc các bài vở gửi về, chọn lựa và đặt thứ tự lúc làm “mi”. 
Tất cả nhân viên thường trực của nhà xuất bản và báo chí 
chỉ có ba người: Nguyễn Văn Hợi, Cung Mạnh Đạt và tôi. Ban 
ngày, anh em làm không kể giờ giấc, nhưng bắt đầu từ sáu 
giờ chiều thì việc gì cũng bỏ đấy hết, ba anh em lái xe đi ăn 
cơm, khi Sài Gòn, lúc Chợ Lớn, khi Thủ Đức và tối nào cũng 
trở về Ngã Sáu, đường Lý Thái Tổ, thọc banh bàn hay chơi bi 
a, có khi đến một hai giờ sáng mới về. Thời kỳ này tương đối 
là thời kỳ êm ả nhất trong đời làm báo của tôi. Tình bạn hữu 
thắm thiết hơn ruột thịt. Bởi vậy, đến khi Hợi xin được tờ 
“Thế Giới” thì anh báo cho tôi biết tin trước nhứt và giục tôi 
lo liệu mọi thứ: vẽ ma két, tổ chức tòa soạn, viết bài. Tôi 
nhận luôn cả việc sửa mô rát nữa, vì chúng tôi muốn rằng tờ 
“Thế Giới” sẽ là một tờ báo đẹp cả về nội dung và hình thức, 
thứ nhứt là viết đúng ám tả và càng tránh được phốt typô 


bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. 

Gần đúng với mong muốn của chúng tôi, tuần báo “Thế 
Giới” trình bày đẹp với tấm bìa in nhiều màu offset, còn bài 
vở bên trong thì được sự cộng tác quí báu của nhiều nhà văn 
nhà báo có tiếng, vừa già vừa trẻ, như Lê Hữu Thanh (biệt 
hiệu của một ký giả hữu hạng cùng với Trương Tửu cầm 
chịch nhóm Hàn Thuyên gồm có Nguyễn Quốc Ấn, Nguyễn 
Đình Lạp, Nguyễn Tuân và cũng đã gây tiếng tăm một dạo 
cho tờ “Đời Mới” ở Sài Gòn, với bút hiệu là Hà Việt Phương) 
Lê Văn Siêu, Trần Văn Ân, Nguyễn Trần Huân, Hồ Hữu Tường, 
một chánh trị gia mà nhiều người biết tiếng, Thanh Thương 
Hoàng chuyên về phóng sự, Hà Ngưu Nữ Lang, một môn đệ 
của Hồ Hữu Tường, thi sĩ Uyên Thao. “Thế Giới” đã đăng 
nhiều bài mà bây giờ nhiều người còn nhớ, như Việt Đạo, 
Kinh Tế Sử Quan, Kim Dung, Trung Hoa và chúng ta, Hồ 
Xuân Hương, những tiểu thuyết như Cưới Trắng, Người thứ 
nhứt, những phóng sự như Đi Hoang hay những bài bổ ích 
cho thiếu niên như những bài trong mục “Dựa cột mà nghe” 
giải thích những danh từ mới thường hay dùng trong văn 
Việt... Dầu sao, một tờ báo đứng đắn mà lại nặng về giáo 
dục như “Thế Giới” chỉ có thể có một số độc giả hạn chế như 
tờ “Tri Tân” của Nguyễn Tường Phượng hay “Thanh Nghị” 
của nhóm Đặng Thai Mai, Vũ Văn Hiền thời tiền chiến... 
Nhưng “Tri Tân” ngày trước còn có trợ cấp của anh em, chớ 
Nguyễn Văn Hợi thì chỉ trông vào thực lực của mình, nên 
Nguyễn Văn Hợi làm tờ “Thế Giới” có tiếng mà không có 
miếng. Nhưng “lì” vốn là tính cố hữu của anh, Hợi cứ lo cho 
báo đứng mà không hề phàn nàn với ai bao giờ và nhứt định 


không chịu thay đổi đường lối, phương châm: tôn chỉ đã định 
thế nào thì cứ giữ nguyên như thế, mặc dầu có nhiều người 
lung lạc và định dùng tiền để lèo lái tờ “Thế Giới” thành một 
tờ báo chánh trị theo kiểu “Le Monde” của Pháp, làm cơ 
quan chính thức của bộ Ngoại giao. So với các nhà xuất bản 
khác có tiếng ở Hà Nội, như ông Vũ Đình Long chẳng hạn, 
anh Hợi trẻ hơn, nhưng tính toán công việc đâu ra đấy và 
được anh em tương đối tin yêu nhiều vì anh đối xử với các 
văn gia, ký giả với tính cách anh em nhiều hơn là với Tờ 
“Thế Giới” sống đều đều như thế được hơn ba năm thì xảy 
ra biến cố Tết Mậu Thân, khu Phạm Ngũ Lão tức là khu đặt 
nhà in và nhà báo, bị pháo kích nên “Thế Giới” phải ngưng 
xuất bản. Sau đó ít lâu, Hợi lại định tục bản theo đúng 
đường lối cũ với một hình thức khác, thêm sự cộng tác của 
nhiều ký giả, văn gia khác nữa, nhưng giấy phép đã quá hạn 
ba tháng, bộ Thông Tin không cho tục bản, trong khi bao 
nhiêu báo khác, cả nhật, tuần lẫn nguyệt báo, được phép 
xuất bản cho bằng thích, đến nỗi giấy báo hết sạch trơn, 
làm cho một số được giấy phép xuất bản hẳn hoi mà không 
có phương tiện ra chào đời. 

Cho đến số chót, tôi viết bài đều đều cho “Thế Giới”, nhưng 
thực ra thì từ khoảng đầu năm thứ ba tôi không đi lại được 
thường xuyên với báo, vì lúc ấy công việc ở nước ngoài buộc 
tôi thường vắng mặt. Đến khi phong trào nổi lên của Phật 
Giáo Ấn Quang ở miền Trung tạm yên, Nguyễn Chánh Thi đi 
Mỹ để chữa bịnh đau lỗ mũi, tôi về làm tờ “Công Chúng” - 
một tờ báo hàng ngày, mà ngay từ lúc chưa xuất bản đã 
mang tiếng là báo của hai ông Kỳ và Loan. Thực ra tờ “Công 


Chúng” được phép là do ông Kỳ lúc ấy làm chủ tịch hành 
pháp trung ương ký cho xuất bản; nhưng lúc ký, chính ông 
có lẽ không nghĩ đến việc lấy tờ báo ấy ra làm cơ quan cổ 
xúy cho mình. Cũng như tất cả những tờ báo mang tai mang 
tiếng như thế, “Công Chúng” lúc đầu không chạy lắm, dù là 
chủ bút Tô Văn và bỉnh bút số một Cát Hữu, đã xuất toàn lực 
ra để làm thành một thứ báo kiểu “Sept jours - Paris soir” 
phối hợp, đưa ra những tin kỳ lạ hay những tài liệu độc đáo 
“Những truyện chưa ai biết về Điện Biên Phủ”. Anh em tòa 
soạn làm việc không mấy hăng, nhưng sau một thời gian 
sống tằng tằng, “Công Chúng” cũng đã có một thời kỳ nổi 
bật: đó là thời kỳ “Công Chúng” đã “dám” lên tiếng bênh 
vực những người bị đưa ra tòa nhânï “vụ án miền Trung”, 
thuật lại tất cả những chỉ tiết vụ nổi lên của Phật Giáo miền 
Trung, trình bày rành rọt ai ngay, ai gian, ai phải, ai trái và 
kêu gọi các nhà hữu trách phải kịp thời xét lại thái độ để cho 
sau này không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Báo “Công 
Chúng” đơn phương làm việc đó nên nhiều người đọc, mặc 
dầu vẫn yên trí là báo của chính quyền; nhưng qua loạt bài 
ấy báo lại trở lại số in bình thường vì, trái với điều người ta 
mong đợi, “Công Chúng” không có một thái độ dứt khoát về 
hiến chương Phật Giáo - mà theo độc giả chỉ có tờ “Công 
Chúng” mới dám nói sự thật về hiến chương Phật Giáo mới 
thống nhất. 

Vụ này khởi đầu từ việc thầy Thích Tâm Châu từ chức Viện 
Trưởng Viện Hóa Đạo, thầy Thích Thiện Tường lên thay, đồng 
thời Lục Cả Lâm Em giữ chức Tăng Thống thay Hòa thượng 
Thích Tịnh Khiết. Hiến chương Phật Giáo Thống Nhất mới ra 


đời bị các thầy Ấn Quang đả kích, viện lẽ hiến chương mới 
chỉ có 5 thượng tọa ký, mà hiến chương cũ có 11 thượng tọa 
ký, cuộc tranh đấu giữa hai phe Phật Giáo bắt đầu. 

Tăng ni tới trước dinh Độc Lập yêu cầu thu hồi sắc luật 
23/67, thừa nhận hiến chương mới. Ấn Quang không chịu 
gặp Thích Tâm Châu; Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia duyệt y 
hiến chương mới. Các tăng ni biểu tình ngồi trước dinh Độc 
Lập. Các thượng tọa ký tên trong bản Tân Hiến Chương Phật 
Giáo lại viết thư cho Ấn Quang yêu cầu thảo luận để giải 
quyết vấn đề tranh chấp. Một số tăng ni lại tự thiêu, để lại 
nhiều thư cho Đức Giáo Hoàng, Tổng thống Johnson và 
Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, ngỏ ý đòi thu hồi tân hiến 
chương Phật Giáo. 

Vụ tranh chấp kéo dài ra hàng năm. Trí Quang và Tâm Châu 
cùng theo một giáo mà coi nhau như cừu địch. Nguyên nhân 
tại đâu? Hội Đồng Dân Tộc Cách Mạng, nhóm bác sĩ Nguyễn 
Xuân Chữ, có biết nguyên nhân tại đâu không mà dám ra 
thông cáo quyết lập một ủy ban hòa giải để dàn xếp vụ 
“tranh chấp giữa Phật Giáo và Chính Phủ” Những người đọc 
báo “Công Chúng” không hiểu vì lẽ gì, hầu hết đều yên trí là 
báo “Công Chúng” am hiểu đầu đuôi vụ này và chỉ có báo 
“Công Chúng” nói ra mới rành rọt câu chuyện, nhưng báo đã 
không vì độc giả làm công việc đó, nên đến cuối năm Mùi thì 
bắt đầu xuống. Rồi biến cố Tết Mậu Thân xảy ra, báo ra 
chậm hơn các báo khác, để cho nhiều tờ khác vượt lên - 
trong số có tờ “Tiền Tuyến” có phương tiện và có tư thế để 
ra ngay hôm mồng hai Tết, cướp độc giả của rất nhiều báo 
khác. 


Bánh xe lịch sử báo chí lại quay như hồi “Saigon Mai”. Báo bị 
hạn chế ít lâu rồi lại xuất bản nhiều vô số kể, nhưng cũng 
như số phận các giai nhân, có nhiều tờ bạc mệnh như cô 
Kiều, cũng có nhiều tờ không đẹp ác liệt mấy, nhưng cứ 
sống đều đều như Thúy Vân, ăn no, ngủ kỹ trong khi cả nhà 
Vương ông lung tung tí mẹt vì Kiều phải bán mình chuộc tội 
cho cha. 


Vũ Bằng 
Bốn mươi năm nói láo 
PHẦN V 
Phần 5 
BÁO LÀ GÌ? 
QUYỀN THỨ TƯ: QUYỀN RƠM VẠ ĐÁ 


Báo thường chạy trong khi nước có biến cố, nhưng chính vào 
những lúc có nhiều biến cố thì báo lại rụng xuống như sung. 
Hôm nay, hai tờ bị đóng cửa vì “tiết lộ những tin tức lợi cho 
địch”, mai lại ba tờ khác bị đóng cửa “cho đến khi có lệnh 
mới” vì đã “đăng tải những tin tức lợi cho đối phương”, có 
những lúc người làm báo ở đây cảm thấy mình cưỡi lên lưng 
cọp: cứ ngồi lì thì không biết rồi cọp tha mình đến đâu, mà 
nhảy xuống thì bị cọp ăn tươi nuốt sống. Thậm chí có khi 
đăng một thông tư chính thức mà cũng bị đóng cửa như 
thường - mà bị đóng cửa không biết kêu vào đâu, không biết 
than thở, oán trách. 

Tôi nhớ vào những ngày tàn của Ngô Đình Diệm, làm “Việt 
Nam Pờ-Rét”, có một buổi sáng tôi giật mình tưởng ngủ mê 
khi được đọc một thông tư của Phủ Tổng Thống gửi sang. 
Thông tư kinh khủng một cách lạ vì trong đó viết rõ rằng: 
“Bà Nhu cãi nhau với Ngô Tổng Thống, và Ngô Tổng Thống 
tức giận đã cầm một bình mực ném vào 

mặt bà Nhu”. Tôi tưởng có anh nào chơi lỡm, đưa cái thông 


tư trên để sỏ tờ báo của nhà nước, nhưng xem con dấu đóng 
thì rõ ràng của Phủ Tổng Thống không sai. Tuy nhiên, vẫn 
không tin những dòng chữ vừa đọc, Tổng thư ký tòa soạn 
“Việt Nam Pờ Rét” phôn sang hỏi văn phòng cho kỹ lưỡng và 
yêu cầu cho biết có nên đăng tải thông tư ấy không. Một lát 
sau, chuông điện kêu ran: văn phòng xin chỉ thị chót của 
ông cố vấn rồi. Lúc ấy, ở ngoài phố người ta đồn rằng ông cố 
vấn mất trí, chích á phiện trắng nhiều như điên, có khi nói 
trước quên sau, ngây ngây dại dại, như thể có sương mù 
trong óc và che lấp mắt. Nhưng lần này, không thể bảo ông 
lẫn được: văn phòng đã xin chỉ thị lúc ông rất tỉnh; ông cười 
và bảo cứ đăng. Và “Việt Nam Pờ Rét” đăng y nguyên văn 
như thế. Dù sao, có những báo tối ư cẩn thận thấy vậy mà 
không dám cắt ra để đưa cho nhà xếp chữ lên mặt báo; trái 
lại, cũng có tờ cho là thú vị đăng tải nguyên văn. Kết cục, có 
bốn tờ đăng tin ấy thì hai tờ bị đóng cửa, hai tờ không - mà 
không hiểu tại sao lại có sự kiện lạ lùng như thế - còn “Việt 
Nam Pờ Rét” thì không làm sao hết. Chẳng hiểu cơ quan 
này, sau đó, có bị khiển trách hay không; chỉ biết rằng mấy 
ngày sau thì Diệm Nhu bị giết, sinh viên biểu tình đốt trụ sở 
cơ quan này ở đường Hồng Thập Tự, thành thử việc đó cũng 
chìm vào trong quên lãng. 

Nghe thuật lại chuyện này, chắc có nhiều bạn cho là kỳ cục; 
nhưng ở trong nghề thì cũng chẳng lạ gì vì, ở dưới thời nào 
cũng vậy, đều có sự kỳ cục như vậy. Nằm trong chế độ kiểm 
duyệt, thiếu gì những tờ báo cùng đăng tải một tin gần 
giống nhau hay giống hệt nhau, mà đến buổi chiều, ngồi 
đấu các báo xuất bản ngày hôm đó với nhau, người làm báo 


thấy tin ấy ở báo này bị bỏ mà báo kia lại được ra; tờ báo 
này bị xén hai ba dòng, nhưng báo kia thì bị đục trọn vẹn, 
trắng phau như “pạch pản”. Phản đối, vô ích. Và cũng vô ích 
nữa, nếu một buổi sáng đẹp trời kia, vào cái lúc bất ngờ 
nhất, ông nhận được một cái giấy chiếu điều này, sắc lịnh 
kia, cho biết báo ông bị đóng cửa vô hạn định, vì lý do này 
hay lý do khác, hoặc có khi chẳng vì lý do gì hết, như dưới 
thời các ông Phan Huy Quát, Nguyễn Văn Lộc, phần nhiều 
báo bị đóng cửa mà không hề được biết đã mắc tội phạm 
thượng, khi quân gì. 

Những người làm báo đã “chai” rồi, thấy những cái giấy đó, 
coi là thường và cười như những nhà triết học; nhưng cũng 
có những ký giả và chủ báo “choáng” người, chửi thể như 
con nhòng và đưa ra những luận cứ cũ mèm nghe mà điếc 
con ráy: nào là “không có tự do ngôn luận; không có tự do 
báo chí, cách mạng con vồ, dân chủ ngụy tạo... cứ cái đà 
này thì đến Tết Công Gô mới mong mở mày mở mặt...” 

Kỳ lạ một điều là báo bị bịt miệng như thế mà hết lớp này 
xin ra báo lại đến lớp kia xin ra báo; biết là nói chệch đường 
rây thì bị đóng cửa mà cứ có hoài những tờ báo đi chệch 
đường rây. Có người bảo tôi rằng đó là tại vì những người xin 
ra báo ấy nhắm hai điểm danh và lợi. 

Nhớ lại lúc còn chân trong chân ngoài ở làng báo, tôi cũng 
đã có lúc nghĩ như thế; tôi cho rằng báo là một bộ môn tếu 
của văn hóa, mà người làm báo hành nghề là vì muốn lấy le 
và kiếm ít tiền lẻ, vì ngoài nghề báo không còn biết cách 
nào khác để kiếm ra tiền. Sau này, tôi nhớ có ba lần tôi lờ 
mờ thấy phát hiện trong óc một cái gì khác thế về quan 


niệm đối với báo chí và người làm báo. Đã đành là nghề nào 
cũng có kẻ hay người dở, người dở làm mang tiếng cho nghề 
là sự dĩ nhiên; nhưng người làm báo chân chính, hành nghề 
vì một cái gì cao cả hơn, làm cho người ta hy vọng và đặt 
nhiều tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng, chớ không phải chỉ 
vì danh và lợi. Danh? Thử hỏi có gì? Một ông chủ báo ở một 
nước ngụy dân chủ có hơn gì một ông hàng xén? Mà quyền 
thứ tư của báo chí, thử hỏi là cái thá gì, hay chỉ là cái quyền 
hờ được xum xoe cạnh ngoại kiểu cao cấp hay các ông bự 
trong chánh quyền - một thứ quyền rơm, mà cái vạ nhiều 
khi không thể lường được vì không những thiệt thòi đến tiền 
nong, di hại đến gia đình mà còn di hại cả đến hình hài nữa. 
Mà lợi thì lợi gì? ƠŒ đời, nhất là trong lúc lăng nhăng như 
lúc này có nhiều nghề khác kiếm lợi bằng trăm làm báo: một 
người thợ, một xa phu, một chủ quán rán bí tết khoai bán 
cho Phi, một bà nuôi con gái lớn lên gả cho Mỹ hay một gác 


“ 


“đ^ “ 


dan coi “ên tờ răng” và “ếch xít” cho một nhà tắm hơi còn 
kiếm ăn được hơn cả một ký giả lành nghề. Vậy thì người ta 
cứ viết báo làm gì? Cứ lăn lộn trong nghề báo làm gì? 

Lắm lúc ngồi suy nghĩ, tôi ghê sợ những ông chưa từng biết 
báo chí là gì mà sang Liên Hiệp Quốc dám nói bậy nói bạ về 
báo chí; tôi ghê sợ những ông không hề biết về đời sống của 
ký giả mà dám bảo rằng ký giả chỉ uống rượu uýt ky, hút á 
phiện, ăn sung mặc sướng và tôi ghê sợ luôn cả những ông 
bộ, ông thứ bị chỉ trích, đi kiện nhà báo và chửi đổng những 
người làm báo là bọn nói láo ăn tiền, không có ích gì cho xã 
hội. 

Không. Tôi thú thật đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi 


tâm lý của người viết báo, nhưng có một điều chắc chắn là 
đa số những người viết báo, trước đây và hiện nay, không 
phải là thứ người như tôi lúc mới bước vào nghề, quan niệm 
báo chí là một thú chơi vô hại, một trò giải trí rẻ tiền; nhưng 
họ biết chắc báo chí là một cái gì cao cả hơn thế, có một ích 
lợi bao quát hơn hết cả mà lại có tính cách đấu tranh đại qui 
mô tuyệt vời. 

Người làm báo không vì danh vì lợi, thế thì vì gì mà cứ lăn 
lộn, lên xuống, thất điên bát đảo mãi vì nghề báo? Có lẽ họ 
tự đày ải thân họ như thế chỉ vì họ là những người tự trọng, 
những người có học; họ thiết tha với nghề văn nghề báo, bởi 
vì họ nhận thức nghề làm báo, viết văn là đệ tứ quyền thực, 
mà cách mạng tư sản, mở đầu là cách mạng tư sản Pháp, 
truyền bá đi. 

Thực sự báo chí là gì? Báo chí không phải là một trò giải trí, 
nhưng là một bộ môn văn hóa phản ảnh sinh động nhất, đây 
đủ nhất tính chất của một chế độ xã hội, cho một chế độ xã 
hội; không những nói lên phẩm chất hoặc văn minh siêu việt 
hoặc thoái hóa, đồi trụy của chế độ ấy mà còn đi sâu vào 
từng tình tiết, tâm tư của con người, từng khía cạnh trớ trêu, 
uẩn khúc, giả tạo của xã hội. 

Trung thành với lý tưởng chống áp bức, chuộng tiến bộ mà 
tinh thần của con người đã ủy thác cho nó, báo chí luôn luôn 
có tính năng đấu tranh và xây dựng: khuyến khích điều tốt 
là xây dựng, kêu gọi dân chúng đoàn kết nhất trí để chống 
xâm lăng là xây dựng, cổ xúy đạo đức cách mạng là xây 
dựng; ngược lại, hoặc công khai hoặc dùng mánh lới để 
phanh phui cái xấu, nói rõ sự thật phũ phàng, cũng vẫn là 


xây dựng, xây dựng cho sự vươn lên của xã hội, sự tổn vong 
của giống nòi. 

Như trên kia đã nói, vì quyền lợi dân tộc một mặt, vì quyền 
lợi của một chế độ hay của một chính phủ mặt khác, hai 
quyền lợi ấy có mâu thuẫn và thường khi trái nghịch nhau, 
nên báo chí phải kinh qua những nghịch cảnh, những thăng 
trầm, những thiệt thòi, mà người làm báo - cũng như làm 
chính trị - bị vu cáo, tù tội, đói rách, đàn áp, chụp nón lên 
đầu, có khi bị chết oan ức mà không ai biết tới. Nhưng tất cả 
những thử thách, những oan trái, những khủng bố, không 
những không làm nản chí tiến lên của người làm báo chân 
chính mà lại còn gọt giữa cho tâm hồn họ mỗi ngày mỗi sắc 
nhọn hơn, tâm trí họ trung kiên hơn và phương châm tranh 
đấu rõ rệt hơn. Do đó, người làm báo chân chính không sợ 
uy vũ, không bị mê hoặc vì lợi danh, không chịu để cho ngòi 
bút mình tủi hổ, cho nên cũng vì thế nhà báo vẫn là trong số 
những người đáng kính nể nhất. Hàng ngày, có biết bao 
nhiêu người ngoài mặt thì chửi càn, nói láo mà nhiều khi tự 
thâm tâm họ cũng thấy nể vì, kính sợ nhà báo bởi vì nhà 
báo là điển hình của chính nghĩa mà lũ cây cáo chỉ là tượng 
trưng của tà đạo: cách gì tà đạo cũng phải lu mờ trước chính 
nghĩa ngàn năm bất diệt! 

“Bốn mươi năm náo láo” thực ra không phải đến đây là hết, 
mà chỉ là một sự tạm ngưng để cho tác giả nhìn thêm nữa, 
học thêm nữa, và suy nghĩ thêm nữa. 

Báo chí là cơ quan bảo vệ, phổ cập chân lý: người viết báo 
không phải làm một nghề như bán bít tết khoai cho Mỹ, để 
vét tiền, nhưng là những chiến sĩ trong một cuộc trường 


chỉnh, tranh đấu từng đợt cho tự do dân chủ, cho quyền lợi 
của giống nòi, cho sự vươn lên của dân tộc. ƠŒ một nước 
tiên tiến, sự tranh đấu của báo chí tương đối nhẹ nhàng hơn. 
ƠCŒ nước ta, thiên la địa võng nhiều, tất nhiên cuộc tranh 
đấu cam go, đau khổ; vì thế báo chí tranh đấu cũng có phần 
khó khăn hơn, mà các báo cũng không thể nhất loạt sạch 
sẽ, bổ ích và cương cường ngay được; trái lại có khi phải 
mềm dẻo, một mặt lo sự sống còn của báo; một mặt lo cho 
báo có phương tiện để tồn tại, vì nếu báo không tồn tại được 
thì lấy gì mà tranh đấu - mà tranh đấu làm sao để tránh né 
được các đàn áp, khủng bố và vu cáo? 

Mạt sát báo chí một cách vô trách nhiệm chỉ tỏ ra mình 
thiển cận. Có những bực làm cha mẹ muốn cho con sung 
sướng, nhưng nghèo không thể có ngay một lúc đủ tiền để 
mua máy thu băng, máy lạnh, máy tỉ vi cho con sung sướng 
bằng người; những bực cha mẹ ấy phải nhịn miệng để dành 
tiền lo cho con một đời sống tương đối đầy đủ, không quản 
thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương. Những đứa trẻ có 
học, có hiếu, thấy thế và biết như thế, thương xót cha mẹ 
hơn lên chớ không bao giờ chê cha mẹ khó, cũng như chó có 
nghĩa không bao giờ chê chủ nhà nghèo. 

Người làm báo chân chính tranh đấu không cần ai khen, 
không sợ ai chửi hết. Người làm báo chân chính chiến đấu 
cho dân tộc, cho tương lai, có lúc nào rảnh rang chỉ ngồi 
nhìn lại quá khứ và tự hỏi lòng mình có xứng đáng làm chiến 
sĩ không, và chiến sĩ ở mức độ nào mà thôi. 

Sau khi tờ “Công Chúng” đóng cửa, tôi có thời giờ rỗi rãi 
cũng thường nghiêm khắc duyệt lại đời làm báo của mình. 


Bao nhiêu những bóng hình cũ đôi khi lại hiện ra trước mắt. 
Có đêm, tôi mơ thấy những người bạn còn ở bên kia chiến 
tuyến; có đêm, nghe thấy trong tiếng gió vi vu hình như có 
tiếng cười của một Ngô Tất Tố, Nguyễn Tuân, một Phùng 
Bảo Thạch, Tô Hoài, Nam Cao; nhưng cũng có lúc xen vào 
tiếng mưa rơi, tôi tưởng như trông thấy những người bạn 
suốt đời viết báo, suốt đời khổ sở như Tản Đà, Văn Sen, Lan 
Khai, Lê Văn Trương, VŨ Trọng Phụng, Định Hùng, nay đã 
chết rồi mà vẫn còn cứ ôm ngòi bút viết bài nơi âm phủ. 

Hỡi tất cả các anh em đã chết hay còn sống! Các anh có biết 
rằng ngồi kiểm điểm lại bốn chục năm làm báo, người bạn 
của các anh, hôm hay, ở đây đã chán chường đến thế nào 
không? Có những lúc tự nhiên trong óc người ta có một cái 
gì lóe sáng lên trong phút giây kỳ lạ lắm. Ngồi kiểm điểm lại 
đời làm báo của mình, có một lúc tôi cũng đã được thấy tia 
sáng huyền diệu ấy lóe lên và chính lúc ấy, tôi thấy rõ hơn 
cả bao giờ hết tôi không phải là một chiến sĩ với định nghĩa 
trọn vẹn của nó - nói một cách khác, tôi chưa phải là một 
chiến sĩ anh dũng trên mặt trận văn hóa, mặc dầu đã phó 
thác cả đời mình cho sự nghiệp. 


MỘT VAN RƯỞI NGÀY ĐÀNG, 
KHÔNG ĐƯỢC MỘT SÀNG KHÔN NÀO HẾT 


Phải rồi, trên mặt trận văn hóa, biết bao nhiêu người đã hy 
sinh, cũng như các chiến sĩ vô danh đã hy sinh xương máu 
cho đất nước mà không ai biết. Có cần gì phải đóng một 
miếng cây ghi tên người đó lên trên phần mộ? Có cần gì 


phải lập đài kỷ niệm như những chiến sĩ vô danh chết ở sa 
trường ? Có cần gì phải đọc điếu văn và kết thúc bằng một 
câu: “Xin cầu cho đất nhẹ nhàng và tổ quốc ghi ơn đời đời”? 
Sáo lắm! Nghe không muốn vô! Điếc con ráy lắm!. 

Tôi không phải là một chiến sĩ, tôi chưa phải là một chiến sĩ 
anh dũng trên mặt trận văn hóa, không phải là không có lý 
do. Lý do tối thượng là lý do khách quan của một nước còn 
bán khai, chưa hoàn toàn độc lập từ khi tôi bước chân vào 
nghề báo cho đến bây giờ; mà chủ quan tôi thì lại chưa tách 
ra được khỏi sự chi phối của hoàn cảnh và xã hội: từ thời 
Pháp đô hộ đến Tàu trắng sang tiếp thu quân đội Nhật, rồi 
đến Mỹ đem quân tham chiến ở Việt Nam, không lúc nào tôi 
định cho mình được một phương châm tranh đấu hữu hiệu 
và cụ thể. 

Ngồi nhẩm lại bốn mươi năm vác bút đi hết tờ nhật báo này 
đến nhật báo khác, hết tuần báo, nguyệt báo nọ, đến tuần 
báo, nguyệt báo kia, thực tình tôi cảm thấy sỉ nhục phải lấy 
hình hài để trả nợ áo cơm, nhục vì đã tự biến mình thành 
một cái chong chóng; nhưng, trên hết cả, tôi cảm thấy sỉ 
nhục vì quốc gia bị hết quân này, nước kia đến xâm chiếm, 
lại thêm một bọn người đắc thế vì được ngoại quốc tin dùng 
cưỡi lên đầu lên cổ mà khống chế. Tuy nhiên, người viết báo 
không chỉ hoàn toàn thấy sỉ nhục mà thôi: trong cái nhục ấy, 
thường thì y cũng thấy sáng lên một thứ hào quang chói lọi, 
vì trong cái sỉ nhục mất nước vẫn toát lên được một khí thế 
tự hào. 

Tuy nhiên, đó chỉ là một khí thế tự hào yếu đuối, bởi vì người 
viết báo thực tế hơn ai hết, không bao giờ dám chủ quan 


quá mức. Cũng như lúc viết tin, viết bài, thỉnh thoảng lại 
ngừng bút lại tự hỏi: “Viết thế này có hớ không?”, “Chính 
quyền nó có chơi mình không?”, “Thông tin có đóng cửa báo 
không?”, người viết báo, vào lúc mưa chiều gió sớm, ngồi 
gục xuống lòng mà nghe con tim nói chuyện, cũng tự hỏi: 
“Văn chương của ta có phải là của ta hay chưa?”, “Báo chí 
ta làm đã nói lên được gì khát vọng của ta chưa?”, “Ta đã 
đóng góp được gì cho lịch sử văn hóa dân tộc chưa?”. 

Đến lúc này, tôi mới thấy rõ “cái gì” manh nha phát hiện 
trong đầu óc tôi đã ba lần trong khoảng đời làm báo. “Cái 
gì” đó hiện ra bằng nét lửa; “cái gì” đó nói lên rằng khi một 
dân tộc còn bị trị hoặc thực thụ, hoặc trá hình, khi một chính 
thể còn độc tài, độc đoán, dưới mọi hình thức quan lại, 
phong kiến hay dân chủ ngụy tạo thì nghề làm văn làm báo 
- tự xoay mình trong quĩï đạo của chế độ - không thể có tự 
do. Ngay cả những thời kỳ kêu là “bãi bỏ chế độ kiểm 
duyệt”, báo chí thực ra chỉ có giá trị của những lá cải vì đã 
bị mua chuộc, khủng bố và lợi dụng, tuy rằng người làm báo 
lúc nào cũng tiềm tàng trong đầu óc những hoài bão cao 
siêu, tốt đẹp. 

Vào những lúc như thế, tôi thường đem cân nhắc, đo lường 
xem người làm báo, ở vào vị trí đó, phải cương hay nhu, phải 
chiến đấu thế nào, phải mềm dẻo hay cương quyết như 
Antigone, trong huyền thoại Hy Lạp - Antigone, loài hoa tim 
rướm máu mà T.T.K.H trong báo “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” đã 
viết thành thơ bất hủ “Hai sắc hoa tỉ gôn”. 

Cánh hoa tim rướm máu ấy nguyên là con gái của Oedipe và 
Jocaste và là em gái của Eteocle và Polynice. Đẹp hơn cả 


Héra, nàng lại hiếu thảo lạ lùng, nên không lúc nào rời người 
cha mù lòa một bước, luôn luôn dẫn dắt cha già, mỗi khi ông 
muốn đi đó đi đây. 

Anh của Antigone là Polynice, bất mãn với chế độ độc tài 
của vua Créon, nổi lên chống bạo chúa, nhưng cuộc đảo 
chánh không thành, bị bắt và đưa ra pháp trường xử tử. 
Nhưng làm vậy, tên bạo chúa vẫn chưa hài lòng; y lại ra lịnh 
không cho họ hàng thân thuộc của Polynice chôn cất anh, 
để phơi xác anh ở ngoài đồng cỏ cho diều tha quạ mổ. Ai 
cũng sợ chết khiếp, duy có nàng con gái tên là Antigone, bất 
chấp sắc lịnh của nhà vua, mà cũng không để tai nghe 
những lời can gián của em gái là Ismène khuyên nên thận 
trọng, đừng có hấp tấp mà hại đến thân. Antigone nói: “Ta 
sinh ra là để yêu thương, chớ không phải để căm hờn” rồi, 
chỉ biết tiếng gọi duy nhất của đấng Thiêng Liêng, của bổn 
phận con người, nàng cứ đem xác anh về để ma chay chôn 
cất. 

Créon truyền bắt giam nàng. Trước mặt tên bạo chúa, nàng 
hiên ngang nhìn y không chút e dè, sợ sệt; hơn thế, lại lấy 
làm hãnh diện về cử chỉ của mình vì đã dám “đưa những 
định luật không-thành-văn, những định luật bất khả lay 
chuyển của lương tâm ra chống lại định luật chính trị và 
phép nước”. Créon đã dựa vào cái phép nước và cái định 
luật chính trị đó để kết Antigone vào tử tội, không đếm xỉa 
đến những lời can gián của con trai y là Hémon - trớ trêu 
thay lại là người tình của Antigone - và cũng chẳng quan 
tâm đến những lời khuyến cáo của bốc-sư Tirésias tiên đoán 
sẽ có chuyện không hay, nếu Créon cứ giết Antigone. 


Đến lúc Créon nghĩ lại thì đã muộn: Antigone chết đi rồi thì 
Hémon con trai của Créon cũng tự tử, một phần vì thất vọng 
một người cha độc ác vì địa vị mà không ngại giết hết những 
người chống đối, và một phần cũng vì thương cảm người yêu 
sắc nước hương trời, quyết tâm từ khước một đời sống làm 
cho sự trong trắng tâm hồn bị hoen ố, mà chỉ biết theo 
“lương tâm đạo lý” phản ảnh linh động và sáng suốt của bất 
cứ định luật nào trên thế gian. 

Lúc làm “Tiểu Thuyết Thứ Bảy”, tôi ưa đọc một truyện ngắn 
viết bằng tiếng Pháp của Nguyễn Tiến Lãng nhan đề là 
“Eurydice”. Đến lúc xế chiều, khi nào không có báo làm, tôi 
ưa nhớ lại câu chuyện thần thoại “Antigone”, rồi do đó, nhớ 
lại “Hai sắc hoa ti-gôn”, lan man nghĩ tới bao nhiêu bạn cũ 
chết rồi hay chưa chết, và không lúc nào nhớ lại như thế, tôi 
lại không bùi ngùi và cảm thấy 

mình là người sống mà chính là một con ma đi trơ trọi trong 
làng báo, còn những người chết thì mới là những 

người sống thực, vẫn tranh đấu và tranh đấu mãi. 

Chao ôi, có phải người ta vẫn bảo rằng “Đi một ngày 

đàng học một sàng khôn” không? Có bao nhiêu bạn hữu của 
tôi đã đi chưa được bao ngày đàng mà đã bỏ cuộc không đi 
nữa? Có bao nhiêu người đi cả một cuộc đời mà chẳng hiểu 
thâu thái được gì chưa? Riêng tôi, ngồi đếm ngón 

tay thì tôi giật mình khi thấy là mình đã đi trên một vạn rưởi 
ngày đàng mà, tội nghiệp, chưa thấy được một sàng khôn 
nào hết, dù rất nhỏ, ngoại trừ một dúm kinh 

nghiệm xót xa và kiến thức thông thường. Lúc ít tuổi, coi cái 
gì cũng là thường cả, không quan trọng, sự sống chỉ là một 


cái trò chơi, làm báo chỉ là giải trí; đến 

khi lớn tuổi, thâu được một ít kinh nghiệm xót xa và kiến 
thức thông thường, manh nha nhận thức được sự quan trọng 
của cái sống, của bổn phận, của nhiệm vụ, 

nhận thức được cái tầm lớn rộng và tất cả sự nghiêm trọng 
của nghề mình thì: 

Tứ thập niên hồi thủ độc sầu dư, 

Thế sự nhân tình đại bất như. 

Mà sở dĩ như thế, chính là tự mình đã già rồi! Nhưng tội 
nghiệp là chính mình nhiều khi lại không biết mình già - y 
như tâm trạng anh phường chèo trong thơ “Ưu phụ từ” của 
nhà thơ Yên Đổ: 

Ưu phụ đại nộ mạ kỳ phu: 

Nhĩ niên ký lão hà đại ngu? 

Người phường chèo bị vợ mắng không biết có tỉnh ngộ ra 
không; riêng tôi, dù có cảm thấy mình già đi nữa, tôi vẫn cứ 
tin chắc một điều là, với sức sống mãnh liệt của dân tộc ta, 
với sự tranh đấu của anh em ký giả hết lớp này đến lớp kia, 
với tiến bộ không ngừng của lịch sử loài người, đất nước ta 
thế nào cũng tranh thủ được tự do dân chủ, mà báo chí thế 
nào cũng được tự do xuất bản, tự do ngôn luận thực sự, để 
xứng đáng với ba chữ “Đệ tứ quyền” mà bao nhiêu lớp người 
làm báo hơn một trăm năm nay không ngại đem xương máu 
ra hy sinh tranh đấu. 


NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG BÁO CHÍ NGÀY MAI 


Riêng về những thanh niên làm việc cho ngành báo chí hiện 


nay, tôi nói không úp mở: tôi tin họ sẽ thúc đẩy báo chí tiến 
bộ rất nhiều, họ sẽ thắng mọi thử thách và họ sẽ làm cho 
báo chí xứng đáng là quyền thứ tư. Về vấn đề này, dư luận 
thường khi vẫn thường chia ra làm hai phe: một, tán thành ý 
kiến trên đây và một, phản đối. 

Lấy làm mốc cho các luận cứ mà họ nêu ra, phe tán thành, 
bắt chước mấy ông cao cấp mới lớn, cho rằng cái bọn người 
trên ba mươi lăm tuổi không làm được trò trống gì cả, chỉ 
đáng cho vào bảo tàng viện để cho người ta đến coi chơi. 
Hiện tại và tương lai phải do bọn trẻ xây dựng: nước còn hay 
mất, Việt Nam có địa vị gì trên bản đồ thế giới, dân tộc 
sướng hay khổ là ở trong tay bọn thanh niên. 

Thực ra, người ta không phải đợi đến lúc mấy ông nào đó 
tuyên bố rùm beng như thế mới thấy bọn trẻ tuổi tưởng đó 
là sự thật, múa may ăn nói ba hoa, tưởng đâu là họ biết dăm 
ba tiếng Mỹ, chơi với một ít ngoại kiều và được hứa giúp đỡ 
mọi phương tiện là khiêng được quả địa cầu lên vai mà làm 
phép biến đất nước đau khổ này, một sớm một chiều thành 
một quốc gia văn minh tiến bộ và dân chủ! Thực ra, đối với 
cái đợt sóng mới đáng yêu đó, tôi không hề có cảm xúc gì 
mà tôi cũng không hề có một ý kiến gì kỳ thị, nhưng đa số 
bọn người đã trưởng thành đều nhìn họ bằng con mắt khác 
thường và cho họ là một loại người đặc biệt, không có cá 
tính Việt Nam, không yêu đồng bào Việt Nam, do đó họ 
“kính nhi viễn chi” và không muốn cùng hợp tác. Có ai lắng 
nghe trong ồn ào bất tuyệt của Sài Gòn tấp nập, có tiếng 
cười xen tiếng khóc, có áo dài đùa bên cạnh những bàn chân 
bàn tay cùn cụt, đây máu mủ của những người cùi, có 


những tiếng Mỹ nói vi va vi vút giữa tiếng la hét của những 
người uống rượu say rồi vừa múa tay múa chân vừa chửi rủa 
không chừa một ai, hẳn đã thấy dư luận của nhân dân chán 
ngán bọn thanh niên Mỹ hóa này đến bực nào: họ nhất 
quyết là tương lai đất nước này không thể do bọn này xây 
dựng được mà chúng chỉ là những cái bọt nước nổi lên trong 
ao tù vào những ngày trời nắng, gặp mưa sẽ tan ra và chỉ 
còn để lại những cái váng bẩn thỉ u, vàng khè trên mặt 
nước. Bao giờ lại không thế: trong những thời kỳ quá độ, lúc 
nào mà lại chẳng có những người như thế, cũng như trong 
mỗi cuộc tranh chấp, bao giờ ở mỗi phe lại chẳng có những 
gian manh, nếu không thế thì các cuộc tranh chấp đã giải 
quyết dễ dàng, mau chóng mà dân chúng đâu lại có đau khổ 
trường kỳ trên dưới nửa thế kỷ như dân tộc ta trong giai 
đoạn lịch sử này? Vì thế, nhiều người không trách họ, nhưng 
chỉ coi là những “phẩm vật kỳ lạ” của thời đại, để coi và 
không thể không ngạc nhiên sao lại có những người trẻ tuổi 
sống động và tin yêu đời một cách lạ lùng đến thế: hỉ mũi 
chưa sạch đã để râu, ngậm bíp, ngồi quán rượu; thiếu nữ 
còn bím tóc đã ra vẻ thạo đời hơn bà mẫu, hút thuốc phiện 
như cái bễ; đàn bà bán bar hay lấy Mỹ có tiền ăn nói thông 
thạo như mẹ ranh; đàn ông hôm qua còn là bồi, hôm nay 
không biết lấy tiền ở đâu, tiêu mỗi tối từ mười bảy đến hai 
mươi vạn để làm áp phe với Mỹ... Riêng cái bọn người làm 
báo thì có một ngôn ngữ, một tác phong, một bộ điệu không 
chê được: đầu cắt tém, mặc quần áo bơ phờ, mặt mũi xanh 
lét, khi ngậm bíp, khi hút Salem, ra cái vẻ chán chường, hễ 
mở miệng là ô-kê, bai-bai, ngồi ở đâu thì ghé nửa đít lên 


bàn, nửa đít ra ngoài, khoa chân múa tay khinh thiên hạ như 
rác, thỉnh thoảng lại sờ vào túi quân ở mông xem cái bao 
thơ để lòi ra ngoài một nửa có còn hay không. Cố nhiên cái 
hạng người như thế chửi rủa cha anh của họ còn là khá, chớ 
thực ra thì họ không từ chửi rủa chính ông cha, bố mẹ họ và 
họ sợ gì mà không dám đưa cả nước và các bậc tiền bối ra 
mà chửi. 

Lễ tất nhiên phe phản đối không thể nào chấp nhận được 
những con người như thế, nhất là những con người như thế 
lại không cầu tiến, lúc nào cũng tự túc tự mãn, cho rằng 
mình đã đọc xong mấy cuốn “Săn tin”, “Kỹ thuật 

làm báo”, “Phục vụ báo chí” thì tự nhiên đã hóa ra những 
nhà báo lão thành, và có quyền khinh miệt những người đi 
bước trước. Những thành phần ưu tú của đợt sóng mới đó, 
khi viết bài thì dùng giọng văn khinh bạc, không coi độc giả 
ra gì; bàn về chính trị trong nước thì không biết ai vào ai, 
chủ trương của chính khách này ra sao, mặt trận hay khối 
kia thế nào, ai thân Mỹ, ai thân Pháp, ai thân Nga, nhất nhất 
không cần biết tới. Còn về phương diện lấy tin thì cái hay 
không bắt chước bắt chước ngay cái dở: thay vì đi dự các 
phiên họp để làm những bài tường thuật đầy đủ và chính 
xác thì lại ngồi uống coca cola ở “Givral” hay “Tự Do” rồi chờ 
có đồng nghiệp nào về thì hỏi mấy câu rồi viết lại, có khi 
lười quá đến nỗi không buồn viết nữa, mướn một hai bạn 
đồng nghiệp nào đó đi dự các phiên họp, các cuộc nói 
chuyện, các cuộc họp báo, đánh máy thêm cho một bản để 
rồi về làm cái tít và sửa đổi giọng văn đi một chút rồi đăng 
lên báo. Thời buổi này cần phải lẹ! Già mà chậm chạp thì đi 


đoong... nhất là phải làm tiền cho thực nhiều. Để thì giờ học 
hỏi, trau luyện nghề nghiệp, mà đi làm áp phe nghe nó 
sướng hơn. Mà đã làm áp phe thì phương tiện nào cũng được 
hết, vì vậy người ta đã từng thấy có những chánh khách giật 
nẩy mình khi thấy bài phỏng vấn của mình đăng trên báo nọ 
báo kia, mà trong khi phỏng vấn thì các chính khách ấy chú 
ý tuyên bố những lời không nhằm cho mấy báo của tư nhân 
mà chính là nhằm cho báo của nhà nước! Mà lúc phóng viên 
đến phỏng vấn thì lại lấy danh nghĩa là nhân viên báo nhà 
nước, vì họ là nhân viên báo nhà nước thực. Hơn thế, lại có 
những ông ký giả trẻ tuổi ra ngoài thì “lấy le vàng trời” mà 
đến công việc thì lại nhát như thỏ đế: mỗi khi gặp mấy ông 
cao cấp, quốc ngoại cũng như quốc nội, họ co vòi lại, không 
dám đưa ra một câu hỏi, cứ đứng chờ cho các ký giả ngoại 
quốc hay ký giả Việt Nam khác chất vấn hay đưa vấn đề ra 
hỏi thì đứng nghe lỏm và ghi lại để về nhà viết! 

Đó là mấy luận cứ của phe phản đối và tán thành. Sự thực, 
phe phản đối nhìn các thanh niên xây dựng báo chí của 
ngày mai như thế tức là chỉ nhìn thấy một vài khía cạnh của 
họ mà thôi, cũng như là đi đến kinh đô ánh sáng, người du 
khách chỉ nhìn thấy các vũ trường, các cách thức ăn chơi 
đàng điếm, hưởng lạc, các tồi bại xấu xa của Balê. Tôi nhớ 
lúc thôi nhà trường, tự học ở Quốc Gia Thư Viện, một hôm 
Nguyễn Doãn Vượng có đưa cho tôi coi một cuốn nhan đề là 
“Paris, sous | oeil des métèques” của Jean José Frappa. Kinh 
đô ánh sáng đâu có phải chỉ là những xóm ăn chơi, đớp hít. 
Balê còn là những xóm đại học, những học viện, những cơ 
quan nghiên cứu, những xóm latinh quằn quại", những 


thanh, thiếu niên cầu học, cầu tiến, ăn một mẩu bánh mì, 
uống nước lạnh để tiến lên, vượt lên, với hy vọng cố gắng 
hơn nữa, hơn nhiều nữa, để tái thiết đất nước sau thế chiến. 
Nhìn các ký giả, nhà văn trong đợt sóng mới với con mắt của 
những người đứng ở phe phản đối, e có khi lầm. Qua nhiều 
cuộc đổi thay, trải nhiều đợt báo và hợp tác với nhiều anh 
em, tôi đã từng làm việc với người cha, rồi sau lại hợp tác 
với con, cùng làm báo với chú rồi sau lại góp sức với cháu, 
anh anh em em thân mật với người hai mươi tuổi cũng như 
với những người sáu, bảy mươi, nên có dịp biết ít nhiều cả 
về hai lớp mới, cũ, trẻ, già. Trong nhiều buổi chuyện trò bên 
ly rượu, một số anh em ký giả “lớp trước” phàn nàn rằng 
bọn “ký giả mới lớn 

lên” thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm mà lại tự túc, tự 
mãn, coi những người đi trước không ra gì, nên không có 
cách gì cùng họ cùng nắm tay đi trên con đường xây dựng 
quốc gia. 

- Này, tôi hỏi con ông cụ một điều, cứ can đảm mà nói, đừng 
sợ ai bắt nhốt: đã đi, đã đọc và đã sống, con ông 

cụ đã bao giờ thấy những người ba mươi, ba mươi lăm tuổi 
làm nên công chuyện được người đời lưu ý? Riêng tôi thấy 
rằng những danh nhân mà ai nấy cùng biết tiếng như Kant, 
Marx, Freud, những nhà khoa học vĩ đại như Pasteur, 
Einstein, những văn gia thi sĩ như Nguyễn Du, Lý Bạch, 
Montesquieu, Shakespeare, những nhà kinh tế có hạng như 
Samuelson, Ludwig Erhard, hay những chiến thuật gia như 
Nã Phá Luân, Tôn Tử, Quang Trung, lúc làm nên công 
chuyện, không phải dưới ba mươi lăm tuổi. Nói gần đây, 


những lãnh tụ Phát xít cũng như các nhà lãnh đạo đồng 
minh từng thắng trận trong thế chiến thứ nhì, hòa hội Yalta, 
thử kiểm điểm lại phải chăng là họ trên dưới sáu mươi? Mà 
ngay như những người cầm đầu các nước đàn anh trong thế 
giới hiện nay, tôi hỏi con ông cụ có phải họ đều là những 
người lớn tuổi? 

Để cho luận cứ của họ đưa ra được nặng đồng cân, các 
người thuộc phe phản đối thanh niên ưa kể lại câu chuyện 
của Churchill lúc thế chiến thứ nhì kết thúc. Thứ dân nghị 
viện Anh muốn đánh đổ Churchill, hùa nhau lại đòi ông phải 
từ chức thủ tướng, viện cớ ông đã già ên về nhà nghỉ thì 
hơn. Thản nhiên, Churchill nhìn các ông nghị sĩ tự nhận là 
trẻ, giơ ngón tay, chỉ vào họ mà nói: 

- Tôi cũng muốn từ chức lắm, nhưng bởi vì thấy các ông đây 
không có người nào bằng tôi nên tôi cứ phải làm thủ tướng! 
Đó là mấy lý lẽ của bọn “đàn anh” mạt sát bọn ký giả 
“đương lên”. Sự thực, mạt sát như thế, có điều hơi quá. 
Những người khó tính, trước khi hạ những câu kết luận đó, 
quên mất một điều là các văn gia ký giả “đương lên” không 
phải chỉ thâu hẹp trong phạm vi một búng các ông bé con 
nói tiếng Mỹ vi va vi vút, cất tiếng nói là chửi thề, văng tục, 
bạ ngồi đâu thì cũng ghé cái đít lên bàn hay gác giày lên 
ghế của người khác đang ngồi, nhai kẹo cao su tối ngày, và 
bất cứ lúc nào cũng nhét một vài cái bao thơ vào túi quần, 
nơi điến bộ, để lòi một ít ra ngoài. Bên lề những ông Mỹ lô 
can, sơn son thếp vàng, có ai biết rằng tại các thư viện, các 
đại học, các xóm nghèo, các báo quán không giàu, các nhà 
xuất bản, ấn quán tối tăm, lúc nào cũng có những thanh 


niên nam nữ mệt nhọc, làm việc như sốt rét và tập viết đủ 
các loại văn cho các báo để thực hành những kiến thức về 
báo chí mà họ đã học được qua những sách vở và những 
kinh nghiệm của các bậc đàn anh trong nước và ngoại quốc? 
Hai năm 1967-1968, nhân dịp lên Đà Lạt nói chuyện ở 
trường Đại học về môn báo chí, theo nhã ý của giáo sư Anh 
ngữ Nguyễn Ngọc Linh - người đầu tiên có sáng kiến mở 
trường dạy về môn báo chí ở đây - tôi đã có cái may mắn 
được tiếp xúc với nhiều thanh niên nam nữ, do đó tôi đã 
hiểu biết phần nào tâm hồn của họ, hoài bão của họ cũng 
như các băn khoăn của họ. Một đêm trăng lạnh, ngồi dưới 
rặng phi lao ở cổng trường nói chuyện, một anh bạn trẻ đã 
tâm sự với tôi: 

- Chúng tôi, bọn người mới lớn lên, không mong gì hơn là 
được học hỏi thêm, thêm nhiều nữa các bậc đàn anh. Đất 
nước ta trải nửa thế kỷ can qua, dân tình đau khổ, đến khi 
chiến tranh kết thúc phải lo cách nào tái thiết thật nhanh, 
cho nên chúng tôi chỉ sợ không có thời giờ để học hỏi cho 
kịp thời sử dụng cái học của mình. Vì thế chúng tôi cắn răng 
lại không nói, chỉ học thôi, chỉ hành thôi; nhưng, như vậy 
không có nghĩa là chúng tôi không tri ân những người ởđi 
bước trước đã đem máu xương ra chiến đấu, rút kinh 
nghiệm, hầu đem lại cho báo chí cái địa vị hiện nay. Bởi vì 
chúng tôi là con nhà gia giáo, có đôi ba chữ thánh hiền trong 
bụng, chúng tôi tri ân những người đi bước trước là vì chúng 
tôi biết rằng sống là kinh nghiệm, hơn một ngày hay một 
chước, ược hưởng những kinh nghiệm tức là lãi đấy; chúng 
tôi biết rằng già không phải là vô dụng, nhưng già là cái mốc 


để chúng tôi theo, già không phải là thất thế; chúng tôi biết 
rằng ở đời bất cứ cái gì cũng có thể giúp ích cho ta, kể cả 
những người thất bại, những người đã chết. Người ta học cả 
những cái thất bại ở đời thì chỉ có lợi mà thôi. Rừng có không 
biết bao nhiêu cây cối: cây này chết đi, cây kia lại mọc lên, 
nhưng các cây chết đi và những lá vàng kế tiếp rụng xuống 
hết mùa này qua mùa khác không phải là làm việc vô ích, 
mà chính là để hòa vào với đất rồi ải đi, mủn đi, để làm mầu 
cho đất, nuôi những cây mới đâm chồi nẩy lộc. Chúng tôi tri 
ân, nhưng để bụng, không kêu vang ở trên các mái nhà, vì 
chúng tôi nghĩ rằng tiếp tục công việc của các bậc đàn anh 
để lại, thúc đẩy mạnh hơn nữa - nếu có thể được - để cho 
báo chí đi tới một địa vị cao cả hơn, tốt đẹp hơn - tốt đẹp 
như ở các nước tiên tiến hiện giờ hay hơn thế thì có lẽ còn 
có ích hơn là chỉ nói oang oang lên mà không có hành gì 
hết. 

Rất nhiều sinh viên nam nữ quả thực đã nghĩ như thế thật 
và làm như thế thật; họ học hỏi, họ thực hành, và luôn luôn 
cầu tiến, không có một lúc nào tỏ ra bạc bẽo với những bậc 
đàn anh. Đứng trước các thanh niên hương mến đó, thực 
tình tôi đã nghĩ chính họ mới là chất “kem” của ngành báo 
chí ngày mai và tôi càng thấy thương yêu, mến phục họ hơn 
nữa mỗi khi thấy có anh em chị em, từng nghe tôi nói 
chuyện về báo chí ở Đà Lạt, về đây vẫn tìm đến tôi, để hỏi 
thêm về điều này, điều nọ liên quan đến báo chí, tin tức thời 
sự hay bàn về một vài vấn để quốc nội cũng như quốc 
ngoại. 

Tôi tin rằng những người này mới chính là những người giúp 


tay đắc lực cho công cuộc xây dựng báo chí ngày mai. Bên 
cạnh những người này, tôi không quên được một số anh em 
ký giả trẻ tuổi, hiện đang hành nghề ở các nhà báo Việt, 
Anh, Pháp, các thông tấn xã hay các hệ thống truyền thanh, 
truyền hình của các nước ngoài. Khác hẳn những ông ký giả 
Mỹ hóa, chuyên viên nhai kẹo cao su, và ngồi thèo đảnh lên 
mép bàn nói chuyện, các ký giả trẻ tuổi nầy, không nói “eo 
eo”, “pheo 

pheo” nhưng làm việc; không khinh miệt ai cả, nhưng khiêm 
nhường từ tốn; không nói phét nói lác nhưng dành thì giờ để 
học hỏi thêm cho rộng đường kiến thức vì họ biết rằng 
không có nghề gì đòi hỏi luôn luôn kiến thức mới như nghề 
báo. Điển hình cho lớp ký giả này, anh Phạm Trần, Phạm Văn 
Đại, làm việc cho một báo Anh ngữ, một báo Việt ngữ và 
một nhật báo lớn vào àng thứ nhì của Nhật ở đây, là một 
kiểu mẫu ký giả trẻ tuổi tận tâm với nghề nghiệp, không 
ngại vất vả hiểm nghèo để lấy tin riêng. Có nhiều khi giữa 
trưa, tôi đã thấy anh phóng xe máy dầu đi chờ một nhân vật 
sắp ra đi để hỏi một vài câu, có khi anh một mình một xe đi 
Tây Ninh giữa lúc chiến sự ở đây đang quyết liệt và tôi cũng 
đã thấy cứ cách một hai ngày anh lại đi Biên Hòa - Long 
Khánh để tìm hiểu một cách chân xác dân tình ở đây sau 
những vụ pháo kích và tấn công. Đầu năm 1968, anh đã 
từng cùng với một ký giả Nhật vào một vùng xôi đậu để xem 
xét cuộc bầu cử các Ủy Ban Hành Chánh Xã Ấp của Mặt trận 
Giải phóng miền Nam tại Cần Thơ. Bài ký sự này vừa đăng 
lên báo được một ngày thì phụ tá chính trị của Đại sứ Mỹ ở 
đây mời anh lên “tìm hiểu”, đồng thời các cơ quan hữu trách 


“ ^ 


của chính quyền cũng tìm cách gặp anh nhiều lần “nói 
chuyện”. 

Đơn cử sự việc này ra, tôi muốn chứng tỏ rằng chỉ có những 
ký giả trẻ, yêu nghề một cách thiết tha mới xông pha, sục 
sạo như thế để săn một cái tin có thể làm cho độc giả chú ý 
và hiểu biết thêm về thời cuộc; chớ nếu trông vào các ký giả 
lớn tuổi - xin lỗi - làm công việc ấy thì e có sự ngại ngùng, 
tính toán hay từ khước. 

Có dịp chuyện trò với Phạm Trần, tôi thấy anh là một người 
từ tốn. Ước vọng của anh là làm việc không ngừng cho báo 
chí, nhưng theo anh, muốn làm nên việc thì chỉ riêng lớp ký 
giả trẻ, không thể đủ; trẻ và già phải hợp tác chặt chẽ với 
nhau; trẻ không được miệt thị già, già cũng chẳng nên coi 
trẻ là những kỳ quan, đứng né ra hẳn phía ngoài. Hoạt động 
và sự hăng say của lớp trẻ cộng thêm với học hỏi và kinh 
nghiệm của lớp già không những đã nói lên được sự đoàn 
kết, mà chắc chắn chỉ đem lại thêm cái hay, cái đẹp cho 
ngành báo và tăng cường nỗ lực tranh đấu của những người 
làm việc cho ngành báo chí ngày mai. 

Chính cũng vì tỉnh thần đó, anh hằng mơ ước một điều: nước 
ta sẽ có một trường tu nghiệp báo chí để cho các ký giả hiện 
đang hành nghề tự động đến đó học hỏi thêm, rút kinh 
nghiệm thêm, cầu tiến thêm và đó cũng là một dịp để cho 
trẻ và già tiếp xúc với nhau hầu đánh tan mọi hiểu lầm để đi 
đến chỗ hiểu biết và thương mến nhau hơn. 

Điển hình thứ hai, thuộc về lề lối làm báo của lớp người 
đương lên là anh Phạm Thu Trước. Tôi quen biết Trước từ lúc 
làm báo “Đồng Nai” dưới thời Ngô Đình Diệm. Lúc ấy, ngoài 


việc phụ trách phần kịch trường, nh đảm nhận công việc săn 
tin cho báo, dưới bút hiệu 

Việt Định Phương, về đủ mọi mặt kinh tế, xã hội, chính trị, 
nhưng thật tình tôi không thấy anh bật lên về phương diện 
gì. Duy tôi có nhận thấy anh là một trong số ký giả hiếm hoi 
làm báo mà lại biết tính giấy báo, biết nghề in, biết co chữ, 
biết luật lệ ấn loát là mấy điều rất cần thiết cho người làm 
báo nhà nghề, mà chính một số lớn ký giả bây giờ không lưu 
ý. Rồi thì mỗi người một ngả, tôi thấy anh làm nhiều báo 
khác nữa, nhưng phải đợi đến tờ “Tia Sáng” và tờ “Trắng 
Đen” do Phương Hữu, Đinh Nguyên Hồng làm tổng thư ký 
tòa soạn, người ta mới thật thấy cái khả năng của Việt Định 
Phương trong lề lối làm báo ra thế nào. Có lẽ anh là một 
trong một số ít chủ báo (vì hiện nay anh là chủ báo) dám 
thực hiện cái ý định luôn luôn cung cấp tin lạ cho độc giả, 
rất nhiều tin mà những tin khác loại nhau, mỗi ngày mỗi 
thay đổi, cho nên lúc báo từ bốn ra tám trang, anh đã dám 
mượn tới mười hai phóng viên giúp việc. Có điều đáng lưu ý, 
là phóng viên, cũng như các bỉnh bút của báo “Trắng Đen”, 
không phải là những người nổi bật, nhưng tằng tằng như 
nhau. Việt Định Phương có lẽ nghĩ rằng muốn làm cho một 
tờ báo chạy, không cần phải có nhiều danh bút, nhưng cần 
phải có hững anh em chăm chỉ , tận tâm với nghề, và cùng 
nuôi một tinh thần đồng đội, thương mến nhau, nâng đỡ 
nhau, không kéo nhau đi làm tiền vặt, chỉ biết phục vụ độc 
giả dưới sự lãnh đạo của một người có thiện chí, hiểu nghề 
và dám đánh mau, đánh mạnh, khi có cơ hội tốt. Thí dụ như 
vào Tết Mậu Thân mới đây, các báo không xuất bản được 


mấy ngày đầu năm vì biến cố, ngoại trừ báo “Tiền Tuyến” 
như đã nói trên kia. Ngay lúc ấy, thực tình tôi đã chịu Việt 
Định Phương là lì lợm 

vì “Tiền Tuyến” ra hôm trước, hôm sau, báo “Trắng Đen” của 
anh cũng ra luôn và tôi càng chịu hơn nữa khi qua tòa báo, 
tôi thấy anh ngồi trơ trọi một mình làm việc với hai anh xếp 
chữ, trong khi súng nổ ầm ì mà phải xoay tiền, chạy đi mua 
giấy “600 đồng một ram” và lấy tin tức sốt dẻo cho tờ báo. 
Không, muốn nói cách nào đi nữa ta cũng cứ phải nhận rằng 
báo là địa hạt của bọn người trẻ tuổi hăng say và hoạt động, 
nhưng muốn cho công việc thật tốt đẹp thì bọn mới không 
nên quên bọn cũ; hơn thế, cần phải có bọn cũ cố vấn và 
giúp sức vì họ kinh nghiệm nhiều hơn, thận trọng hơn mà có 
lẽ cũng nhiều sáng kiến hơn. 

“Muốn làm một đứa con, cần phải có hai người”, điều đó ai 
cũng biết, huống chi là làm báo! Làm báo mà áp dụng 
phương pháp đó, có lẽ chỉ có lợi hơn là có hại. 


TRƯỚC KHI NGỪNG BÚT 


Báo là gì? Qua trên ba trăm trang sách trên đây, tôi mong 
rằng các bạn đọc đến đoạn này đã thấy báo là gì và người 
viết báo là loại người gì. 

Báo là một bộ môn văn hóa phản ảnh sinh động nhất, đầy 
đủ nhất tính chất của một chế độ xã hội, cho một chế độ xã 
hội; báo là một phương tiện nói lên phẩm chất hoặc văn 
minh ưu việt hoặc thái hóa, đổi trụy của chế độ ấy; báo 
chụp lại một cách chân thành tình tiết tâm tư của con người, 


từng khía cạnh trớ trêu, uẩn khúc, giả tạo của chế độ; báo 
luôn luôn có tính năng xây dựng; báo là cơ quan bảo vệ và 
phổ cập chân lý; mà báo cũng còn là một kỹ nghệ để cho 
nước này ganh đua với nước kia, để tranh đấu cho sự thật 
để góp phần tích cực vào sự đóng góp của một nước trên 
mọi lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa... và với cộng đồng 
thế giới. Sứ mệnh thì lớn mà người làm báo thường thường 
lại gian nguy, hiếu thốn, nhưng họ cứ làm báo, cứ sy sưa, cứ 
vượt hiểm nghèo, cứ nghe chửi rủa, cứ cắn răng lại mà chịu 
đựng, miễn là đạt được lý tưởng của mình: phải chăng đó là 
tất cả cái vô lý nhưng cũng là tất cả cái cao thượng vượt bực 
của nghề “nói láo ăn tiền?”. 


*x*xx*%*% 


Có lần, lật một tờ báo Pháp xem những truyện tâm tình, tôi 
được đọc một bài ký sự nói về ông bà Churchill. Nữ phóng 
viên của báo trên hỏi cựu Thủ tướng Anh: 

- Thưa ngài, thường thường những người đàn ông sống 
chung với vợ đến lúc xế chiều tỏ ra chán nản và, tuy không 
nói ra, nhưng trong bụng thì có ý muốn làm lại cuộc đời với 
một người đàn bà khác. Phần ngài có thể cho tôi biết ý kiến 
ra sao? 

Ông già Churchill móm mém cười xòa rồi tự nhiên nghiêm 
hẳn nét mặt lại, trả lời: 

- Phần tôi, không cần suy nghĩ gì hết. Tôi có thể trả lời thẳng 
với cô là nếu tôi phải làm lại cuộc đời, và lấy vợ thì tôi lại lấy 
lại vợ tôi! 


Gửi cả một cuộc đời cho nghề báo, rút nhiều kinh nghiệm 
đau thương hơn là xứng ý, tôi cũng có lúc tự mình lại phỏng 
vấn mình đã đóng góp gì cho lịch sử ăn hóa dân tộc, đã làm 
được việc gì cho báo chí, và hiện còn băn khoăn, hoài vọng 
những gì về nghề nghiệp. 

Không. Tôi không bao giờ đáp lại những câu hỏi phiền phức 
đó. Nhưng tôi biết rằng nếu một ngày kia, Trời xử phiên án 
cuối cùng, hỏi tôi nếu cho trở lại làm người thì sẽ làm gì, tôi 
cũng sẽ không cần suy nghĩ gì hết và chỉ trả lời một câu. 


*xx*%*% 


Người mẹ nào sanh ra con lại chẳng muốn cho con sau này 
ăn nên làm ra, có vai có vế, nhưng Mẹ ơi, con đành chịu tội 
bất hiếu với Mẹ: nếu trở lại làm người, con cứ lại xin làm 
báo! 

Bắt đầu viết tháng Giêng năm 1967. 

Sửa lại, viết thêm năm 1968-1969 và xong ngày Phật Đản 
2513 tức 30 tháng 5 dương lịch 1969. 

VŨ BẰNG 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: mọt sách đưa lên 
vào ngày: 12 tháng 5 năm 2004 


